NGUYỂN DUY CÂN 


PHẬT HỌC: 
TINH HÓA 


l ni NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỔ HỖ CHÍMINH 


Cụ THU GIANG 
Nguyễn Duy Cần 


PHẠT HỌC 
TĨNH HOA 


(Túi bản lần thứ nhất) 


Nhà xuất bản Thành Phố Hồ Chí Minh 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Phật học tinh hoa của Thu Giang Nguyễn 
Duy Cần là cuốn sách nói về lịch sử đạo Phật 
theo một sự tiến triển bao quát, có hệ thống, 
được trình bày khúc chiết, rõ ràng, giúp độc giả 
và các nhà nghiên cứu Phật học, các chư tăng, 
phật tử có dịp hiểu biết khái quát và tường tận về 
nguôn gốc ra đời, các thuyết lý chân phái của 
Tiểu Thừa, Đại Thừa. Trong đó tất cả giáo lý 
của nhà Phật đều tập trung vào sự giải thoát cứu 
rỗi con người đi tới Đại Hùng, Đại Lực, Đại Bi - 
- tức là sự giải thoát loài người khỏi mọi nỗi đau 
của nhân thế. 

Có những điểm trong triết thuyết Phật học 
về thuyết Nhân Quả, theo vòng biến thiên vô 
cùng, vô tận với sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa nội 
tâm và ngoại cảnh, giữa vật chất và tinh thần 
theo mối liên quan tương hồ, tác dụng qua lại và 
ảnh hưởng lẫn nhau. 


Người đọc cũng suy nghiệm được qua sách 
này những lý lẽ thắm đậm cho việc tu thân về 
phép dưỡng tâm -7âm bình đẳng - tức sự hòa 
nhập giữa Ta — Người — Vật để xóa bỏ những bá 
lợi danh, dâm tà, dối trá, vọng ngữ để đi tới! Đại 
từ bi, Năng hý xả tức là biết thông cảm với nỗi 
đau khổ của người khác, vì người khác mà biết 


nhansinhquan.vn 3 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


quên mình, đem tình thương bao dung, chân 
chính cảm hóa con người, vượt qua cõi mê đi tới 
chí thiện. 


Đồng thời tham khảo sách này ta cũng học 
được phép Tri và Hành của Phật học, phân biệt 
Giả, Chân, Thiện, Ác để biết lánh dữ, biết nhẫn 
nhục, nhịn nhường để tìm Thiện nghiệp mà lánh 
Ác đạo, đi tới Chân Như, Chí Thiện... không chỉ 
vì Phật đạo, mà còn cho cả chúng sinh, bá tánh. 


Để giúp việc tiếp thu có gạn lọc những tinh 
hoa văn hóa của các dân tộc, bồi bô và phát huy 
kho tàng văn hóa Việt Nam, Nhà xuất bàn Thành 
phố Hỗ Chí Minh trân trọng cung cấp cho bạn 
đọc những tư liệu lịch sử Phật học cân thiết. 


Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh 


nhansinhquan.vn 4 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Thành kính 
Dâng tặng hương hỗn thân phụ 


Cụ Nguyễn Duy Cần 


E——=ễễ=E=EEEEEEEEẼEẼEẼễễEẼỄễễễễễễ 
nhansinhquan.vn 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


THAY LỜI TỰA 


Những ai nghiên cứu Phật học tại Việt Nam thường 
gặp nhiều khó khăn lớn, là vì: 


1. Những điểm thâu nhập trong các sách, các báo 
đều tản mác, nên người học Phật không có được 
cái nhìn bao quát, không nắm được toàn bộ hệ 
thống tư tưởng của Phật học. 

2. Các bộ Kinh sách tuy nhiều, nhưng cao quá; 
người đọc không thê hiểu nổi vì không có những 
chìa khóa để mở cửa mà vào trong; 

3. Những sách phô thông có nhiều, nhưng lại viết 
theo mực độ đơn giản và quá thấp, đôi khi lại kèm 
theo những điều khắng định không chứng minh, 
cho nên không hấp dẫn được những tầng lớp 
thanh niên có học hiện nay-họ có thê nghĩ rằng 
Phật học quá bí hiểm và như vậy là không hợp lẽ 
khoa học, hoặc là Phật học quá thấp. 


Có nhiên đạo Phật nếu quá bí hiểm, thì đã không 
được lan tràn rộng rãi, và nếu quá thấp thì đã không hấp 
dẫn được những trí óc khoa học của người Tây Phương. 
Tắt cả chỉ là vấn đẻ biết trình bày hệ thống tư tưởng Phật 


nhansinhquan.vn 6 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


học cho chính xác, đầy đủ hay không mà thôi. Từ lâu, 
chúng tôi vẫn ước mong được thấy một cuốn Phật học 
Tinh hoa, thỏa mãn cho các điều kiện sau đây: 


1. Có tính cách tổng hợp và cho người đọc một cái 
nhìn bao quát để thấy rõ hệ thống Phật học và 
những điểm tư tưởng tiến triển từ phái Tiểu thừa 
đến các phái Đại thừa. 

2. Dẫn giải cho rõ ràng và đầy đủ. 

3. Nâng sự nghiên cứu lên đến độ cao, cho hợp với 
phong trào tìm hiểu của những lớp người có học. 
Điểm này rất cần thiết, vì phải hiểu đạo Phật ở 
một độ cao, mới có thể tự nghiên cứu và tìm hiểu 
được các kinh sách. Phải hiểu đạo Phật ở một độ 
cao, mới có các chìa khóa đề thật sự bước vào 
Phật học. 


Ông Thu Giang không phải gần đây mới nghiên 
cứu Phật học, mà ông đã nghiên cứu từ lâu, từ mây chục 
năm về trước, với những tài liệu súc tích rất nhiều: 
những sách Âu Mỹ, những sách Hán Văn, những bộ 
kinh Luận... Không phải ông chỉ tìm hiểu trong sách, 
ông lại còn đi học hỏi ở những vị cao tăng, không ngần 
ngại bút đàm hay nhờ thông ngôn đề đàm thoại với 
những cao tăng Trung Quốc, và ông lại còn tìm hiểu ở 


nhansinhquan.vn 7 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


những vị tu tại gia đắc quả. Chính ông cũng đã công phu 
thực tập các phép quán định lâu dài... Tôi biết ông Thu 
Giang đã say sưa ngày đêm đề viết cuốn sách này, đã cố 
găng diễn đạt cho thật đúng, thật hay, và ông cũng lại đã 
từng xé bỏ từng chương trong bản thảo chỉ vì chưa thấy 
diễn đạt được hết ý tưởng của mình như lòng mong 
muốn. 


Những điểm ấy khiến cho tôi càng trông đợi cuốn 
sách hoàn thành, và cảng tin tưởng rằng nó sẽ không phụ 
lòng mong đợi của tôi. Khi cuốn sách được viết xong, và 
khi tôi cần đến toàn bộ bản thảo để đọc, thì đột nhiên, tôi 
lại chợt nghĩ rằng “những kẻ càng mong đợi nhiều sẽ 
càng dễ bị thất vọng nhiều”!!! Tôi đã đọc bản thảo với ý 
nghĩ ấy. 


Mấy chương đầu không đem lại được những gì mới 
đặc biệt, mặc dù đã nêu ra được những ý niệm đầu tiên 
cần thiết. Chương phân tích về lịch sử Phật giáo, và tìm 
hiểu những sự khác nhau giữa Tiểu thừa và Đại thừa, đã 
cho những người am hiểu nhiều ý niệm rõ rệt, nhưng lại 
có thể đem lại nhiều bỡ ngỡ cho người mới bước chân 
vào Phật học. Đến chương về thuyết “Nhân Quả” và về 
“Bình Đắng” của Phật Giáo thì thấy là cả một sự bừng 
sang, một chân trời mới bỗng dung rộng mở. Tĩnh hoa 


nhansinhquan.vn 8 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


của quyền sách là ở đây, và căn bản của Phật học đã 
được trình bày thật hợp với lòng mong ước của tôi, 
nghĩa là quyền sách đã: 


- Nắm được bao quát hệ thống tư tưởng: 

- Tìm hiểu đầy đủ, cả những điểm bí hiểm nhất. 
- Giải thích rất rõ ràng. 

- Tiến vào mực độ cao của Phật học. 


Một nét đặc biệt nữa, là ông Thu Giang đã xử dụng 
lối học mới để dẫn giải, luôn luôn phân tích và tổng hợp, 
có lúc dùng cả những sơ đồ giải thích. Khoa học tân tiễn 
nhất ngày nay cũng được xử dụng để giải thích và chứng 
minh Phật học. 


Sau khi đọc xong quyền sách tôi mới đột nhiên 
khám phá ra rằng: Phải đọc hết những chương cuối rồi 
mới lại nhận ra được sự quan trọng của những chương 
đầu mà khi đọc qua lần đầu tiên khó lòng ý thức kịp. Do 
đấy tôi riêng nghĩ người học Phật không nên tự tin sẵn 
rằng mình sẽ đọc đâu hiểu đấy; mà sẽ đọc đi đọc lại 
nhiều lần cả cuốn sách: mỗi lần đọc lại, sẽ tìm thấy Sự 
hiểu biết của mình rộng hơn và cao hơn. Đọc đi và đọc 
lại, bấy giờ mới nhận ra rằng tất cả các chương trong 
cuốn sách đều rất cần thiết cho việc học Phật, và mỗi 


nhansinhquan.vn 9 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


chương đều có một trách vụ đặc biệt của nó. Như 
chương thứ hai nói về Lịch sử Phật Giáo và những điểm 
dị biệt giữa Tiểu thừa và các phái Đại thừa, có một công 
dụng rất đặc biệt cho việc tìm hiểu kinh sách và lịch 
trình phát triển của tư tưởng Phật học, tưởng như đôi lúc 
có những mâu thuẫn mà thật ra vẫn theo một hệ thống 
nhất định... không chút nào mâu thuẫn cả. 


Bộ sách này, đọc sau những quyền sách phố thông 
về Phật học, chính sẽ là cái chìa khóa để mở đường vào 
những cuộc nghiên cứu sâu rộng về Phật học như vào 
việc nghiên cứu các bộ kinh như Lăng Nghiêm Pháp 
Hoa, Hoa Nghiêm... với cái chìa khóa đó, người học 
Phật sẽ hiểu được dễ dàng các bộ kinh “bí hiểm” ấy. 


Bộ sách này cũng sẽ là căn bản cho những vị tu 
phép quán định được vững vàng trong trí huệ đề khỏi sa 
vào những mê tâm tà chướng. 


TRẤN VIỆT SƠN 


nhansinhquan.vn 10 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


LỜI NÓI ĐẦU 


Thật đáng tiếc người đứng ra sáng lập Phật 
Giáo một đời thuyết pháp, không hề lưu lại một 
chữ nào cả. Người sau muốn nghiên cứu giáo 
thuyết của Ngài, không biết lẫy đâu làm căn cứ. 


Bởi vậy, sau khi Ngài nhập diệt, các tín đồ 
chia ra làm hai bộ phái: một bộ phái bảo thủ và một 
bộ phái cấp tiễn, nghĩa là một bộ phái lo ghi lại 
một cách hết sức trung thành từng lời nói của 
Ngài và một bộ phái “bất chép văn tự” lo tìm 
hiểu thêm những ấn ý thâm trầm mà hoàn cảnh 
và căn trí của chúng sinh chưa cho phép Ngài 
thổ lộ. Và biết đâu, cái mà trên đây đã nói “đáng 
tiếc không có một chữ nào lưu lại”, lại phải 
chẳng là cái rất may cho Phật học, vì nhờ đó mà 
nó không bị “trụ” vào văn tự, và cũng nhờ thế 
mà Phật học mới được rực rở muôn màu như hạt 
ngục kim cương! 


Tóm lại, học Phật có nhiều phương pháp: 


nhansinhquan.vn 11 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


- Hoặc hẹp lại, lựa trong các tông phái, phái 
nào hạp với ta, thì theo và nghiên cứu. 


- Hoặc rộng ra, tìm trong tất cả mọi tông 
phái... những gì có thể là căn bản chung 
để tìm ra những nguyên lý chung, nghĩa là 
tìm ra cái tính hoa chung của Phật học, mà 
bất cứ phái nào, Tiểu thừa hay Đại thừa, 
cũng đều nhìn nhận. 


Tác giả đã theo cách sau, nên bất kế là 
những tông phái nào (Tiêu thừa hay Đại thừa) 
đêu xem chung như một khối, nêu lên những 
tiêu dị, và nhân mạnh ở những mối đại đồng. Và 
như thế, tác giả đã làm một công việc không còn 
tính cách trình bày khách quan nữa, mà thật ra, 
đưa những nhận xét có chiều chủ quan hơn, 
nghĩa là theo sự hiểu biết riêng mình. Đó là điều 
không thê tránh được khi muốn hiểu Phật học 
một cách sâu xa tế nhị. Phật học, như tất cả mọi 
thứ “học” của phương Đông là một Đạo học, 
nghĩa là không thể chỉ dùng Trí mà phải dùng cả 
Tâm để hiểu nó và sống với nó. Bằng học Phật 
chỉ để thỏa mãn óc tò mò ham hiểu biết mà thôi, 
thì chắc chắn sẽ chỉ hiểu hình thức của nó, chứ 
không làm sao hiểu được cái tinh thần sâu sắc 
của nó được. 


nhansinhquan.vn 12 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


+ + 

Cái khó nhất của Phật học là ở chỗ lựa chọn 
kinh sách trong cái kho kinh luận như rừng của 
Phật học. Chỉ nhìn qua kinh sách đủ thấy “ngộp 
thở' rồi! 

Cái khó kế đó là cái “nạn” danh từ chuyên 
môn của Phật học. Người không quen với những 
danh từ chuyên môn sẽ bị chặn lại từng đoạn 
đường, và vì thế mà không làm sao thấy rõ được 
những mối liên lạc giữa nhiều giáo phái khác 
nhau, lại thường chống báng nhau, mà kỳ thật, 
không hề chống nhau. 

Và như vậy, để người mới bước chân vào 
con đường Phật học khỏi phải ngỡ ngàng, cần 
phải có một quyên tạm gọi là tinh hoa trong đó 
được trình bày một cách đơn giản đề và dễ hiểu 
với những danh từ thông thường tất cả những gì 
gọi được là tinh túy của Phật học một cách 
không quá chuyên môn, nhưng cũng không kém 
phần chỉ tiết. 

+ 
+. +. 

Quyền sách này, tác giả đã dự định viết ra 
từ lâu rồi, trước đây có trên hai mươi lăm năm 
(khoảng 1939) nhưng mỗi khi cầm bút viết được 
đôi mươi hàng, là đã phải để bút xuống, không 
còn đủ can đảm viết thêm được nữa. Là bởi... 


nhansinhquan.vn 13 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


cảm thấy rằng: càng nói lại càng thấy mình nói 
không đúng với điều mình muốn nói, càng thấy 
mình tự mâu thuẫn thêm lên... Danh từ dùng 
trong giới nhị nguyên quả không làm sao tả nổi 
những gì ta chỉ có thê cảm được mà không thê 
nói ra được về Chân Lý tuyệt đối của Chân Như. 
Ôi! Danh từ chỉ là danh từ, và chỉ là danh từ mà 
thôi! Lão Tử nói rất đúng: 

Tri giả, bất ngôn 

Ngôn giả, bất trí. 

(Biết, thì không nói; Nói, là không biết). Cảnh 
giới Chân Như chăng phải là chỗ ngôn ngữ văn 
tự có thê bày tỏ ra được, và bởi thế mà Thích Ca 
sau khi thuyết pháp xong, liền phủ định công 
VIỆC thuyết pháp của mình. Ngài nói: “Ta đã 
ròng rã bốn mươi chín năm thuyết pháp, nhưng 
chưa từng nói một lời nào! Lục Tô Huệ Năng 
không nói khác hơn. “Nếu ta nói có pháp cho 
ngươi, đó là ta đã dối ngươi rồi vậy!”. Sở dĩ chư 
Tổ cũng như chính Như Lai trịnh trọng tuyên bồ 
như thế là vì không muốn đề cho chúng sinh sa 
vào cái lầm “nhận ngón tay chỉ trăng là mặt 
trăng”. 

Tuy vậy, phương tiện của văn tự cũng 
không thể nào bỏ được, vì không có văn tự thì 
không làm sao quảng độ được chúng sinh. Theo 
kinh Duy Ma Cật thì “sau khi đã chứng nhập 
Niết Bàn, vào được cảnh giới Chân Như Tuyệt 


nhansinhquan.vn 14 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Đối thì văn tự cũng lại trở thành “giải thoát 
tướng ”. Bởi thễ mà ngôn ngữ vân tự của Phật đã 
dùng đều từ Như Lai Tạng, Chân thể, hay Chân 
Như, Phật Tánh — mà tuôn ra, chẳng thê nào đem 
so sánh với ngôn ngữ văn tự thường được. 

Như những danh từ “niệm”, hay “thức” 
chẳng hạn... Có cái “niệm” của Lý Trí (Tâm SaI 
Biệt) và cái niệm của Bát Nhã (Tâm Vô SaI 
Biệt). Đã nói đến “niệm”, “thức” dĩ nhiên đã nói 
đến sự phân chia rồi... và bởi vậy, đỀ tránh sự 
hiểu lầm, mới có những danh từ “niệm vô niệm, 
“thức vô thức” để ám chỉ cái “niệm”, cái “thức” 
thuộc về cảnh giới Tuyệt đối. Không rõ được cái 
chỗ miễn cưỡng phải tạm dùng đến văn tự, nên 
một phần đông những nhà nghiên cứu Phật học 
thường bị “mắc” theo văn tự mà cho rằng Phật 
học đây mâu thuẫn và khó hiểu. 

Văn tự của giới tương đối nhị nguyên, mà 
nhập thể vào Tuyệt đối... thì tuy vẫn cũng là văn 
tự ấy, nhưng đã hoán cốt và thoát hóa, biến 
thành Tuyệt đối. Không khác nào đóa hoa sen, 
tuy bắt rễ trong bùn, nhưng khi ra khỏi mặt nước 
lại khoe sắc đẹp nhã hương thơm ngào ngạt: sinh 
nơi bùn nhưng không nhiễm chút nào mùi bùn. 
Cho nên mới nói: Vào được cảnh giới Chân Như 
thì văn tự trở thành “giải thoát tướng”. 

Văn tự, tuy khả năng hẹp thấp, nhưng nếu 
có thể nhìn ngón tay mà thấy được mặt trăng, thì 


nhansinhquan.vn 15 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


văn tự vẫn là hữu dụng. Đó là phép “dĩ huyền độ 
chân”. Tuy nhiên, nếu đã được cá mà chẳng biết 
quên nôm; được ý mà chăng biết quên lời, như 
Trang Tử đã ví, thì món văn tự sao khỏi chưa 
từng làm lụy người học Phật. Cho nên chỗ đở 
của văn tự là chỗ ta chẳng biết nắm lây nó (chấp) 
và buông bỏ nó (xả) cho kịp thời, cho đúng lúc. 

+ 


+ + 

Điều mà tác giả thấy cần minh xác là danh 
từ Phật học và Phật giáo mà trong sách này 
thường được dùng lẫn lộn... Theo tác giả, Phật 
học là ám chỉ học thuyết của Nhà Phật, thiên về 
phần “triết học” hơn... Còn danh từ 
Phật giáo là ám chỉ giáo lý của Phật được hệ 
thống hóa băng tín điều. Nghĩa là, Phật học thiên 
về triết học hơn mà Phật Giáo thiên về phần tôn 
giáo hơn. Với định nghĩa ấy thì sự chia phân thật 
hết sức miễn cưỡng và giả tạo là vì như trong 
quyên sách đã trình bày căn kẽ thì giáo lý của 
Thích Ca không hẳn là triết học, cũng không hăn 
là tôn giáo, mà là cả hai. Vì vậy, trong quyên 
sách, khi thì dùng danh từ Phật học, khi thì dùng 
danh từ Phật giáo đều có chủ trương của nó. 

Vấn đề chia phân Tiểu thừa và Đại thừa là 
việc đa đoan nhất của Phật giáo, bởi nó đã phân 
chia một cách rất giả tạo Giáo lý cực kỳ cao siêu 
và thuần nhất của Thích Ca thành ra từng giáo lý 


nhansinhquan.vn 16 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


vụn vặt... Như vấn đề Sắc Không có thê gọi là 
trụ cốt của Phật học đã làm “rồi” không biết bao 
nhiêu nhà nghiên cứu. Tiểu thừa (hay Phật giáo 
nguyên thủy) cho răng Đại thừa không phải là 
giáo lý chính thống của Như Lai, và luôn luôn 
cho họ là “những đứa con hoang”... Nhưng, sự 
thật thì sự chia phân ấy chỉ là một vấn đề 
“pnương tiện” và “giai đoạn”. Trong kinh Pháp 
Hoa có bài ngụ ngôn này: 

“Thế Tôn nói: 

..Có một ông nhà giàu, tuôi đã già. Nhà cửa của ông 
nÿng lớn, sức chứa nhiều người, trong số có các con của 
ông. Nhưng nhà... đang bi lửa cháy mà cửa ra thì nhỏ 
bé quá, chỉ có một cánh thôi. 

Ông lão đứng ngoài, lo sợ cho các con, 
muốn vào cứu chúng, nhưng nhớ lại cửa nhỏ, sợ 
không sao đem chúng ra được hết vì chúng sẽ 
giẫy giụa. Trong lúc ấy các con ông cứ nô đùa 
mặc cho tai họa... và cũng không chịu ra vì 
không biết sợ lửa, sợ chết thiêu là gì cả! Ông bèn 
lập kế, kêu to: Các con! Cha có đô chơi đẹp lắm, 
nào là xe dê, xe hươu, xe bò... Chiếc nào cũng 
trang sức lộng lẫy. Đứa nào ra, Cha cho! 

Các con nghe, kéo nhau chạy ra khỏi nhà... 
Nhưng ông lão cho các con chỉ có một chiếc xe 
bò thôi”. 

Ông lão đây là Phật các con là chúng sinh. 
Lửa cháy là tham dục nung đốt chúng sinh. Ba 


nhansinhquan.vn 17 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


xe, tức là ba “thừa” hay là ba bậc tu hành: Thanh 
Văn, Duyên Giác, và Bồ Tát. Hai bậc trước lo 
cho mình đắc ngộ nên ví với xe dê, xe hươu... là 
những xe nhỏ (tiểu thừa) sức chở chỉ có một 
người (tự độ). Bậc Bồ Tát thì vì người, quên 
mình, cho nên ví với xe lớn (đại thừa) chớ được 
nhiều người (độ tha) 

Trước kia, sở dĩ Phật đã tùng quyền mà 
chia giáo pháp của Ngài ra làm ba bậc, là vì 
chúng sinh đang mê sông trong cảnh “dục”, “sắc” 
và “vô sắc” (dục giới, sắc giới, vô sắc giới) nên 
Phật không thê đem Chân Lý Tuyệt Đối là cái tri 
kiến của Phật ra mà dạy ngay được. Dù cố đem 
ra mà dạy, thì chả ai hiểu nổi mà dạy, là bởi cái 
tri kiến của Phật là cái tri kiến của những kẻ đã 
vượt ra ngoài ba giới nói trên. Giáo pháp của 
Phật, tuy chia làm ba bậc (thanh văn, duyên giác, 
bồ tát) vẫn đồng một công dụng, là đưa chúng 
sinh ra khỏi “nhà lửa”, hướng về cái đích duy 
nhất là Giác ngộ. Cho nên hứa cho ba xe mà rốt 
cuộc chỉ có một.” 

Tác giả hôm nay cũng thể theo “phương 
tiện” mà trình bày từ dễ đến khó, từ tiêu thừa 
đến đại thừa và từ quyền đại thừa đến thực 
thượng thừa hay tối thượng thừa, tức là đến chỗ 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác của Như Lai. 
Nhưng dù là giải các đoạn Tiêu thừa... bao giờ 
cũng không quên mục tiêu chính là dẫn đến Phật 


nhansinhquan.vn 18 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


thừa. Bởi thế trong hai chương quan trọng nhất 
là Duyên sinh Quan và Bình đẳng quan tác giả 
bao giờ cũng nhắm về Trung Đạo luận là con 
đường độc nhất đưa đến Chánh Kiến và Chánh 
Giác, không sa đà trong việc tỉ mi phân chia 
Tiểu Đại nữa. Và cũng bởi thế mà không sao 
tránh được việc đôi khi lập đi lặp lại một vài ý 
chính đã làm nòng cốt cho Phật học - mà tác giả 
có tâm nhắn mạnh. 

Có lẽ độc giả cho rằng tác giả thiên về Đại 
thừa. Nhận xét ấy có lẽ đúng, là vì như trên đây 
đã có trình bày: tác giả chỉ nhằm vào Phật thừa 
là chỗ đã có trình bày: tác giả chỉ nhắm vào Phật 
thừa là chỗ Vô Thượng Chánh Đăng Chánh 
Giác, nên thường hay nhân mạnh về TRUNG 
ĐẠO LUẬN. Nếu lại có kẻ cho rằng chỉ có Tiểu 
Thừa (hay Nguyên Thủy Phật Giáo) là hành 
đúng với giáo lý của Như Lai mà thôi, thì tác giả 
xin nhường lời cho nhà học giả phương Tây J. 
Baccot trả lời: “Le meilleur de Ïenseignement du 
Bouddha est ce qu””l tait, là où le Silence 
sigmific plus que les paroles... si on condense ce 
que les Suftras nous donnent comme sa parole: 
les Quatre Vérités, les Huit Cheinins, les Douze 
Causes, 1t faut avouer que rien de tout cela n”est 
très SaIsIsant, ni n”auraIt suffi à conquérIr le 
monde. Lappel des questIons restées en suspens 
au moment de la mort du Mattre a été plus 


nhansinhquan.vn 19 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


entendu que les réponses données de son vIvant 
(...) đ” où nait le Mahayana ou les houddhismes 
des commentateurs” (Cái hay nhất trong giáo lý 
Thích Ca là những chỗ mà ngài làm thinh, tức là 
những chỗ mà sự Im Lặng có nhiều ý nghĩa hơn 
là lời nói... Nếu ta tóm thu lại tất cả những gì mà 
trong các Kinh Sách cho là những lời nói của 
chính miệng Ngài thốt ra, như Tứ Diệu Đé, Bát 
chánh đạo, Thập Nhị Nhân Duyên, thì phải thú 
thật răng nếu chỉ có bao nhiên đó mà thôi thì quả 
không có gì đáng gọi là xuất sắc lắm, cũng không đủ 
mà chinh phục cả thế giới. Những thắc mắc được 
nêu lên, nhưng còn lưng chừng chưa được giải 
đáp lúc Ngài nhập diệt, đã được người ta nghe 
theo nhiều hơn những giải đáp của Ngài lúc sinh 
tiền (...) Và nhân đó mà phát sinh Đại Thừa, 
những tông phái của các bình giã về sau...". 

Phải chăng cái ý vị thâm trầm nhất của Phật học 
là ở chỗ đó, ở chỗ tinh thần “vô trụ, vô tướng” 
của Nó, nghĩa là ở chỗ Nó là một học thuyết 
không có chủ thuyết, một giáo lý không có giáo 
điều... một tôn giáo không có Giáo chủ. 

Và có được như thế thì Phật học mới đóng 
được vai trò khai phóng của nó trong mọi thời 
đại, nhất là ở thời đợi này... ở một thời đại mâu 
thuẫn mà ai ai cũng tin tưởng rằng chỉ có chủ 
trương mình là tuyệt đối, và có quyền bắt buộc 
tất cả mọi người phải phục tùng... nhưng đồng 


nhansinhquan.vn 20 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


thời lại cũng thích phục tùng nô lệ giáo điều, 
phục tùng nô lệ một vị dẫn đạo thiêng liêng... 
Phật học sở dĩ toàn được sứ mạng của mình, là ở 
chỗ “lay tỉnh được con người ra khỏi những ngục 
tù của các lại tri thức” đã được hệ thống hóa và đã 
biến thành những “tù ngục của tinh thần”... Cho 
nên, Phật học, trước không phải là một tàng thất 
chấp chứa tri thức, mà thực sự, là một thái độ 
“nhận thức”, một phương “thần dược chữa bệnh 


cô chấp, Tên: vọng, si mê và cuồng tín”. 
+ 


+ + 

Và trước khi chấm dứt, tác giả không sao quên 
các bạn đã hết lòng khuyến khích cũng như 
nhiều bạn đọc phương xa gửi thư vê thúc giục 
thăm hỏi. Bạn Nguyễn Văn Trương đưa ra sáng 
kiến là lo lắng chu đáo việc ấn loát và xuất bản, 
bạn Trần Việt Sơn hằng ngày theo dõi và đôn 
đốc... khuyến lệ. Nhất là bạn Nguyễn Thị Liễu, người 
bạn đời không một lúc nào xao lãng việc theo sát 
mọi công trình biên soạn của tác giả, khi đọc lại rất 
kỹ từng đoạn văn trong bản thảo và ghi nhận mọi 
thắc mặc hoặc những câu văn, những từ ngữ còn mập 
mờ hay tối nghĩa, khi sao chép những tài liệu và sắp 
xếp cho có thứ tự, mạch lạc... Nếu không có sự giúp 
đỡ tận tình cùng những khuyến khích hăng ngày 
nâng đỡ tinh thân bị bao nhiêu công việc bề bộn, 
phức tạp và mệt nhọc của một cuộc đời ký giả và dạy 


nhansinhquan.vn 21 


Phật học Tinh hoa —- Cụ Nguyễn Duy Cần 


học, chắc chắn tác giả sẽ khó lòng mà hoàn thành 
được quyền sách nảy một cách dễ dàng và mau lẹ, 
cũng như mọi tác phẩm khác từ trước đến giờ. Từng 
bao nhiêu trợ duyên ấy mới hoàn tất được công việc 
hôm nay; đó là công chung các bạn, và một lần nữa, 
mong quý bạn nhận nơi đây lời thành thực tri ân của 
tác giả. 


Cụ Thu Giang 


nhansinhquan.vn 22 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


CHƯƠNG 
THỨ 
NHÁT 


nhansinhquan.vn 23 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Í.  LƯỢC SỬ PHẬT THÍCH CA 


PHẬT, tên là Siddhârtha, 
họ Gautama, sinh vào khoảng 
thế kỷ thứ VI trước Tây lịch kỷ 
nguyên, ở phía Bắc Ấn Độ. Cha 
là Suddhodana, trị vì dân tộc 
Sakya (chính là một phần đất 
= ⁄ !_ xứ Népal ngày nay, dưới chân 
Hy Mã Lạp Sơn — Himalaya), còn mẹ là hoàng 
hậu Mayâ. 


Năm mười sáu tuổi, Thái tử lấy vợ là nàng 
Yasodharâ, và sống cực kỳ sang trọng trong 
cung điện. Nhưng bẩm tính Thái tử đa sầu đa 
cảm, khi nhận thấy thực trạng thống khổ của đời 
người chung quanh mình, bèn quyết tâm đi tìm 
phương cứu khô cho bản thân và nhân loại. Lúc 
thái tử bỏ nhà ra đi, chính là lúc vợ vừa hạ sinh 
đứa con trai đầu lòng và duy nhất: Râhula. Bấy 
giờ thái tử vừa mới được hai mươi chín tuôi. 


Sáu năm ròng rã, ông lang thang đây đó ở 
khắp thung lũng sông Hằng để cầu Thầy học 
Đạo và theo đủ mọi cách khổ hạnh cùng tu luyện 


nhansinhquan.vn 24 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


của hầu hết các môn phái truyền thống mong tìm 
giải thoát. Nhưng, không thỏa mãn, ông bỏ tất cả 
các giáo phái truyền thống kia đi, và tự mình đi 
tìm Chân Lý. 


Một đêm, đang ngôi trâm mặc dưới gôc cây 
bô đê, ông hôt nhiên đại ngộ. 


Bấy giờ ông mới vừa ba mươi lăm tuôi. Từ 
đó, người ta gọi ông là Phái, nghĩa là người giác 
ngộ. giác ngộ được cái nguồn gốc của Đau Khô 
và Sinh Tử. 


+ + 


Sau khi Đắc Đạo, Phi thuyết pháp lần thứ 
nhất ở Cấp Cô Độc viên, gần thành Bénarès 
ngày nay, cho 5 nhà tu khô hạnh, những người 
bạn cũ cùng đi tìm Đạo như Ngài. 


Ròng rã suốt bốn mươi chín năm Phật 
không ngớt đem cái đạo diệt khổ giảng cho tất 
cả mọi tầng lớp nhân dân không phân biệt nam 
nữ già trẻ hay giai cấp sang hèn gì cả. 


nhansinhquan.vn 25 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Phật nhập diệt năm tám mươi tuôi, ở 
Kusinârâ. 


+ + 


Đó là đại cương những nét chính mà truyền 
thuyết đã nói về tiêu sử của Phật, bất luận là giáo 
phái nào của Phật giáo đều cũng chấp nhận. Tiêu 
thừa hay Đại thừa. 


Dĩ nhiên, chung quanh những nét chính ấy, 
về sau các đệ tử thêm thắt vào nhiều chỉ tiết có 
khi hoang đường thần bí hoặc để tô điểm cũng 
có, hoặc lẫy đời sống của Ngài làm tượng trưng 
cho những điểm đặc biệt nhất trong học thuyết 
của Ngài một cách thâm trầm ý vị hơn cũng có. 
Đó là cái lệ chung của những hậu sinh đối với 
những bậc vĩ nhân tiền bối mà mình tín ngưỡng 
sùng bái. Thường thường những chỉ tiết mới 
xem qua là thần bí hoang đường ấy lại bao hàm 
một ý vị sâu sắc không thể khinh thường. 


Ta nên để ý răng người phương Đông ngày 
xưa rất chuộng sự vô danh, nghĩa là rất quan tâm 


nhansinhquan.vn 26 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


đến vẫn đề tượng trưng hơn là sự kiện lịch sử, 
cho nên trong phân tiêu sử các bậc đại danh 
nhân hay các đẳng phi thường bao giờ cũng pha 
lẫn những câu chuyện thần kỳ quái đản, dĩ nhiên 
hàm chứa ý nghĩa sâu sắc của sự kiện hơn là 
chính sự kiện đó. Theo người Đông phương 
ngày xưa, sự kiện lịch sử tự nó không có giá trị 
gì cho ta đáng lưu tâm cả, ngoài cái ý nghĩa của 
: những sự kiện 


A éé 


sự kiện Ãy. Và, trong thực tê 
không chứng minh được gì cả” vì một lẽ rất 
giản dị là cũng với bấy nhiêu sự kiện cùng một 
loại mà người ta đều dùng để chứng minh được 
không biết bao nhiêu là lý thuyết lịch sử nghịch 
hắn nhau. Cho nên, đi tìm những sự kiện khách 
quan lịch sử đối với các sách về Đạo học của 
phương Đông thật là hết sức khó khăn, nếu 
không nói là nan giải. Một câu chuyện ngụ ngôn 
dễ gợi óc tò mò và thỏa mãn được óc tưởng 
tượng hơn là một sự kiện lịch sử ghi lại một cách 
khô khan lạt lẽo. Có kẻ bảo rất đúng rằng: Dùng 
nhiêu đến sự phân tích phê bình dễ làm mất đi 


WFHDS faifS ne prouvent rien, car les falts prouvent 
tout”. H. GUENON 


nhansinhquan.vn 27) 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


những gì có thể xem là hương thơm của Phật 
giáo.” 


+ + 


Trong đời sống của Phật Thích Ca, có ba 
ø1ai đoạn quan trọng tiêu biểu được cả một hệ 
thống giáo lý của Ngài: 

1. Lúc thiếu thời 
2. Khi xuất gia 
3. Sau ngày đắc Đạo 


Cuộc đời ấy có thể gọi là cuộc đời điển 
hình cho những ai quyết tâm đi vào con đường 
giải thoát, chứ không phải riêng gì của Thích Ca. 
Hay nói một cách khác: Đời sống của Thích Ca 
chứng mình một cách hùng hồn giáo lý của Ngài 
còn hơn tất cả các Kinh luận của Phật Pháp. 


?® A beaucoup plus de vie et de force dans une jolie 
légende symbolique et bien concise que dans un 
morne manuel d'études analy†iques. L'abus de létude 
critique n 'aurait d'autre résultat que celui de détruite 
la fine fleur du bouddhisme. 


(CH. HUMPHREYS - Le Bouddhism e) 
nhansinhquan.vn 28 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


+ + 


1. LÚC THIẾU THỜI 


Thái thử Siddhartha vốn là một đứa trẻ cực 
kỳ thông minh, nhất là có tính trầm ngâm và 
thích sống một mình trong cô tịch. Thuật rằng, 
một hôm cùng với các bạn trẻ đồng tuôi đi chơi 
vào một thôn xóm dân quê, Thái tử bỏ đoàn trẻ 
con, một mình lẻn tìm một cội cây to nơi hoang 
vắng để trầm tư mặc tưởng. Trời đã tối mà Thái 
tử vẫn không đề ý, khiến các bạn bè hốt hoảng đi 
tìm kiếm khắp nơi mới tìm thấy Thái tử lẵng 
lặng ngồi một mình trong bóng tối. 


Việc ấy đâu phải là việc bất thường, đó là 
việc mà hằng ngày hằng xảy ra ngay trong đền 
Vua: Siddhartha thường thích chơi một mình, 
nhất là thích ngồi một mình dưới gốc cây trong 
vường của Vua cha. Phải chăng đó là bản tính 
chung của phần đông những bậc vĩ nhân trong tư 


nhansinhquan.vn 29 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


tưởng giới có một đời sống nội tâm phong phú 
dồi dào ngay trong buổi họ còn thơ ấu. 


Chính cái đặc tính ấy khiến cho Vua cha lo 
sợ, và lại lúc sinh ra Thái tử, các thầy tướng số 
đã đoán sau này Thái tử sẽ ly gia thoát tục. Như 
vậy, Vua cha cần phải trước lo dứt “hậu hoạn”, 
tròng lên đầu Thái tử cái ách gia đình: 
Siddhartha cần phải lẫy vợ gấp! 


Muốn ràng buộc Thái tử quyên luyến cuộc 
đời trần tục, vua cha càng ngảy càng cho tăng 
những thú vui quyên rũ của xác thịt... Nhưng, 
thái tử dù đã được nuông chiêu và nuôi trong 
nhung lụa vàng son, đầy xa hoa trụy lạc vẫn 
không bị say đắm sa đọa, mà lại còn làm cho 
lòng càng thêm chán ghét! Cảnh phú quý cực độ 
... đã giúp cho Người thấy rõ cái tầm thường tẻ 
nhạt của nhục dục và cái trống rỗng vô nghĩa của 
cuộc đời ích kỷ! Có sống trong phú quý, rồi 
khinh phú quý, mới thật là người khinh phú quý. 


Tính ham suy nghĩ khiến Người bao giờ 
cũng phóng tầm mắt ra xa hơn hiện tại, nên dễ 
thấy rõ được cái chỗ cuối cùng cũng như cái chỗ 
khởi đầu sự vật, nghĩa là thấy được cái Nhân và 
nhansinhquan.vn 30 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


cái Quả của việc đời. Và chính cái Oc Nhân Quả 
ây khiên sau này Người suy tìm được cái 
Nguyên nhân của đau khô. 


Câu chuyện bốn lượt dạo chơi ra bốn cửa 
thành, giúp cho ta thấy rõ cái óc nhân quả ấy đã 
bắt đầu hướng Thái tử vào con đường ly gia xuất 
tục sau này. 


Lần đầu tiên dạo chơi ở cửa thành phía 
Đông, Thái tử trông thấy một ông cụ già lụ khu, 
đầu tóc bạc phơ, chỉ còn có da bọc xương. Thấy 
người mà ngẫm đến mình: trẻ rồi lớn, lớn rồi 
già...! Trở về cung, Người mãi ngùi ngùi. 


Lần khác dạo chơi ra cửa thành phía Nam, 
Thái tử gặp một người bệnh, nằm rên la thảm 
thiết quá! Trở về cung Thái tử cũng mãi ngùi 
ngùi về cái khô của bệnh tật hằng ngày bao vây 
con người không buông tha cho một aI cả thảy. 


Lần khác nữa dạo chơi ra cử thành phía 
Tây, gặp một đám tang: thân bằng theo sau khóc 
thảm thiết quá! Trở về cung, Thái tử lại càng 
thêm xúc động về cái lẽ vô thường của số kiếp 


nhansinhquan.vn 31 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


con người: trẻ rôi lớn, lớn rôi già, già rôi bệnh, 
bệnh rôi chêt... Sinh, lão, bệnh, tử: khô! 


Lần thứ tư, đạo ra cửa thành phía Bắc, Thái 
tử gặp một người mặc áo vàng... đi đứng khoan 
thai, vẻ người điềm đạm ung dung! Đó là một vị 
tu hành. Ý xuất gia tìm Đạo đã bắt đầu chuyên 
mạnh trong lòng người. 


Truyền rằng sau khi Thái tử trở về cung, thì 
quân hầu báo tin vợ Thái tử mới sinh được một 
đứa con trai. Thay vì tỏ vẻ mừng như mọi người, 
Thái tử sầm nét mặt, than: “Lại một sợi đây 
xiêng tỏa thêm nữa!” 

Và có lẽ cái tin của đứa trẻ vừa sinh đã thúc 
giục Thái tử phải mau cương quyết ly gia cát ái 
để mà bớt những dây ràng buộc của tình thương. 

Rồi đương đêm, Thái tử sai chàng Chamda 
người giữ ngựa, thắng ngựa Kanthaka, cương 
quyết cùng trốn ra cửa thành phía Bắc. 


3x 


nhansinhquan.vn 32 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


2. KHI XUẤT GIA 


Ở Ấn Độ từ xưa vẫn tin rằng không một ai 
có thể tự mình tìm được chân lý, mà cần có 
người chân sư hướng dẫn. Bởi vậy, theo truyền 
thống, Thái tử Siddhârtha cũng như mọi người, 
đi cầu Đạo với hai đại sư có tên tuôi là Alara 
Kâlama và Roudraka. Kâlama thì ở Valcalis, còn 
Roudraka thì ở Rajagriha. Đối với hai bậc đại 
đức trên đây, Thái tử tỏ ra rất chăm chọc... 
Nhưng, năm người đệ tử của Roudraka lại chạy 
theo Siddhârtha, cho rằng Thái tử còn cao đệ 
hơn thầy của họ nhiều! 


Sau cùng, Siddhârtha bỏ hai ông Alara và 
Roudraka mà đi luôn, vì ông cảm thấy cái học 
của họ không giải quyết được vấn đề diệt khổ. 
Đi tìm đạo, đâu cần phải có người hướng dẫn: 
Siddhârtha đã lần đầu tiên phá bỏ được một 
thành kiến, là tu không cần phải có thầy. Mỗi 


2 
^A ‹é 


người đều có thê “? ru tự ngộ!”. 


Nhưng, ông vẫn còn thắc mắc trong một 
thành kiến truyền thống khác nữa của Ân Độ, là 
còn tin nơi hiệu quả của sự “tu ép xác”, nghĩa là 
“tu khổ hạnh”! 
nhansinhquan.vn 33 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Ông nhịn ăn, bỏ ngủ, tĩnh tọa... hành xác đủ 
mọi cách theo các nhà tu ngoại đạo... nhưng rốt 
cuộc chỉ đem đến một thể xác bạc nhược đến độ 
ngất xỉu! Tỉnh lại, ông mới rõ sự sai lầm của 
phương pháp khổ hạnh. 


Ông ăn lại, cảm thấy sức khỏe trở về với tất 
cả sự sáng suốt của tỉnh thần! Ông khám phá ra 
được sự liên lạc chặt chẽ giữa tinh thần và vật 
chất: Bất cứ mọi phương pháp phản tự nhiên nào 
cũng đều sai lầm cả! Lại thêm một thành kiến bị 
đánh đồ: khổ hạnh không phải con đường tìm 
Đạo. 


Nhưng năm người đệ tử trước đây đã theo 
ông, bèn bỏ ông, vì họ đâu có dè ông lại “tâm 
thường” trở về con người của thê tục! 


Bấy giờ, một mình trong cô tịch ông nghiền 
ngẫm về cái cảnh vô thường của sống chết, sự 
đau khổ của loài người bám theo giả ảnh của các 
sự vật không thực có, và sự kinh khủng của họ 
trước cảnh tiêu vong! 


Một đêm, trong khi ông đang ngồi dưới cội 
bô đẻ, bỗng thoát nhiên tỉnh ngộ: bao nhiêu bức 


nhansinhquan.vn 34 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


màn vô minh che lấp chân tâm rớt đi từng mảnh! 
Một trạng thái biến chuyên cực kỳ nhanh chóng 
của thế giới vô thường chứng cho Người cái 
cảnh vi diệu của Niết Bàn. 


Siddhârtha đã hốt nhiên thành Phật. 


+ 


+% 


Người ta thuật lại rằng lúc Người đắc Đạo, 
thì Trời Đất rung chuyên... Ngay chỗ Người 
ngồi, thảy đều tan ra tro bụi! Đó phải chăng là 
cái ý nghĩa tượng trưng rằng cái Bản ngã mà 
trước giờ Người tưởng có thực của cá nhân 
Siddhârtha Gautama, chỉ là một giả ảnh, nay đã 
tan thành tro bụi! Nó chỉ do nhân duyên giả hợp 
mà thành hình trong khoảnh khắc, lẹ như bóng 
ngựa câu qua khe cửa, mau như tia chớp trên nền 
trời tối mịt của đêm khuya vắng lặng: hiện lên 
rồi tan mắt, không để lại một dẫu vết gì! 


+ 


nhansinhquan.vn 35 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


3. KHI THÀNH ĐẠO 


Thành Đạo rồi, người phải làm gì bây giờ? 
Trước đây sở dĩ Người đi tìm Đạo đâu phải cho 
chỉ cá nhân Người mà là cho toàn thể nhân loại 
đau khổ. 


Nhưng, chính ngay khi Người đắc Đạo, 
Người lại cảm thấy do dự không rõ có nên đi 
truyền bá cái chân lý ấy cho người người trong 
thiên hạ chăng? Chân lý mà Người sắp đem 
truyền bá là cái chân lý Vô Ngã, người trong 
thiên hạ ai mà chịu nghe! Giả sử mà có nghe, 
nhưng vì nó rất cao siêu, quá tầm hiểu biết của 
con người, không khéo lại đi làm công việc công 
đã tràng, phí công vô ích! 


“.. Ta đã tìm ra chân lý giải thoát, rất khó 
nhận thức được, rất khó hiểu biết được, và chỉ 
có kẻ nào thật thông mình mới có thể hiểu nổi 
mà thôi! 

... Nhân loại đang bị lôi cuốn trong “sông mê 


sóng dục ” và vui say chìm đắm trong đó; khó 
làm cho họ nhận rõ được lý nhân duyên giả họp, 


nhansinhquan.vn 36 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


D5) 


diệt trừ được các thứ “vô mình hành thức ”” của 


họ được!... 


... Như vậy, đem cải mà mình đã bao phen khó 
nhọc tìm ra để truyền bá, có ích lợi gì? Giáo lý 
ấy, kẻ đây dây lòng tham, sân... không làm gì 
lĩnh hội được... Nghĩ vậy, Đẳng Như Lai quyết 
định lặng thỉnh, không muốn đem ra mà truyền 
bá nữa... ” 


Thần Brahmâ SahampatI liền hiện lên, đã 
phá óc hoài nghi của Phật: 


“Ngài hãy nghĩ lại cho thật kỹ... Hiện thời 
cũng không biết bao kẻ mà tỉnh thần chỉ bị một 
vời bức màn vô minh rất mỏng che đậy thôi! Họ 
có thể lĩnh hội được, chứ sao không! Bác chí 
thánh, không cân ai khai thị đã đành, cũng như 
kẻ chí ngu, không ai làm cho họ hôi đâu tính 
ngộ. Nhưng bậc trung lưu, thì rất có thể “khai 


3 Hành (samskâras): tức là những ý niệm vì “vô 
minh”, nhận lầm Bản Ngã là “thực vật” mà tạo ra. Tất 
cả mọi cái mà ta thường gọi là ý thức đều do Trí tạo 
ra. 

* Từ đây, không gọi là Thái tử Siddhârtha, mà gọi là 
Phật, nghĩa là Người Giác Ngộ Giải Thoát. 
nhansinhquan.vn 37 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


quan điểm nhãn”, họ đang chờ đợi Ngài... Vả 
lại, họ đâu phải ít!” 


Phật nhìn trước mặt, thấy một đầm sen... 
Có cọng mọc lên khỏi mặt nước, cọng thì ấn 
dưới mặt nước... Trên thế gian, có kẻ trí người 
ngu, đâu phải tất cả đều là bọn ngu phu ngu 
phụ... Ngài bèn nói: 


- “Chân lý sẽ mở rộng cửa cho mọi 
người! Kẻ nào có tai đề nghe, thì nghe!” 


+ 


1 + 
Lòng do dự của Phật lúc ban đầu thực 
không phải là không có phân hữu lý và xác 
đáng!” Phần đông người trong thiên hạ đều 


* Những bậc như Jésus, Lão- Tử... đều cũng cùng một 
do dự thắc mắc như Phật. Jésus nói: “Một người gieo 
giống, gieo một phần hột giống dài theo đường đi: hột 
giống bị người đi đường đạp lên và chim trời ăn hết! 
Một phần rơi trên các tảng đá, không có đủ đất: hột 
giống vừa mọc thì bị nắng thiêu tàn héo, vì không có 
đủ gốc rễ vững vàng! Một phần lại rơi nhằm vào các 
bụi gai góc: gai góc mọc trùm, nó không trổ được! 


Một phần. may mắn, rơi vào đất tốt: nó đơm hoa trổ 
nhansinhquan.vn 38 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


muốn được người ta giảng cho nghe những sì họ 
thích, thuận với lòng nguyện ước của họ hơn là 
những giáo lý không thỏa được lòng mong mỏi 
đợi chờ của họ. Phải chăng ta thường nghe nhiều 
người đã nói: “Tôi muốn tìm một học thuyết, một 
tôn giáo nào hạp với tôi, thỏa mãn với những 
đòi hỏi của tôi...” Và như thế, tôn giáo học 
thuyết, chỉ không còn nghĩa gì khác hơn là một 
thỏa mãn của lòng dục vọng, của cái “bản ngã ” 
ri tiểu và vụ lợi của con người! 


Phật giáo nguyên là một học thuyết Vô 
Ngã, lâu ngày đã trở thành một giáo lý Hữu Ngã 
và cầu phúc! Họ bám vào thuyết Luân Hồi, để 
mong được kéo dài sự trường tồn của Bản Ngãi! 
Hay nói một cách khác họ không chịu chấp nhận 
thuyết Vô thường và Vô ngã để cầu thoát khỏi 
cảnh luân hồi! Tín đồ Phật Giáo càng ngày càng 
đông, thì giáo lý của Phật càng ngày càng bị hạ 


trái... “Kẻ nào có tai để nghe, thì nghe!”(Mat: XIII: 1- 
10-18-28) 

Còn Lão- Tử thì viết bộ Đạo Đức Kinh, rồi bỏ đó mà 
đi... Cũng hàm một ý: `Ai đọc được, thì đọc!” Ông 
không khuyến dụ ai theo ông cả, là vì ông không tin là 
ai có thể dạy ai, nếu người nghe họ không muốn 
nghe! Kẻ nào có tai và muốn nghe, thì nghe! Nếu 


không thì ông đã chẳng viết Đạo Đức Kinh để làm gì. 
nhansinhquan.vn 39 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


thâp, và xuyên tạc! Đó là sô phận chung của tât 
cả mọi Giáo lý cao siêu, vượt hăn cái tâm hiệu 
biết của đại chúng, không sao tránh được.” 


Và cũng vì thể, mà sau ngày Phật nhập 
diệt, Giáo lý Nhà Phật liên chia ra vô số tông 
phái, mỗi phải đêu có những sắc thái riêng biệt 
cao thấp khác nhau, hạp với trình độ của nhiều 
nhóm người khác nhau về căn cơ trí thức. 


+ 


1 + 


Ngộ Đạo rồi, Phật sang qua thành Vârasani 
(tức là thành Bénarès bây g1ờ), vào rừng Lộc 
Uyễn (Mrigavana) tìm lại năm đệ tử của 
Roudraka mà trước đây đã từng theo Ngài tu khổ 
hạnh... Và chính nơi đây, Ngài bắt đầu “chuyển 
pháp luân”, thuyết minh “Tứ Diệu Để”. Theo 
kinh Tam Tạng, buổi thuyết pháp này được xem 
là quan trọng nhất, vì Phật đã trình bày được một 


Ê Như Lão Học: sự biến thiên để đại chúng hóa đã biến 
Lão giáo thành Đạo giáo với các mê tín dị đoan kinh 
khủng. (Xem Lão Tử Tỉnh Hoa cùng một tác giả). 


nhansinhquan.vn 40 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


cách hêt sức là giản dị rõ ràng nên tảng của tât 
cả Giáo lý của Ngài. 


Phật nói: “Có hai cái cực đoan mà người 
muốn sống được một đời sống giải thoát cần 
phải tránh xa! Cực đoan thứ nhất là lấy những 
lạc thú xác thịt làm mục đích của đời người. Đó 
là một nếp sống thổ bỉ và ngu xuẩn! Nhưng cái 
cực đoan thứ hai là sống một đời khổ hạnh, ép 
xác... cũng chỉ gây tạo cho con người thêm đau 
khổ vất vả vô ích!” 


Như Lai đã tránh hai cực đoan ẫy, và đã tìm 
ra con đường “g1ữa” (Trung Đạo). Con đường 
ây, đã đưa Người đến Trí Huệ Bát Nhã và Giải 
thoát hoàn toàn! 


Phật đã từng kinh nghiệm sâu xa hai cực 
đoan Ấy: Trước kia, Thái tử đã nễm đủ mùi 
khoái lạc vật chất ở đời, nhưng Ngài thấy rằng 
đó chỉ là những khoái lạc nhất thời thôi, và chỉ 
làm cho Ngài băn khoăn hối hận! Và về sau 
Ngài lại tu theo khổ hạnh, nhưng rồi cũng chỉ 
thấy toàn là đau đớn, chứ chẳng có lợi ích gì cho 
việc đi tìm Chân Lý! 


nhansinhquan.vn 41 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Như một bậc Đại Danh Y, Phật đã áp dụng 
một phương pháp diệt khổ không khác gì 
phương pháp trị bệnh của nhà y sĩ: Đau bệnh gì? 
Tại sao có bệnh ấy? Và phải làm cách nào để trị 
được bệnh ấy? Đó là “Tứ Diệu Để”, bốn cái 
chân lý huyền diệu mà ta có thể gọi là tất cả tỉnh 
hoa của Phát giáo nguyên thủy. 


1. Khổ 


Không ai có thể không nhìn nhận rằng: đời 
là đau khổ. Khổ, là cái bệnh chung của con 
người trên đời, và phải chăng, đã là người, thì 
không một ai là không lo tránh đau khổ, tìm 
hạnh phúc! Đó là tất cả vẫn đề sinh tử của con 
người! Thực vậy, trong đời ta, chỉ có hai động 
cơ này thúc đây mọi hành động hằng ngày của 
ta, là Ưø và Ghét bất cứ ở phương diện nào: lý 
trí hay tình cảm, tỉnh thần hay vật chất. Bị bắt 
buộc phải chấp nhận và sông chung với những gì 
mình không ưa thích, cũng khổ! Thiết tha ước 
vọng mà không được thì khổ đã đành; nhưng 
được rồi, cũng vẫn khổ, vì còn sợ mất! Phải có 
nhận chân được cái khổ của mình rồi, mới mong 
đi đến giải thoát! Thực ra phần đông người đời 


nhansinhquan.vn 42 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


chưa biết khổ! Là vì họ nửa khóc nửa cười, chỉ 
nhận thấy cái khô “ngoài da” chứ chưa từng 
“khóc ở trong lòng”! Cho nên mới nói rằng: 
Phải có nếm mùi đau khổ thực sự, thì mới mong 
từn ra được con đường diệt khổ! 


2. Nguôn Khổ 


Do đâu mà ra? Do cái ước vọng không bao 
giờ nguôi, vẫn cứ nôi gót theo những dục tình 
khoái lạc! 


3. Đã biết được cái nguồn gốc của cái bệnh 
thông khổ rồi, vậy phải lo đến sự diệt khổ. Đó 
là giai đoạn thứ ba của chương trình Phật 
pháp! 

4. Và con đường dẫn đến giải thoát, là con 
đường “Bát Chánh” của Phật pháp! 


+ 


k % 


Phật thường thuyết pháp ở hai khu vườn 
lớn là Jetavana (Kỳ viên) và Veloutana (Trúc 
viên). Jetavana (Kỳ viên) thì ở thành Savâthi (Xá 
Vệ) nay là thành Sahet Mahet của 


nhansinhquan.vn 43 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Anathapindika (Cấp Cô Độc) dâng, còn 
Veloutana (Trúc Viên) là của Vua Bimblisara 
tặng. Hai vườn này cách nhau lối sáu trăm dặm. 


Nhưng Phật thường ở vườn Jetavana hơn, 
cho nên trong Kinh, ta thấy thường mở đầu bằng 
câu: “Như vầy, fa nghe một thời, Phát ở Xá Vệ, 
trong vườn Kỳ đà của ông Cấp Cô Độc, cùng đi 
với các vị đại tÌ khưu một nghìn hai trăm năm 
IHƯƠI Hgười... ` 


Vào khoảng năm 480 (trước Tây lịch Kỷ 
nguyên) Phật tịch ở Kusinâra: Ngài được tám 
mươi tuổi. 


k% 


Trong thời gian thuyết pháp, Phật đâu phải 
chỉ gặp toàn là thuận cảnh, có được luôn luôn 
những người quyên quý bảo hộ, những đệ tử 
quyết dạ phụng thờ. Phật gặp rất nhiễu trở ngại, 
gặp rất nhiêu kẻ thù hăn, ganh ghét, chống đối 
và vụ oan! 


nhansinhquan.vn 44 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Cừu địch bên ngoài là các nhà tu “ngoại 
đạo”. Lúc bấy giờ ở Ấn Độ có sáu phái triết học 
lớn, sách Phật gọi là “lục phái ngoại đạo”. Phật 
thường bị các giáo phái ấy công kích, tranh 
biện. Và Phật Giáo sở đĩ được nhân dân sùng 
bái, phân lớn cũng nhờ Phật đã thắng được các 
giáo phái kia một cách rõ ràng váy. 


Nhưng cừu địch bên trong, tức là những kẻ 
chính ở trong tăng hội phản đối Phật, thì có em 
họ của Phật, là Devadatta (Đề bà đạt đa) đứng 
đâu chỉ huy. 


Theo các sách Phát thì Devadafta là một 
người vô cùng độc hiểm, luôn luôn âm mưu 
khuynh đảo Phật, phân bè phân đảng để lập một 
giáo hội khác, cốt phá hoại sự nghiệp của Phát. 
Có lắm lúc hắn cố hại đến cả thân mạng và 
thanh danh của Phát nữa bằng sự vu cáo Phát 
tự tình với một tín nữ. 


Nhưng, đối với Phật, bao giờ những kẻ thà ấy 
đều được xem là hàng “thiện tri thức” giúp rất 
nhiêu trong sự giảng mình Phật pháp. Không có 
một bậc vĩ nhán nào trên đời mà tránh khỏi sự 
sanh ghét của thế nhân, và có sự ganh ghét của 
KiEiETinini IIE 1IUTIIWSTTIIITIIAENTIIET1 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


thế nhân, bậc vĩ nhân mới thành bậc vĩ nhân. 
Một nhà văn phương Tây có nói: “khi một bậc 
chân tài xuất thể, người ta nhận ra được nhờ nơi 
dấu hiệu này: Tất cả bọn người ngu đều nổi lên 
chống báng”.ˆ Lời nói tuy có phần quá đáng, 
nhưng không hắn là không có lý. Sự có mặt của 
một kẻ thù luôn luôn tìm đủ mọi phương thế để 
xoi mói và chỉ trích là một điều rất hay đề bắt 
buộc mình bao giờ cũng tìm cách cải tiễn hầu đi 
lần đến chỗ chí thiện, chí mỹ. Là vì sự phê phán 
của những kẻ thù ta, giúp cho ta thấy rõ những 
sở đoản của ta hơn là những người bạn đồng tâm 
đồng chí. Cho nên, thay vì tiêu diệt người thù, 
khôn ngoan hơn là nên gìn giữ họ để được nghe 
những lời chống đối về những sở hở của mình và 
kìm hãm lòng tự tôn tự phụ. Bởi vậy, Phật mới 
bảo: “Devadatta đã giúp ta rất nhiêu trên con 
đường hoàn thành giáo pháp! Devadatta vẫn là 
hàng thiện trí thức! ”. 


“ Quand un vrai génie parait dans le monde, on le 
distingue à cette marque: tous les sot†s se soulèvent 
confre lui. 


(FREERON) l 


nhansinhquan.vn 46 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Cho nên, về sau Phật giáo càng bị chống 
đối bao nhiêu thì lại càng được vượt lên một 
cách rực rỡ bấy nhiêu, bất cứ ở thời buổi nào 
trong lịch sử Phật giáo. 


Đối với hàng tu Phật, người thù phải được 
xem như người bạn. Hơn nữa họ như những tảng 
đá để cho tài đức các bậc chân tu được giữa mài 
càng thêm sắc nhọn. 


Tóm lại, như trước đây có nói: cuộc đời của 
Thích Ca có thể gọi là cuộc đời điển hình của 
những kẻ đi tìm giải thoát. Hơn nữa, nó minh 
chứng một cách linh động hùng hôn tất cả giáo 
lý của Ngài. 

Đặc biệt ta nên lưu ý đến những điểm chính 
này của Phật. 


Phật là bậc: 


Đại hùng, Đại lực, Đại bĩ. 


nhansinhquan.vn 47 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Đại Hùng trong việc dám dứt bỏ ngôi vị 
cao sang tột bực, cả những quyên rũ xác thịt để 
đi tìm con đường giải thoát! 


Đại Lực trong việc không ở lại vào bât cứ 
một thê lực nào, một bậc chân sư nào đê câu chỉ 
dẫn, mà tự lực đi tìm giải thoát! 


Đại Bi là suốt đời chỉ cầu giải thoát đau khổ 
cho toàn thê nhân loại, cho đến hơi thở cuối 
cùng! 


nhansinhquan.vn 48 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


CHƯƠNG 
THỨ 


HAI 


nhansinhquan.vn 49 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


NHỮNG ĐIÊU KIỆN TINH THÂN 
CỦA NGƯỜI HỌC PHẬT 


Muốn thực hiện giáo lý của Thích Ca, trước hết 
cần phải có đủ những điều kiện tinh thần sau đây, bằng 
không khó mà đi cho đến nơi đến chốn. 


3k 


1. Phật giáo trước hết là một giáo lý kêu gọi sự đại 
hùng đại lực, nghĩa là cá nhân muốn tìm giải thoát không 
nên ý lại vào một uy lực nào ngoài mình cả để cứu chữa 
được mình! Phật giáo không phải là một giáo lý đi tìm an 
ủi cho nhất thời, cũng không phải là giáo lý dành riêng 
cho những tâm hồn nô lệ, ham ở lại và cầu cạnh thần 
quyên. 

Những kẻ giàu lòng ỷ lại nô lệ không thê bao giờ 
đi đến giải thoát, đó là điều quan trọng bậc nhất, mà Phật 
đã không ngớt căn dặn: “Các bác Nhự Lai chỉ làm có cái 
việc là chỉ đường thôi: mỗi người phải tự mình đi đến, 
chứ không ai đi thế cho ai được cả! ”Š 


° (Dhammapada) (Pháp Cú). Kinh Viên Giác cũng nói: 
“Các lời dạy của Kinh sách chẳng qua như ngón tay để 
chỉ mặt trăng! Nếu đã thấy mặt trăng thì có thể biết 
cái để chỉ mặt trăng ấy chẳng phải là mặt trăng. Hết 
thảy bao nhiêu thứ lời nói của Như Lai khai thị Bồ Tát 
đều cũng thế cả”. 

nhansinhquan.vn 50 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Theo nhà Phật thì không nên núp theo bóng ai để 
cầu Đạo, là vì “chỉ có những hiểu biết gì do mình tìm ra 
mới thật là hiểu biết mà thôi”. Theo ý kiễn kẻ khác mà 
làm, là chỉ núp theo bóng kẻ khác mà sống, thì không 
sao giải thoát được mình. 


Phật dạy rằng: “Nhất thiết chúng sinh câu hữu 
Phật tánh!” Tất cả chúng sinh đều có tánh của Phật. Nói 
thế thì đâu cần đi cầu Phật ở ngoài, mà chỉ nên cầu Phật 
ở nơi mình. Phật ví chúng sinh và Phật như trái hồng 
chát và trái hồng ngọt! Cùng là một trái hồng cả, nhưng 
chỉ khác nhau có một chát một ngọt mà thôi, nghĩa là chỉ 
khác nhau ở chỗ một Mê hay một Tỉnh mà thôi. Trong 
Kinh có viết: “Nhữ thị đương thành Phật, ngã thị dĩ 
thành Phát” (Ngươi là kẻ đang thành Phật, còn ta là kẻ 
đã thành Phật). Vậy thì, tất cả đều có thể thành Phật. 


Tôn chỉ của Phật giáo là để thành Phật, tức là đạt 
đến trạng thái hết mê. Cho nên mới nói: “chuyển mê 
khải ngộ, thức Phật giáo chỉ tông chỉ”. Người ta sở đĩ 
Mê không khác nào mặt trăng bị đám mây Vô Minh che 
khuất, một khi bức mây Vô Minh bị thôi sạch thì mặt 
trăng bấy giờ tự nhiên trở nên tỏ rạng. 


Đây là một trong những điểm đặc biệt và quan 
trọng nhất của Phật giáo. 


LƯNG 


nhansinhquan.vn 51 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


2. Người học Phật, sở dĩ phải có một tinh thần tự do, 
không nên lệ thuộc nơi một kinh sách nào, nơi một giáo 
lý nào, là vì sự giải thoát phải do nơi mình, chứ không 
do ân huệ của aI ban cho mình được cả, dù là những bậc 
Thần Thánh Tiên Phật... Và muốn được vậy, phải có óc 
hoài nghĩ. 

Ngày kia, Phật đi ngang qua một làng nọ, tên là 
Kaseputta. Dân chúng nơi đó gọi là dân Kalama, khi 
nghe Phật đến, đón Ngài để hỏi: “Bạch Ngài, có những 
nhà tu đến đây thuyết pháp. Nhưng họ cho rằng chỉ có 
giáo lý của họ là đúng, còn tất cả đều sai lầm! Chúng tôi 
hoang mang chả rõ aI sai ai đúng?” 

Phật nói: “Các ngươi hoài nghỉ là phải! Các người 
đừng bao giờ đề cho ai dẫn dắt mình cả, sách vở cũng 
vậy, lÿ trí cũng vậy. Đừng tin theo những kẻ lý luận hay, 
biện bác giỏi, cũng đừng để cái hào nhoáng bên ngoài 
trông như hữu lý nó cám dỗ các người, hoặc người nói 
đó là bậc thầy của mình! Chỉ khi nào tự mình các người 
biết rằng việc gì thuận với mình (kusala), tốt đối với 
mình thì hãy nhận và theo. Còn trái lại, cải gì các ngươi 
tự nhận thấy mình không hạp (akusala), giả dối, xấu xa... 
thì hãy từ chối và xa lánh nó” h, 

Phật thường căn dặn các vị tì khưu không nên tin 
tất cả những lời Phật nói, mà phải tự mình xét lại, chừng 
nào nhận thấy chắc chắn có giá trị thì mới nên theo. Phải 
chăng đây cũng là một lối hoài nghi mà người phương 
Tây ngày nay gọi là Hoài nghỉ triết học (doute 


ì Anguttara-nikaya (Tăng Nhất Tập). 


nhansinhquan.vn 52 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


philosophique)! Sở đĩ Hoài nghỉ (vicikiccha) bị sắp vào 
một trong Š trở ngại (nivarana) cho sự tính tắn trên con 
đường Đạo và thông hiểu Phật pháp, là vì muốn thật hiểu 
một việc gì, điều kiện đầu tiên là phải dành cho nó một 
mối thiện cảm lúc ban đầu. Thái độ chống đối là trở ngại 
lớn nhất để hiệu biết đối với bất cứ một học thuyết hay 
giáo lý nào. Nhưng mục đích của Phật học là chuyển mê 
khải ngộ. tức là thoát ra khỏi mọi lề lối suy tư thông 
thường để “đáo bỉ ngạn” (paramita) nghĩa là “đến bờ 
bên kia?” Nhãn quang của người học Phật phải là nhãn 
quang của một kẻ vượt lên trên lý trí, thoát khỏi mọi 
thành kiến của thế nhân đề nhận thấy “cái Giả trong cái 
Chân ” và “cái Chân trong cái Giả”. Với một đầu óc 
sùng tín dễ dàng, con người dễ dẫm lên những thành 
kiến có hữu mà từ mới lọt lòng mẹ đến giờ đã hun đúc 
và khuôn khổ từ mảnh mún tình cảm, tư tưởng của ta. 
Không có gì ru ngủ con người bằng thành kiến và tập 
quán tư tưởng: trước người ta đã cảm nghĩ như thế, nay 
ta cũng cảm nghĩ như thế mãi... và sau này thiên hạ ai ai 
cũng sẽ cảm nghĩ như thế mãi... Tư tưởng theo kẻ khác, 
dù “ké khác” ấy là ai, là gì... không còn phải là tư tưởng 
nữa! Tư tưởng theo ta, cảm giác theo ta, nghĩa là theo cái 
ta chân thật chứ không phải cái “/a xã hội” của ta, mới 
thật là tư tưởng. Người học Phật, trước hết phải biết tư 
tưởng theo mình, không nên nô lệ bất cứ một kẻ nào 
khác, một học thuyết, đạo đức, luân lý, tôn giáo nào cả. 
Giác ngộ, theo cái học của nhà Phật, là một nhận 
thức ngược lại với tất cả mọi nhận thức trước giờ của ta 


nhansinhquan.vn 53 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


đối với sự vật. Vậy nêu không dùng đến hoài nghi (một 
thứ hoài nghi xây dựng triết học) thì không tài nào thoát 
khỏi cái nhìn quen thuộc theo nhị nguyên của lý trí... 
Phải biết nhìn sự vật với cặp mắt thấy gì cũng đều mới 
và lạ. '” Có được như thế thì may ra mới nhận thấy đặng 
cái fhrực tướng của sự vật. Nhà tư tưởng cao nhất không 
phải là kẻ ru ngủ chúng ta với những thành kiến muôn 
đời, mà những kẻ làm cho ta tỉnh ngộ, vạch ra cho ta 
thấy những điều mới lạ trong những sự vật rất tầm 
thường trong đời mà hằng ngày bị thói quen làm cho ta 
không để ý. /#oài nghỉ là để cho ta nhìn bằng cặp mắt 
của ta, nghe theo lỗ tai của ta... chứ không nhìn theo cặp 
mắt ké khác, nghe theo lỗ tai kẻ khác! 

Tóm lại, cần phải hoài nghỉ và xét lại tắt cả những 
øì mà từ trước đến giờ ta đã nhận là phải... và hãy biết 
nhìn lại nó như ta nhìn những sự vật mới lạ. Bì Ngay đối 
với những lời mà trong Kinh bảo là của Phật dạy cũng 
không nên tin theo, trước khi xét lại thật kỹ những lời 
nói ấy có đúng lẽ chăng. 


!° Xem quyển Tôi tự học (cùng một tác giả, trang 92, 
SƠN 0g). 

!1† Sách Trang Tử, ở thiên Khứ Cự có câu: Thiên hạ 
đều biết tìm hiểu những cái mình chưa biết, mà chẳng 
ai biết tìm hiểu lại những cái mà mình đã biết, đều 
biết chê những điều mà mình cho là không phải, chứ 
không ai biết chê những điều mà mình đã cho là 
phải”.(Xem Trang Tử tinh hoa, trang XIII). 

Đại ý khuyên ta phải phòng những thành kiến, bất cứ 
là thứ thành kiến nào, nghĩa là phải Hoài Nghi ngay 


những gì ta ưa thích nhất. 
nhansinhquan.vn 54 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Phật căn đặn các đệ tử hoài nghi là để đừng còn có 
hoài nghi gì nữa cả. Chính lúc Ngài gần tịch, Ngài còn 
hỏi các đệ tử: “Các người còn gì thắc mắc nữa không về 
những điều ta đã nói? Cứ cật vấn ta để sau này còn có 
những nghỉ ngờ gì nữa mà tự các ngươi khó lòng giải 
được”. Nhưng các vị đệ tử vẫn làm thinh, Ngài bèn nói: 
“Nếu vì quá cung kính đối mới ta mà không dám hỏi, thì 
hãy cậy các bạn mình hỏi thế đi! "12. 

+. 
bó + 

3. Đề xướng tư tưởng tự do, Phật giáo không dụ 
dẫn ai vào một giáo phái như mình. 

Đối với tín đồ, Phật còn căn đặn hoài nghi cho đến 
khi nào nhận thấy không còn thắc mắc gì nữa... thì đối 
với các giáo phái khác Người cũng bắt phải đối xử một 
cách hết sức khoan dung. 

Có lần, Jaina Mahàvira sai đệ tử mình là Upali đến 
gặp Phật đề đấu lý về thuyết luân hồi. Trái với ý muốn 
của ông, Upali lại ngã theo Phật vì thấy Phật đúng lý 
hơn. Upali xin Phật cho phép nhập vào hàng đệ tử, 
nhưng Phật từ chối bảo: “Ông phải suy nghĩ lại cho thật 
chính đính lời nói của tôi, chứ không nên vội vã... `”. 
Nhưng, khi Upali thiết tha nài nỉ, Phật yêu cầu đừng bỏ 


!2 Dịgha-nikaya, ed. Nà nà và sa Thé ra (Trường A 
Hàm) trang 239 (Colombo, 1929). 

“Nghi lớn thì giác ngộ lớn, nghi nhỏ thì giác ngộ nhỏ; 
chẳng nghỉ thì chẳng giác ngộ” 

nhansinhquan.vn 5Ú) 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


thầy cũ của mình mà trái lại cần phải giữ một niềm cung 
kính để phụ giúp thầy mình như xưa. 

Người học Phật, phải mở rộng tâm hồn trí não hầu 
có thê thông cảm với tất cả mọi giáo lý khác. Sự cố chấp 
hẹp hồi và cuồng tín là trái rất xa với tinh thần Phật giáo: 
chân lý hiện lên muôn mặt, học thuyết này, học thuyết 
kia chỉ là một vấn đề trình độ căn cơ mà thôi. Phật học, 
đầu tiên là một cái học phá trừ Kiến chấp. 

Bởi vậy, H. De Glasenapp, trong quyền Les Cing 
Grandes Religions du Monde có viết: “7#ong các tín đồ 
các tôn giáo trên hoàn câu, chắc chăn chỉ có tín đô Phật 
giáo là thực hiện được tỉnh thân khoan dung hơn hết”. 1? 
Câu chuyện “người mù rờ voi” ghi trong kinh UDANA 
nói rõ cái tinh thần khoan dung độ lượng ấy. Số là có 
một bọn tu sĩ ta bà tụ nhau bàn cãi om sòm... không ai 
chịu thua a1. Các đệ tử thấy chuyện về thưa lại với Phật. 
Ngài bèn nói: “Xưa kia có một ông Vua ngồi buôn, cho 
bắt tất cả người mù trong thành đem về họp lại một chỗ. 
Vua cho đem ra một con voi và bảo các anh mù hãy rờ 
vào mình voi và tả cho nghe họ đã hình dung con voi ra 
sao? Sau khi mỗi người đã rờ xong, vua hỏi từng người... 
Họ thưa: Voi giống như cái nồi lớn (đó là những người 
rờ trúng cái đầu); voi giống như cái nia (đó là những 
người rờ trúng cái tai); voi giỗng như cây cột tròn (đó là 
những người rờ trúng cái chân); voi giống như cái chỗi 
(đó là những người rờ trúng cái đuôi)... Mỗi người đều 


!3 Trang 548: Les Cinq Grandes Religions du Monde 


(Paris, Fayot, 1954) 
nhansinhquan.vn 56 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


tưởng rằng mình đã hình dung rõ con voi với bộ phận mà 
họ đã rờ trúng. Nhà vua nhờ thế mà hết buồn! 

Những nhà tu ta bà mà cãi nhau om sòm đó... đều 
giống như những kẻ mù rờ voi trên đây. Họ chỉ là những 
người mù, không làm sao thấy rõ được toàn diện của con 
voi. Bởi vậy mà họ mới cãi cọ tranh hơn tranh thua với 
nhau, vì họ chỉ nhìn được có một phần nào của thực 


„2 


tướng”. 


Cái tỉnh thần khoan dung và thông cảm rộng rãi 
ấy của Phật học là đặc tính đầu tiên của giáo lý này. Vì 
vậy, trong suốt thời gian dài khoảng hai nghìn năm trăm 
năm, ta chưa từng thấy một giọt máu nào đã đồ ra vì sự 
truyền bá Phật giáo trên mặt đất này. 


+ 


4. Người phương Tây hay thắc mắc: Phật giáo là 
một tôn giáo hay một triết học? Rằng tôn giáo thì cũng 
không đúng, rằng triết học lại càng không được... theo 
cái nghĩa thông thường của nó. " Nhưng mà cần gì: ai 


!4 Trong Đại Thừa Tuyệt Đối Luận, Nguyệt Khê Pháp 
sư có viết: “Phật giáo chẳng phải là triết học, tín đồ 


Phật giáo chúng ta đã nhiêu lần nói rõ. Là vì, mục 
nhansinhquan.vn 57 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


muốn gọi nó là gì cũng được. Nó là nó, bất cứ dưới một 
nhãn hiệu nào. Cái nhãn hiệu “Phật giáo” mà người ta 
thường dùng để gọi nó, thực ra không phải là điều quan 
trọng. 


“Một đóa hoa, dù kêu nó là hoa “hường”, là hoa 
“rose”, hay kêu nó bằng một danh từ nào khác cũng 
được, nó cũng vẫn là một thứ hoa thơm một cái mùi 
thơm riêng biệt của nó”. '” Chân lý là chân lý dù dưới 


đích của triết học là cầu tri kiến, mà mục đích của 
Phật pháp là lìa trí kiến. Việc làm của triết học là nơi 
lời nói; còn Phật pháp là ở chỗ lìa lời nói. Triết học thì 
dùng lý trí để làm con đường đi đến chân lý; còn Phật 
pháp thì lại cho rằng lý trí là “sở tri chướng” và bài 
xích nó là vọng tưởng. Các triết gia phương Tây thì 
cầu nơi lý trí, ý lại vào lý trí; còn nhà Phật thì lại đi 
phá trừ lý trí, phủ định lý trí; cho nên, có thể bảo rằng 
hai bên nghịch hẳn nhau. Bản thân của triết học là 
thuộc về tương đối luận, chưa đạt đến cảnh giới Tuyệt 
đối, thường bị sự hạn chế của thời gian, không gian 
nên nội dung của triết học thường tùy theo thời đại 
mà thay đổi, thật chẳng một ai dám công nhận triết 
học là triết học tuyệt đối. Phật pháp thì khác. Phật 
pháp là sự chân thực tuyệt đối, siêu việt thời gian, 
không gian, nên trải qua muôn đời mà chẳng hề thay 
đổi.” 

"5 Câu chuyện "Linh sơn niêm hoa”: 

Đức Thế Tôn giơ một cành hoa lên cao... mà không 
nói gì cả. Đức Ca Diếp nhìn hoa mỉm cười... nhân đó, 
được truyền tâm ấn. Chỉ có những kẻ đã biết rõ đóa 
hoa đó, khi nhìn thấy nó là đã hiểu rõ nó như thế nào, 
không đợi miêu tả hay chỉ định bằng một danh từ 


nào! Trái lại, những kẻ mà chưa từng ngửi được “mùi 
nhansinhquan.vn 58 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


hình thức nào: Công giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo v.v... 
Chân lý không là độc quyền của ai cả, cũng không thể 
chứa đựng trong một hệ thống hay giáo phái hữu hạn, hà 
huống lại bị chứa đựng trong một danh từ hạn định. 


Những nhãn hiệu có tính cách biệt lập thành một 
giáo phái thường dễ gây nơi lòng người những thiên kiến 
tai hại làm trở ngại rất nhiều sự thông hiểu chân lý, mà 
chỉ giúp cho người ta thấy được có một khía cạnh nào 
của chân lý mà thôi. 


Người ta là “người ta”: sự phân chia dưới những hình 
thức khác nhau như người Tàu, người Ấn, người Anh, 
người Mỹ.... đều là giả tạo cả. Bất quá có những tiêu dị 
bên ngoài mà tựu trung đều có một tâm hồn như nhau, 
dù ở dưới hình thức màu da, dân tộc nào, dù sống dưới 
gầm trời chế độ nào. Tất cả mọi tâm tư thầm kín đều 
giống nhau cả. 


Phần đông lại đi quá xa trong khi họ đem những 
tâm tình chung của loài người mà phân chia đăng cấp. Ví 
dụ như lòng bác ái. Thế mà có nhiều kẻ lại nhân đó mà 
phân chia ra nhiều thứ bác ái, nào là bác ái của nhà Phật, 
bác ái của nhà Thiên Chúa và xem những thứ bác ái khác 


hương của hoa hường... thì dù có được người ta hình 
dung miêu tả cách mấy cũng không làm sao ý niệm rõ 
được nó là gì! Kẻ nào chưa từng thân chứng được cái 
học của Phật sẽ không bao giờ hiểu rõ Phật học là gì 
cả. Đây là một trong nhiều ý nghĩa của câu chuyện 
"niêm hoa“ trên đây. lí 

nhansinhquan.vn 59 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


là thấp kém! Bác ái là bác ái nếu thật là bác ái, bác ái 
không thể của riêng của một học phái nào cả. Cũng như 
tình yêu của bà mẹ, không có tình yêu của bà mẹ Việt 
Nam, hay của bà mẹ Trung Hoa hay Anh, Mỹ. Những 
đức hay tật xâu của con người như tình yêu, tình bè bạn, 
tình yêu nhân loại, lòng khoan dung hay sự thù hẳn, ác 
độc, ngu muội, tự cao... v.v... không phải là những đức 
hay tật xấu của riêng một tôn giáo nào hay của một dân 
tộc nào! Một người có lòng nhân, dù họ là người của tôn 
giáo nào hay không thuộc một tôn giáo nào, vẫn là một 
người nhân, không aI hơn aI cả. 


Thật ra, đi tìm để biết cái ý kiến này hay ý kiến kia 
là do ai viết ra hay nói ra, không phải là điều quan trọng 
đối với kẻ đi tìm chân lý. Quan tâm đến người nói sẽ là 
một chướng ngại cho sự hiểu biết khách quan, vì cái tên 
tuôi của người nói đễ ám thị óc phán đoán của mình 
thành thiên lệch. 


Cái tinh thần “Tử viết” là tỉnh thần của những kẻ 
nô lệ, người học Phật phải cố mà tránh xa. 


Một ngày kia Phật nghỉ đêm ở một trại nhà người 
thợ sốm. Nơi đó, có một người trai trẻ ăn vận nhà tu đã 
đến ngụ trước. Hai người không biết nhau. Phật nhìn 
thấy người thanh niên khôi ngô đứng đắn bèn hỏi: “Ơi 
bạn tì khưu, vì ai mà anh đi tu, vì ai mà anh lìa bỏ gia 
đình? Thầy anh là ai? Anh ưa thích giáo lý của người 
nào?” 


nhansinhquan.vn 60 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Nhà tu trẻ tuổi thưa: 


- Có nhà tu tên là Gautama, dòng họ Sakya đã bỏ gia 
đình mà tìm Đạo. Vì người ấy mà tôi đi tu, và chính 
người ấy là Thây tôi. Tôi ưa giáo lý của Người lắm! 

-_ Ông ấy bây giờ ở đâu? 

-_ Ở phía Bắc, tại thành Savathi 

-_ Anh có bao giờ gặp mặt ông ấy chưa? Nếu anh gặp 
ông, anh có nhìn ra ông không? 

- _ Tôi chưa từng gặp được người. Nếu gặp chắc chắn 
tôi sẽ không bao giờ nhìn ra được. 

Phật không chịu xưng tên, mặc dù biết rằng người 
ấy vì mình mà đi tu, bèn nói: 

-_ Anh có chịu nghe tôi nói giáo lý của tôi không? 

-_ Bằng lòng lắm! Bạn cứ nói. 


Phật bèn đem giáo lý mình ra mà giảng. 


Sau khi nghe xong, người ấy nhận ra liền: kẻ đứng 
trước mặt anh chính là Phật, chứ không ai xa lạ! 


Có cần gì phải mang nhãn hiệu Phật mới là Phật. 
Có cần gì mang cái nhãn hiệu Phật giáo mới nói lên 
được những lời nói của Phật. Khi chàng Pukkusati nghe 
Phật nói, và hiểu được lời dạy của Phật, anh đâu có cần 
biết người nói với anh là ai, và cái giáo lý người ta giảng 
cho anh nghe là giáo lý của ai. Anh ấy nhận được cái 
chân lý không cần có nhãn hiệu. Nếu món thuốc công 
hiệu, thì chứng bệnh sẽ lành ngay: cần gì phải tìm cho 
biết ai đã chế ra nó, nó ở đâu đến. Đó là công việc của 


nhansinhquan.vn 61 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


nhà việt sử, chứ không phải việc của người tìm chân lý, 
tìm sự giải thoát. 


5. Phật giáo, không như phần đông các tôn giáo khác, 
bắt người Phật tử phải tin tưởng một cách mù quáng. 


Đức tin có, là sau khi đã tự mình nhận thức rõ 
ràng. Cho nên trong các lời kinh, bao giờ cũng nhấn 
mạnh nơi chữ “kiến” (thấy) hơn chữ “z7 (tin). Phật 
giáo bài bác lòng “7í ngưỡng”, trước khi đã tự mình 
nhận thấy và kinh nghiệm. Bởi vậy mới nói “Kiến tánh 
thành Phật”. 


Chữ saddhà (skt: Sraddhà) thường được dịch là 
“tín”, không phải có cái nghĩa thông thường của thế 
nhân, mà nó có cái nghĩa là ứin, vì đã thấy rõ. Thật vậy, 
nói đến chữ in là khi mình chưa thấy. Nếu đã thấy rõ 
rồi, thì “tin” không còn thành vấn đề nữa. Nếu tôi bảo 
với anh rằng tôi có trong túi áo tôi một hột mận, thì việc 
có nên tin hay không mới đặt thành vấn đề. Là bởi anh 
chưa thấy được món ấy trong túi tôi. Nếu khi tôi móc nó 
ra cho anh thấy, thì sẽ không còn vấn đề tin hay không 
tin nữa đối với anh vậy. 


nhansinhquan.vn 62 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Và bởi thế, trong kinh sách Phật, ta thường thấy 
những câu như sau đây: “Anh hãy tin như anh thấy cái 
hột mận mà tôi nắm trong lòng bàn tay tôi đây”. 


Phật thường bảo: “Ớ các tì khưu, ta nói rằng Sự 
phá trừ kiến chấp là việc của kẻ đã hiểu và đã thấy chứ 
không phải là việc của kẻ không hiểu và không thấy mà 
làm được Mã 

Người ta thường ví giáo lý của Phật “như một 
ngọn đèn được mang lại nơi bóng tối, hầu mọi T8ƯỜi có 
mắt thấy rõ được những vật chung quanh”. Rõ ràng Phật 
mở mắt cho mọi người, và gọi mỗi người hãy nhìn bằng 
cặp mắt của mình. Phật không bao giờ bịt mắt người và 
bắt họ phải tin theo một cách mù quáng! 


+ 


6. Tinh thần “vô trước”: 


Người học Phật cũng không nên đê mình bị “ràng 
buộc”, “bị mặc” vào đâu cả, dù là đôi với chân lý. 


Ngày kia, Phật giảng cho các đệ tử thuyết Nhân 
Duyên. Nhưng sau khi nhận thấy tất cả đều đã hiểu được 
thuyết ấy rõ ràng, Phật liền nói tiếp: 


1 


Ê Sam yuita-nikàya 
nhansinhquan.vn 63 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


“Ớ các tì khưu, nếu các người lại để mình bị mắc vào 
thuyết ấy, nếu các người ưa thích nó, nếu các người mê 
luyễn nó, gìn giữ nó như một kho báu bảo vật, nghĩa là 
nếu các người bị ràng buộc vào nó, thì các người đâu có 
hiểu rằng giáo lý của ta khác nào là chiếc bè để đưa qua 
sông, chứ không phải đề buộc trói người vào đó tHẾ 

Phật đã sánh giáo lý của Ngài chẳng khác nào một 
chiếc bè dùng để chở mình qua sông (đáo bỉ ngạn) chứ 
không phải để mà cất giữ và vác nó trên vai: “Ớ các fì 
khưu! Có người kia đi đến một vùng nước rộng, thấy mé 
mình đứng rất nguy hiểm và ghê sợ, còn mé bên kia thì 
yên ổn hiển lành. Muốn sang qua đó, thì lại không có 
câu. Anh ta bèn nghĩ: ta hãy bẻ cây làm tạm một chiếc 
bè để đưa ta qua sông. Sau khi đến mé bên kia rồi, anh 
ta bèn nghĩ: nhờ chiếc bè này mà ta qua được bên này, 
như vậy, ta phải đội nó trên đâu ta hoặc vác nó trên vai 
ta luôn luôn bất cứ đi đâu. Ở các tì khưu, các ông nghĩ 
thế nào cái việc làm của anh đó! Làm như thể, người ấy 
có đối xử đúng với chiếc bè của anh ta không? 


-_ Thưa Thế Tôn, không ạ! 
-_ Vậy thì, người ấy phải đối xử cách nào đổi với 
chiếc bè cho phải lẽ! Giờ đây, nhờ chiếc bè để qua được 


1“ Trung A hàm (Majjhima-nikàya). 

Kinh Phật gọi là Kiến Trước (chấp vào một ý kiến nào) 

hay bị mắc vào một ý kiến nào. 

"Vô Trước”, là không để mắc vào một cái gì cả... 
Trước: dính vào, buộc vào, mắc vào). 


nhansinhquan.vn 64 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


mé bên kia, đạt được ý muốn rồi, người ấy nghĩ: Nhờ nó 
mà ta qua được mé bên kia, vậy thì, bây giờ ta không 
còn cân dùng đến nó nữa, hãy để yên nó lại đây bên mé 
sông, hay buông thả nó tha hô trôi theo dòng nước mà 
đừng lưu luyễn gì đến nó nữa! Người ấy nghĩ thế và làm 
thế, là sáng suốt, là đúng lẽ. 


“Ớ các tì khưu, giáo lý của ta cũng chẳng khác nào 
chiếc bè trên đây: nó dùng để chở ta qua sông, chứ 
không phải đề mà đội trên đâu, mang trên vai mãi mãi. 
Như vậy, rồi các ngươi cũng phải vất bỏ giáo lý ấy đi 
như người kia vứt bỏ chiếc bè đã đưa nó qua mé bên 
kia... Cả những thiện, ác nữa... cũng cân vứt bỏ hết! Ti 


Kinh Viên Giác có câu: “Các lời dạy của Khé Kinh 
chẳng khác nào ngón tay chỉ mặt trăng. Nếu đã thấy mặt 
trăng rồi, thì có thể biết cái để chỉ mặt trăng (ngón tay) 
không phải là mặt trăng. Tất cả lời nói của Như Lai khai 
thị Bỏ tát cũng đều như thế”? 


Nhân ngón tay mà thấy được mặt trăng, thì công 
dụng của ngón tay đã xong: Khi thấy được mặt trăng rồi 
thì có thể quên ngón tay đi. Nếu lại chỉ ngó thấy ngón 
tay mà chăng chịu ngó mặt trăng, hoặc lại nhận lầm ngón 


!# Majjhima-nikàya (Trung A Hàm). 

!9 Tụ Đa La giáo như tiêu nguyệt chỉ, như phục kiến 
nguyệt, khả tri sơ tiêu tất cánh phi nguyệt. Nhất thiết 
Như Lai chủng chủng ngôn thuyết khai thị Bồ tát diệc 


phục như thị”. 
nhansinhquan.vn 65 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


tay là mặt trăng, thì ra ngón tay chăng những không có 
công dụng gì cả, lại còn trở thành chướng ngại... là khác. 


Đây cũng là chỗ Trang Tử nói: “Đặng cá, hãy 
quên nơm; đặng thỏ, hãy quên dò; đặng ý, hãy quên 
lời”. 

Người đời mãi vùi đầu vào Kinh điển sách vở, câu 
chấp trong từng lời nói câu văn... thật là sai xa tỉnh thần 
Phật học không biết chừng nào! Và chính vì thế mà về 
sau sở đĩ phái Thiền chủ trương “bất lập văn tự, giáo 
ngoại biệt truyền””? là đề giải thoát tỉnh thần con người 
đừng bị mắc trong hình thức các giáo lý. 


Xem những câu chuyện trên đây đủ thấy kinh điển 
văn tự có lúc cần phải quên đi, và vứt đi thì mới đến chỗ 
đại thông. 


Dùng văn tự tương đối để biêu thị chân lý tuyệt 
đối, cũng như dùng ngón tay đề mà chỉ trăng... 


Nhưng sau khi thấy trăng, hãy quên ngón tay đi... 
thoát khỏi ngón tay thì mới “chứng” được mặt trăng. Đó 
là mượn tương đối đề vào tuyệt đối. Văn tự tuy cần, 
nhưng thực ra rất hữu hạn. Cho nên, lời nói của Thích Ca 


?? Chánh pháp nhân tàng, Niết bàn diệu tâm, thực 

tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, bất lập văn tự, 

giáo ngoại biệt truyền trực chỉ nhân tâm, kiến tánh 
thành Phật 


(Kinh ĐẠI_PHAM THIÊN VƯƠNG VĂN QUYẾT) 


nhansinhquan.vn 66 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


chép thành Kinh sách... phải biết đều là giả lập của Thích 
Ca. 


“Giả lập là vì muốn độ chúng sinh... nhưng rồi 
“phủ định” ngay, là vì muốn cho chúng sinh không bị 
lụy. Có giả lập rồi lại có phủ định mới là Phật. Có giả lập 
mà không có phủ định, chưa phải là Phật: cũng như chỉ 
có phủ định mà không có giả lập, cũng không phải là 
Phật... Có giả lập mà có phủ định, cho nên Phật giáo mới 
tuyệt đối không bị tì vết, không thê bị phê bình, bài bác! 
Phật nói duy tâm, liền lại phủ định nó ngay; nói Chân 
như, rồi lại phủ định nó ngay; nói “A niệu đa la tam 


.À À 4+À»32] À+ 1:À .. 2 h Z 
miệu tam bô đê”“' rôi liên lại cũng phủ định nó ngay. 


“Phật bảo những cái đó đêu là giả danh, chẳng có 
thực. Và có như thế, thì sự thuyết pháp của Phật mới 
không thể trệ ngại, và chứng vào cảnh tuyệt đối. Bởi vậy 
những kẻ muốn đem Kinh điển pháp môn ra để phê bình 
Phật đâu có biết rằng chỗ gọi là Kinh điển, là pháp 
môn... Phật đều đã phủ định cả rồi! Căn cứ vào Kinh 
điển để phê bình, nhạo báng Phật có khác nào “kẻ nắm 
tay mà đấm vào khoảng không, ngửa mặt mà phun nước 
miếng lên trời” chỉ tổ tự mình làm nhơ bần mặt mày của 


mình”. 


?f Tức là "Vô thượng chánh đẳng giác” dịch ở tiếng 

Phạn (sanskrit) (Anuttara samyak samboddhi) — 

Anuttara (a niệu đa la): vô thượng; samyak (tam 

miệu): chánh đẳng; samboddhi (tam bồ đề): chánh 
lác. 


nhansinhquan.vn 67 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Tóm lại, phú định là phương pháp đề tiễn đến chân 
lý tuyệt đối, mà cũng vừa là phương pháp đề biểu thị 
chân lý tuyệt đối. Đó là cách thuyết pháp của Phật: vừa 
nói ra, vừa phủ định ngay. Nêu không thế, thì không còn 
lây gì để bôi đi tất cả dấu vết, giải thoát trệ ngại. 


Kinh Kim Cang có câu: “Cái gọi là Phật pháp, tức 
là chẳng phải Phật pháp... Phật nói chúng sinh, tức 
chẳng phải là chúng sinh, cho nên gọi là chúng sinh. 
Phật nói thế giới, tức là chẳng phải thể giới, cho nên gọi 
là thế giới. Phát nói A nựu đa la tam miệu tam bê đề, tức 
chẳng phải A nựu đa la tam miệu tam bô đê, cho nên gọi 
là A nựu ẩa la tam miệu tam bô đề.” 


Nếu hiểu được cái lý này, thì sau mới có thê tụng 
kinh, học Phật. Bằng không, tụng Kinh học Phật... vô 
ích, không mong gì đến giải thoát. 


Tóm lại, Phật học là cái học phá trừ kiến chấp. 
Phật học là một cái học không có học thuyết, là một giáo 
lý không có giáo điều. Phật học là một học thuyết khai 
phá hoàn toàn ngay cả những giáo điều của chính mình 
sùng bái. Đó là chỗ cao nhất của tinh thần Phật học. 


Ta nên biết rằng: cảnh giới Chân Như Tuyệt Đối 
chăng phải là chỗ mà ngôn ngữ văn tự có thê bày tỏ ra 
được, cho nên sau khi Phật thuyết pháp, liền đó lại phủ 
định ngay sự thuyết pháp của Ngài. Chính Thích Ca đã 
nói: “Ta thuyết pháp trong khoảng bốn mươi chín năm 
mà chưa từng nói một lời... 7a, từ đêm được Chánh giác, 


nhansinhquan.vn 68 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


đến đêm nhập Niết bàn, trong khoảng đó, ta chưa từng 
nói một chữ...!” 


Kinh Đại Niết Bàn cũng có nói: “Thấy tất cả đều 
là “Không”, mà chẳng thấy cái “chẳng không”, chẳng 
gọi được là Trung Đạo; thấy hết thảy là “vô ngã” mà 
chẳng thấy tất cả là “hữu ngã” cũng chẳng gọi là Trung 
Đạo... ” 


Cho nên, có thê nói rằng: Trung Đạo là tinh hoa 
căn bản của Phật giáo Đại Thừa. Và bởi theo Trung Đạo, 
nên không mắc vào cái Có, cũng chăng mắc vào cái 
Không, nên mới gọi là người học Phật phải có tinh thần 
“võ trước ”. 


k % 


7. Như ta đã thấy trước đây, giáo lý của Thích Ca chỉ 
nhằm vào mục tiêu duy nhất này là diệt khổ, đem lại sự 
yên lặng và hạnh phúc cho tâm hồn, một tâm hồn giải 
thoát. Ngoài ra, Ngài đều cho là phù phiếm, vô ích cả, 
ngay những sự tranh luận siêu hình về chân lý mà các 
nhà trí thức đương thời ưa thích nhất. 


Ngày kia Phật ở tại khu rừng Simsa pà ở Kosambi 
(gần Allahabad), Ngài bứt một nắm lá và hỏi các đệ tử: 


-_ Các ngươi xem lá ta năm trong bàn tay nhiễu hay 
là lá ở trong khu rừng này nhiêu ? 


nhansinhquan.vn 69 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


- Bạch Thể tôn, lá trong khu rừng nhiêu hơn là lá 
mà Ngài năm trong tay! 

-_ Những điều mà ta nói với các ngươi cũng rất ít 
sánh với những gì mà ta biết. Nhưng tại sao ta chẳng nói 
hết ra? Là vì nó không có ích gì cho cái đạo diệt khổ cả. 
Cho nên ta không nói. 

Thật vậy, Phật không quan tâm đến những cuộc 
tranh luận về siêu hình mà chỉ nhắm vào mục đích thực 
tiễn nhất là thoát khổ. 

Ngày nọ, đệ tử Ngài là Malunkyaputta hỏi mười 
câu kinh điển về siêu hình và đòi Ngài trả lời. 


“Bạch Thế tôn, mỗi khi tôi ngồi suy gẫm một mình 
thì ý tưởng này lẽo đẽo theo tôi mãi: Có nhiều điều quan 
trọng mà Đức Thế Tôn bỏ qua, không chịu nói. Đó là: 
Vũ trụ có trường cửu chăng, hay là không trường cửu? 
Vũ trụ là hữu hạn hay vô hạn? Linh hồn và thể xác có 
phải là hai, hay là chỉ có một? Đức Như Lai chết rồi có 
còn hay mất hắn? Hay là vừa có lại vừa không có sau khi 
chết? Đó là những vấn đề mà Đức Thé Tôn không giảng 
ra cho tôi hiểu. Nêu Ngài không giảng, tôi sẽ bỏ ngay 
Ngài và bỏ ngay Tăng già mà đi luôn. Thế tôn có biết gì, 
xin hãy cứ nói thăng ra, hoặc cứ nói ngay rằng: Ta không 


I?? 


hiểu. Ta không thấy! 


Phật trả lời: 


nhansinhquan.vn 70 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


-- Này Malunkyaputta, có bao giờ ta bảo với ngươi 
rằng: hãy theo ta để sống một đời thánh đạo, ta sẽ cắt 
nghĩa cho nghe những câu hỏi ấy chăng? 

- Thưa không ạ, bạch Thế tôn! 

-_ Vậy, ngươi có nói với ta rằng: Thưa thế tôn, tôi sẽ 

sống một đời thánh đạo dưới sự điều khiển của 
Ngài để Ngài sẽ cắt nghĩa cho tôi hiểu các câu hỏi 
ấy chăng? 

- Thưa không ạ, bạch Thế Tôn! 

-_ Vậy thì, ta không bảo ngươi hãy theo ta, mà ngươi 
cũng không bảo với ta là sẽ theo ta để sống một 
đời thánh đạo nêu ta chịu giảng những câu hỏi ấy. 
Và như vậy, thì ngươi dại quá, vì không ai phụ ai 
cải 

Giả sử lại có một người kia nói: “tôi chỉ chịu theo 
Đức Thế Tôn đề sống một đời thánh đạo khi nào ông 
chịu giảng cho tôi nghe những điều tôi thắc mắc kia.” 
Thì người ấy chắc sẽ chết mà không bao giờ nghe được 
lời giảng giải của Như Lai. Cũng như một người kia bị 
tên có tâm thuốc độc. Thân quyến dẫn đến một ông thầy 
để mồ tên độc. Nhưng người ấy bảo: “Tôi chỉ chịu cho 
họ mồ, nếu họ cho tôi biết rõ ai đã bắn tôi. Người đó là 
hạng người nào trong xã hội: tên họ là gì? Họ thuộc dòng 
dõi nhà ai? Người ấy lớn nhỏ cao thấp? Ở đâu mà đến? 
Ở làng nào tỉnh nào? Họ đã dùng những thứ cung nào 
mà bắn tôi, và cây cung ấy làm bằng thứ dây nào? Và cái 
mũi tên ấy làm bằng chất nào?” Ở Malunkyaputta, nếu 
có kẻ nào nói với ta: “Tôi chỉ chịu sống một đời thánh 


nhansinhquan.vn 71 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


đạo chỉ khi nào bên cạnh Đức Thế Tôn, khi nào NÑ gài 
chịu trả lời những câu hỏi thắc mắc ấy của tôi về những 
vẫn đề vũ trụ...v.v và v.v...” Thì người ấy chắc cũng sẽ 
chết với những câu hỏi mà Như Lai sẽ không bao giờ 
chịu đáp.” 

Phật có ý giảng cho Malunkyaputta rằng một đời 
sống tu theo thánh đạo không cần gì phải biết đến những 
vấn đề siêu phù phiếm kia! Dù người ta quan niệm 
những vấn đề siêu hình kia như thế nào, những vấn đề ấy 
vẫn không ăn chịu gì đến những điều thiết thực này là: 
Sinh, lão, bệnh, tử, khổ... mà ta quả quyết rằng sẽ được 
chấm dứt nếu ta hiểu rõ nguồn gốc của nó. 

“Vậy, cái gì ta giảng, thì hãy chịu như thế, cũng 
như cái gì ta chưa giảng thì hãy cũng chịu như thế. 
Những gì ta chưa giảng? phải chăng là những vấn đề 
thuộc về vũ trụ v.v và v.v... mà người ta đã hỏi? Tại sao 
ta lại không nói? Là vì nó không có lợi gì cho cái đạo 
diệt khổ và đưa mình đến cảnh giới Niết Bàn. Bởi vậy ta 
mới không chịu nói. 

“Vậy thì ở Malunkyaputta, ta đã giảng cho ngươi 
những gì? Ta sở dĩ đã giảng về sự khổ, nguyên nhân để 
sinh ra khổ, đạo diệt khổ và con đường đề đi đến cái đạo 
diệt khổ ấy! Đó là 4 vẫn đề lớn trong giáo lý của ta vậy: 
KHÓ, TẬP, DIỆT, ĐẠO. 

Sở dĩ Phật không đề cập đến các vấn đề cao xa... 
là vì bấy giờ quần chúng chưa thê hiểu nỗi PHẬT 
THỪA, giáo lý cao thâm huyền diệu của Ngài. 


nhansinhquan.vn 72 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Nên chi, Ngài tùy căn cơ của chúng sinh ở thời A 
Hàm giảng Tứ Diệu Đề và Bát Chánh Đạo mà thôi. 


8. Vấn đề quan trọng nhất của Phật giáo quy vào 
hai chữ Mê Và Nsó. 

Như trước đây ta đã có nói: “Tất cả chúng sinh đều 
có thể thành Phật. Là vì Phật là Chúng sinh đều đồng có 
Phật tánh. Chỉ vì Mê, Ngộ khác nhau mà phân biệt 
Chúng sinh và Phật thôi. 

“Muốn chuyển Mê khải Ngộ” “Hiểu” không mà 
thôi chưa đủ: mà phải “Hành”... Nghĩa là phải sông với 
cái điều mà mình đã hiểu và ngộ được. Phật học không 
chỉ là một cái đạo để Học mà phải là cái đạo đề Sống. Có 
sông trong cái Tâm Bình Đẳng (Bất Nhị), xa lìa cái Tâm 
Sai Biệt (Nhị Nguyên) thì mới thực hiện được cái cảnh 
Niết Bàn (Tuyệt Đối) ở ngay trong lúc này. 

Dù là Tiểu thừa hay Đại thừa, mục đích của Phật 
giáo không ngoài 2 chữ Giải thoát”. Mục đích của Phật 
giáo rất thực tiễn, nên vụ về chỗ thực hành chứ không 
thiên về lý thuyết rườm rà, trù tượng mà ta thường thấy ở 
cái thứ học khác như ở phương Tây, cốt hệ thống hóa tư 
tưởng để làm thỏa mãn óc tò mò của Lý trí. 

Có câu chuyện con người bằng diêm (muối) sau 
đây miêu tả rõ được lẽ ấy: 

Có con người bằng diêm đi đến bờ biển rộng. Anh 
ta dừng chân, nhìn ra vùng nước mênh mông của đại hải, 
và tự hỏi: “Fa là gì? Còn cối mênh mông bên ngoài kia 


” Xem chương chót "Niết Bàn là gì?” 
nhansinhquan.vn 73 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


là gì? Ta đâu đến đây rồi ta sẽ đi về đâu?” Bấy giờ, anh 
ta bèn bước xuống biên, nhưng chân vừa đụng nước thì 
tan rã, cùng nước biển là một. Tắc cả những vấn đề triết 
lý về siêu hình cùng tan mắt tất cả trong một lúc!” 

Cho nên mới có nói: “Không có vấn đề nào đề giải 
quyết nữa cả. Chỉ có sống cái Sống của mình mà thôi” 

Học Phật phải có một sự fhực nghiệm bản thân 
thời mới rõ được cái diệu lý của nó. Sự hiểu biết mà chỉ 
căn cứ vào một cảnh tượng do kẻ khác bảo với ta, không 
phải là cái biết chân thật. Cũng như cầu sự hiểu biết nơi 
sách vở, cầu chứng chân như trong kinh điển: thì không 
bao giờ rõ được cái cái CHÂN CẢNH của CHÂN NHƯ. 
Một kẻ kia sống mãi dưới đồng bằng, nghe nói gió trên 
núi cao khỏe lắm, cũng không làm sao ý niệm rõ ràng 
được cái khoan khoái của ngọn gió trên núi cao! Chỉ khi 
nào tự mình thân chứng, mới biết rõ được cái nhiệm mầu 
của Phật pháp. 

Trong Truyền đăng lục có chép: “Xưa Hương 
Nham hòa thượng tham học ở Bách Trượng thiền sư. 


?8Một tăng sĩ hỏi thầy mình: " Đệ tử có Phật tánh 
chăng?”. Thầy nói: "Không!”. Tăng sĩ hỏi: " Đệ tử 
nghe nói rằng: tất cả sự vật đều có Phật Tánh cả...Tại 
sao riêng đệ tử chẳng có Phật Tánh?”. Thầy nói: “Bất 
cứ côn trùng, thú vật, cây cối, đá sạn... đều có Phật 
Tánh cả. Trừ ra có một mình người thôi!“ Tăng sĩ ngạc 
nhiên, hỏi: “Tại sao lại chỉ có riêng một mình đệ tử là 
không có Phật Tánh? Lạ nhỉ!” Thầy trả lời: “Là bởi 
riêng có ngươi mới đem vấn đề ấy mà đặt ra!” Còn 
đặt thành vấn đề, là đã tự mình tách ra khỏi cái mà 


mình nghi ngờ thắc mắc. 
nhansinhquan.vn 74 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Ông là bậc tuyệt thế thông minh, khôn ngoan lanh lợi, 
phàm hỏi một, trả lời đến mười... Thế mà khi tổ Huy Sơn 
hỏi: “Lúc cha mẹ chưa sinh ra ta, vậy thứ nói một câu 
xem sao!” thì tâm thần mờ mệt, chả còn biết trả lời ra 
sao được cả. Ông ta bèn trở về liêu, đem những sách vở 
bình nhật đã học đọc lại từ đầu chí cuối, mong tìm cho 
kỳ được câu trả lời... nhưng rốt cuộc cũng chẳng tìm 
thấy. Chán nản, liền than: “Toàn là bánh vẽ, chẳng thể 
nào ăn vô!” Nhiều lần ông khân cầu tô Huy Sơn nói ra 
cho biết, thì tổ Huy Sơn trả lời: “Nếu ứa nói ra cho ngươi 
biết, nhất định sau này ngươi sẽ măng ta! Vì đó chỉ là 
cái biết của ta, không ăn thua gì đến ngươi cả!” 


Hương Nham tức mình, đem tất cả kinh luận ra mà 
đốt hết, rồi qua đất Nam Dương học nơi Tuệ Trung Quốc 
sư. Ông khổ công nghiên cứu lâu ngày chày tháng... Một 
hôm đi phát cỏ chặt cây, vô ý liệng một miếng miễng 
sành đánh trúng vào thân cây trúc, liền nghe phát ra một 
tiếng ngân lạ lùng... (!) bỗng liền khoát nhiên tỉnh ngộ! 
Ông vội vàng trở về tắm gội, đốt hương ngưỡng vọng về 
nơi tô Huy Sơn mà rằng: ““Ööa thượng thật là bậc đại từ, 
ân Ngài còn hơn cha mẹ sinh thành. Nếu lúc trước vì ta 
mà Ngài nói ra, thì ngày nay sao tfa được sự đặc ngộ 
này!” 


nhansinhquan.vn 75 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


CHƯƠNG 
THỨ 


BA 


nhansinhquan.vn 76 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


A. KINH ĐIẾN PHẬT GIÁO 


$ KINH điền Phật giáo 
thật là nhiều, hết sức nhiều. 
I®| | Người mới bước chân vào 
Phật học, thật bối rối trước 
ị cảnh thiên kinh vạn quyền... 
cho nên trước khi bàn đến giáo lý của Thích Ca, cần phải 
hiểu rõ về vẫn đề phức tạp của kinh điền. 


Các nhà nghiên cứu Phật học thường hay chia kinh 
điển ra làm hai phần đặc biệt là Nam Tông và Bắc Tông. 
Tuy hai bộ phận ấy chưa hề có sự chia rẽ hay chống đối 
nhau, nhưng riêng về phương diện giáo lý cũng như về 
lỗi nhận thức và kinh điển thì hắn có nhiều điểm khác 
nhau. 


Sau khi Phật nhập diệt, Phật giáo được truyền bá 
sang các nước láng giềng chung quanh Ấn Độ. Một hệ 
thống đi về phương Nam (gọi là Nam Tông) đượm mùi 
Tiểu Thừa; một hệ thống đi về phương Bắc (gọi là Bắc 
Tông) đượm mùi Đại Thừa. Kinh điển Tiểu Thừa thường 
viết bằng tiếng Pali, còn kinh điển Đại Thừa lại viết bằng 
tiếng Sanscrit. Chúng ta cũng nên biết rằng: Ấn Độ có 
hai thứ tiếng. Tiếng Sanscrit là thứ tiếng có căn bản văn 
phạm rất tế nhị và có nhiều giá trị về mặt văn học, cho 
nên được các nhà trí thức cùng học giả hâm mộ. Còn 
tiếng Pali là thứ tiếng mà bình dân và đại chúng thường 


nhansinhquan.vn 77 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


dùng, nó là thứ tiếng thiếu văn phạm, không tế nhị bằng 
tiếng Sanscrit. Bởi nhắm vào đại chúng nên Phật đã phải 
dùng tiếng Pali, mà biểu diễn tư tưởng của mình. 


Thật ra, lúc Phật thuyết pháp... Phật chỉ nói, chứ 
không viết ra, và cũng không có đệ tử nào ghi chép tại 
chỗ. Chỉ khi Phật nhập diệt, năm trăm Tì Khưu mới hợp 
nhau tại thành Rajagala (Vương Xá) để tụng đọc những 
lời nói cuối cùng những việc làm của Phật. Đó là lần 
Kiết tập kinh điển đầu tiên đưới sự chủ tọa của Ca Diệp, 
nhưng cũng chỉ là một cuộc hợp tụng, chứ chưa viết 
thành văn. 


* * 


Một trăm năm sau, tăng chúng lại hợp nhau để 
tụng đọc Kinh điển Phật giáo. Nhưng vì có sự bất đồng ý 
kiến với nhau rất trầm trọng, nên hàng ngũ Phật giáo 
chia ra làm hai phái: Thượng Tọa và Đại Chúng. 


Một lẽ là một trăm năm sau, dân trí càng ngày 
càng tiễn bộ hơn; lại nữa các đệ tử sần Phật cũng qua đời 
hết rồi, cho nên Phật pháp ngày càng truyền ra sai lạc; 
mỗi giáo đoàn có một lối giải thích của mình. Đến như 
Giới, Luật cũng chia ra KHOAN và NGHIÊM hai phái. 


Các vị trưởng lão bèn triệu tập bảy trăm tăng lữ để 
thảo luận đưới quyền chủ tọa của Y ACA. Quyết nghị 


nhansinhquan.vn 78 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


cho rằng: dùng KHOAN mà giải thích GIỚI LUẬT, đó 
là vi bội Phật pháp. Phải dùng NGHIÊM mà giải thích 
Phật pháp mới là trung thành với Phật pháp. Nhưng phần 
đông tăng lữ lại không chịu nghe theo. Họ bèn khai hội 
nghị riêng và chủ trương KHOAN DŨNG. Từ đó, Phật 
Giáo bị chia ra làm hai bộ: THƯỢNG TỌA (Théravada) 
và ĐẠI CHÚNG (Mahasanghika). Thượng tọa chủ 
trương NGHIÊM, tức là phái chính thống, phái bảo thủ; 
còn Đại chúng chủ trương KHOAN, tức là phái không 
chính thống, phái tự do. 


Nói về hai tiếng BẢO THỦ và TỰ DO, ta nên để ý 
điều này: trong Tăng già, phái bảo thủ THƯỢNG TỌA 
tự cho mình là chánh thống và chỉ nhận cho vào tăng già 
những vị tì khưu mà thôi, nghĩa là những nhà tu đi hành 
khất. Còn ĐẠI CHÚNG, chủ trương sự khoan dung đại 
lượng, chăng những trong việc giải thích Giới, Luật mà 
lại còn dung nạp bất cứ phần tử nào trong xã hội muốn 
quy y. Và như thế, sự phân rẽ trầm trọng giữa hai hệ 
thống này phải chăng là những yếu tô cần thiết để cho 
Phật giáo sau này phát huy rực rỡ hơn. Bên nào cũng cần 
xiên minh lập trường tư tưởng của mình. 


Cuộc kiết tập lần thứ hai này, tuy sôi nổi, nhưng 


vẫn còn ở trong hình thức tụng đọc. 


Mãi đến khoảng ba trăm năm sau, đến đời Vua 
Asoka (A Dục) và Kaniska (Ca Nị Sắc) mới có những 
cuộc kiết tập bằng văn tự. 


nhansinhquan.vn 79 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Chúng ta nên để ý điều này: Từ kỳ kiết tập lần thứ 
hai trở đi, hai phái Thượng Tọa và Đại Chúng lần chia ra 
từng phái nhỏ, và theo tư tưởng càng ngày càng khác 
nhau xa. Có những phái nhỏ theo phái Thượng Tọa lại 
chịu ảnh hưởng của phái Đại Chúng, và cũng có nhiều 
phái nhỏ của phái Đại Chúng chịu ảnh hưởng của phái 
Thượng Tọa. Trong giai đoạn này, các luận sư nồi tiếng 
của các bộ bắt đầu viết ra nhiều bộ luận rất có giá trị để 
đề cao giáo nghĩa của mình. Nhờ vậy, đến thời kỳ kiết 
tập bằng văn tự, người ta thu lượm được nhiều luận 
phẩm rất giá trị để lập thành LUẬN TẠNG. 


Hai phái Thượng Tọa và Đại Chúng ở khoảng 
trước sau thời vua Asoka, tranh luận nhau thật là ráo riết: 
mỗi phái mỗi phát biểu kiến giải của mình, nên mỗi bên 
mỗi biên thuật rất nhiều sách vở. Đến khi có cuộc ““đại 
thiên vận động” thì hai phái bị phân chia rõ rệt, không 
thể còn dung nhau được nữa. Rồi mãi đến bốn trăm năm 
sau khi Phật nhập Niết Bàn, Tăng Già phân ra có đến hai 
mươi bộ phái: Thượng Tọa có đến mười (10) bộ, Đại 
Chúng chín (9) bộ. 


LUNG: 


Phật Giáo bị Ấn Độ giáo và Hồi giáo đàn áp nên 
lần lần bị suy vi ở ngay cái đất Ấn Độ. Nhưng bị ép ở Ấn 
Độ, nó lại vượt biên giới, tràn lan rộng rãi ra ngoài. Hệ 


nhansinhquan.vn 80 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


thống Pali được truyền qua phương Nam; còn hệ thống 
Sanscrit được truyền qua phương Bắc. 


+ 


k % 


a) Hệ thống Pali truyền qua phương Nam, bắt đầu ở 
Tích Lan nhờ một vương tử Vua Asoka với các phái 
đoàn truyền giáo khác. Ở Tích Lan, Phật giáo dù trước 
đã được du nhập nhưng kinh điển cũng vẫn chưa có. Cho 
nên khi giáo đoàn của vua Asoka đến thì Phật giáo Tích 
Lan lần lần bị ảnh hưởng mà chia phân bởi có nhiều 
quan điểm giáo nghĩa bất đồng. 


Kinh điển do vương tử vua Asoka truyền sang có 
rất nhiều điểm khác biệt so với Kinh Luận khẩu truyền 
mà Tích Lan đã có sẵn. Phật giáo Tích Lan vì đó lại bị 
chia ra làm nhiều môn phái, những mỗi môn phái đều 
giữ vững lập trường của mình. Vua VatthagamanI- 
Abhaya phải lập tức triệu tập một cuộc kiết tập riêng ở 
Tích Lan để bảo vệ Phật giáo “truyền thống” của Tích 
Lan. Cuộc kiết tập này căn cứ vào ba tạng đã được khâu 
truyền nghĩa là các vị sư hợp tụng và ghi chép thành ba 
tạng chép bằng tiếng Pali và chú thích bằng thổ ngữ của 
Tích Lan. Đó là ba tạng giáo điển của riêng Tích Lan. Và 
như vậy, ba tạng Pali Tích Lan, không phải là ba tạng 
Pali của vua Asoka chủ trương kiết tập. 


nhansinhquan.vn 81 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Ngày nay khi nghiên cứu Phật giáo Nam Tông 
chúng ta chỉ nghiên cứu được ba tạng Kinh điển Pali 
Tích Lan mà thôi, chứ kinh điển ở Ấn Độ thời vua Asoka 
đã bị Hồi giáo tàn phá, không còn nguyên vẹn nữa. 


b) Hệ thống Sanscrit đã xuất hiện ngay ở thời kỳ kiết 
tập lần thứ ba, nhưng phải đợi đến thời kỳ vua Kaniska 
mới được hoàn bị (kiết tập lần thứ tư). Hệ thống này 
được truyền qua phương Bắc, nhưng lại không được giữ 
theo nguyên văn là Sanscrit mà dưới hình thức phiên 
dịch. Cuộc tàn phá Phật giáo ở Ấn Độ làm cho về sau 
này những Kinh điển viết bằng Sanscrit không còn đủ đề 
nghiên cứu toàn diện, bắt buộc phải dựa vào Kinh điển 
bằng /#4n văn của Trung Hoa và Kinh điển của Tây 
Tạng. 


Ngày nay, khi đặt vấn đề tìm hiểu coi hệ thống 
Kinh điển nào có trước, Pali hay Sanscrit, và hệ thống 
Kinh điển nào còn giữ đúng tỉnh thần Phật giáo, thật khó 
mà quyết đoán được. Vậy, muốn tìm hiểu Phật giáo, 
không thê dừng ở bộ phận nào, mà phải kiêm cả hai bộ 
phận (Tiểu Thừa và Đại Thừa) mới được. 


Chúng ta cũng cần phải lưu ý về hai điểm này 
trong khi nghiên cứu về Kinh điển Phật giáo: 


- Hệ thống Kinh điển Bắc tông dồi dào phong phú 
hơn hệ thống Nam tông nhiều, cả về Kinh và 
Luận. 


nhansinhquan.vn 82 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


-- Kinh điển Nam tông không hề thấy có lẫn lộn Kinh 
điển Bắc tông; --trái lại, trong Kinh điển Bắc tông 
thấy rất có nhiều Kinh điển Nam tông. 


Bởi vậy, Kinh điển của Nam tông chỉ có bộ A 
Hàm, trong đó gồm có Trường A Hàm (Digha Nikaya), 
Trung A Hàm (Majjhima Nikaya), Tăng Nhất A Hàm 
(Anguttara Nikaya), Tạp A Hàm (Samyutta) và Tiểu A 
Hàm (Khuddhaka Nikaya). 


Trái lại, Kinh điển của Bắc Tông thì ở ngoài bộ A 
Hàm của Nam Tông, còn không biết bao là thứ Kinh 
khác như Hoa Nghiêm Kinh (Avalamsaka-Sutra), Diệu 
Pháp Liên Hoa Kinh (Sadharma Pundarika), Bát Nhã Ba 
La Mật Đa (PrajIna Paramita), Lăng Nghiêm (Suragama 
Samadhn), Duy Ma La Cát (Vìimala-kirtmirdésa), Viên 
Giác (Ganda vịuha Tathagathaguna Jnana), Kữn Cang 
(Vajirasuci), D7 Đà (Sukhavati Vyuha) v.v... và v.v... mà 
Nam tông không chấp nhận. 


nhansinhquan.vn 83 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


B. TIỂU THỪA VÀ ĐẠI THỪA”? 


Danh từ Nam Tông và Bắc Tông là danh từ địa lý. 
Danh từ Tiểu Thừa và Đại Thừa là danh từ để chỉ phần 
tư tưởng và giáo lý dị biệt giữa các môn phái Phật giáo. 


Như chúng ta đã thấy trước đây, sau khi Phật nhập 
Niết bàn lỗi một trăm năm, Phật giáo bị chia ra làm hai 
bộ phái là Thượng Tọa và Đại Chúng. Nhưng lần lần, cả 
Thượng Tọa và Đại Chúng lại chia ra nhiều bộ phái khác 
nhau nữa. Tuy nhiên, dù có phân phái ra nhiều bao 
nhiêu, cũng không ngoài hai khuynh hướng BẢO THỦ 
và CẤP TIẾN như đã nói trước đây. 


Tiểu thừa, là cô xe nhỏ (tiêu thặng). Đại thờa, là cỗ 
xe lớn (đại thặng). Hai danh từ này lúc ban đầu không 
có, chỉ đến thời kỳ hưng thịnh nhất của Đại Thừa mới 
nói đến mà thôi. 


Như sau đây sẽ bàn đến, danh từ Tiểu Thừa và Đại 
Thừa chỉ là hai giai đoạn của PHẬT THỪA (hay NHẤT 
THỪA) mà thôi. Danh từ “Tiểu” làm cho nhiều người 
hiểu lầm lại có hàm ý chê bai không đúng. Để tránh 
ngộ nhận, trong kỷ Hội nghị Phật giáo Thế giới họp tại 
Tath Mandu (xứ Népal) năm 1956, các vị lãnh đạo 
Phật giáo thế giới đề nghị bỏ danh từ “Tiểu thừa” và 
thay vào bằng “Phật giáo nguyên thủy”... 

Nhưng chúng tôi vẫn dùng như xưa nay... vì rằng sự 
“tị hiểm” ấy rất tầm thường đối với nhà học Phật... 
Lòng “tự ái“ là đầu mối của cái mê “chấp ngã”, nghĩa 
là Vô Minh. 


nhansinhquan.vn 84 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Thực ra, từ khi Phật nhập diệt, Phật giáo tuy bị 
chia làm hai bộ phái, nhưng không có bộ phái nào tự 
xưng là Tiểu Thừa hay Đại Thừa cả. Về sau các bộ phái 
phát triên quá mạnh, nhóm Thượng Tọa tự xưng là 
Nguyên Thủy Phật giáo rút về vùng Tuyết Sơn. Các bộ 
phái do Thượng Tọa phát sinh, cũng như các bộ phái do 
Đại Chúng phát sinh đều được khởi sắc phong phú hơn 
hai bộ Thượng Tọa và Đại Chúng lúc sơ khởi. Những tư 
tưởng đó mà người ta gọi chung là các bộ phái Phật giáo 
đã kết thành nền tảng cho Đại Thừa Phật giáo sau này. 
Cho nên, có thể nói rằng: những tư tưởng Đại Thừa 
không phải về sau mới có, mà đã thấy lưu hành trong các 
Kinh điển các bộ phái, kế cả Thượng Tọa và Đại Chúng 
trong những thời kỳ kiết tập rồi. Vào khoảng 500 năm 
sau khi Phật nhập diệt, Mã Minh (Asvaghosa) ra đời, viết 
ra bộ Đại thừa Khởi Tín Luận. Tù đầy Phật giáo mới có 
sự phân chia Tiểu Thừa và Đại Thừa. 


Nhưng, phải đợi đến một trăm năm sau, Long Thọ 
(Nagarjuna) ra đời, viết ra bộ Trung Quan Luận; và sau 
đó ba trăm năm, Vô Trước viết ra bộ Nhiếp Đại thừa 
luận, thì Đại Thừa Phát giáo mới hưng thịnh hoàn toàn, 
lập thành hệ thống. Đại Thừa càng mạnh mẽ thì sự phân 
chia đôi Đại và Tiểu lại càng thêm rõ rệt. Phái Tiểu Thừa 
vì thế cho rằng những giáo phái Đại Thừa là những “đứa 
con hoang” của Phật giáo” vì họ đã quên mắt và vượt 
quá xa lời Phật thuyết pháp. Phái Đại Thừa lại cũng cho 


?5 Mà đứa “con hoang nhất” lại là Thiền Tông. 
nhansinhquan.vn 85 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


rằng phái Tiểu Thừa là theo về ngoại đạo, và không biểu 
thị được cả tinh hoa của Phật giáo, bởi quá câu chấp theo 
văn tự. 


* * 


Xét kỹ hai mươi bộ phái ta thấy rằng tuy các môn 
phái phân chia rất nhiều, nhưng vẫn cũng không ngoài 
hai khuynh hướng: BẢO THỦ và CÁP TIỀN. 


Phái BẢO THỦ, chủ trương HỮU LUẬN; còn 
phái CÁP TIẾN chủ trương KHÔNG LUẬN. 


Về GIỚI, LUẬT, phái BẢO THỦ chủ trương gìn 
giữ nghiêm ngặt giáo điều; còn phái CÁP TIẾN thì chủ 
trương TỰ DO và KHOAN ĐẠI. 


Mỗi khi giải thích KINH ĐIÊN thì phái BẢO THỦ 
bo bo giữ theo giáo điều; còn phái CÁP TIÊN đứng về 
phương diện triết học và khảo cứu tự do, không chịu câu 
chấp và nô lệ giáo điều. 


Về sau, giữa hai luồng tư tưởng HỮU LUẬN và 
KHÔNG LUẬN, lại có luồng tư tưởng dung hòa gọi là 
TRUNG LUẬN chủ trương “chẳng CÓ”, mà cũng 
“chăng KHÔNG”, “cũng CÓ” mà “cũng KHÔNG” tức 
là “phi hữu, phi không”, “diệc hữu, diệc không” của các 
phái Thực Đại Thừa. 


nhansinhquan.vn 86 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


-TRUNG ĐẠO mới thật là tất cả tỉnh hoa của Phật 
học Đại Thừa. 


nhansinhquan.vn 87 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


C. GIÁO LÝ TIỂU THỪA và ĐẠI THỪA 


Tiêu thừa: 

Giáo lý căn bản của Tiểu thừa về phương diện 
“NHẬN THỨC” gồm trong ba chủ thuyết này: Chư 
Hành J2 Thường, chư pháp Vô Ngã và Niết bàn tịch 
tịnh, thường gọi là Tam Pháp Ấn. 


I.. VÔ THƯỜNG 


Cái chân lý Vô thường là một thứ chân lý hiển 
nhiên hằng ngày, hằng giờ, hằng phút... xảy ra trước mắt 
ta. Tất cả mọi sự mọi vật trên đời... đều lưu chuyển biến 
dịch... không có gì là thường trụ bắt biến cả. Không phải 
khi sinh mệnh ta hiện ra, mới gọi là sinh; cũng không 
phải khi sinh mệnh ta chấm dứt đi mới gọi là chết. Mà kỳ 
thật, trong từng giây từng phút, ta đã từng sông và đã 
từng chết, và phải chăng sống là để mà chết, và chết là 
để mà sống. Sự sống chết liên tục nhau bắt tận như trên 
cái vòng tròn. 


Thật vậy, đã có sinh phải có tử, có thành thì có 
hoại, bất cứ một hiện tượng nào trên đời đều phải trải 
qua bốn thời kỳ: “sanh, trụ, dị, diệt!”, hay là “thành, 
trụ, hoại, không”. Sinh, là nây sinh ra; Trụ, là tồn tại 
phát triển trong một thời gian; Dj, là biến đôi; Điệr, là 
tiêu mất. “Sinh, trụ, dị, diệt”, đó là luật vô thường. 


nhansinhquan.vn 88 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Như con người, lúc sơ sinh thì gọi là sinh... cái thời 
gian cần thiết để nó trưởng thành hình vóc, gọi là rrự; rồi 
đến lúc lớn già, suy yếu, gọi là đ/; và chấm dứt một chu 
kỳ của một kiếp sống, gọi là điệt. 


Cũng như mùa xuân, cây côi đâm chi nây lộc... 
Rồi đến hạ đâm bông kết trái... Đến thu thì héo tàn qua 
đông thì rụng lá... 


Tắt cả mọi sự vật trong trời đất, đều phải trải qua 
bốn thời kỳ biến đồi như thế. Lâu dài hay mau ngắn... 
mỗi một kiếp sống đều có thủy có chung, và làm thành 
một giai đoạn vô thường, mà nhà Phật gọi là “nhất kỳ vô 
thưởng ”. Một hành tỉnh, một ngôi sao... thời kỳ “/r” 
của nó có hàng triệu năm... hoặc một cái cây, thời kỳ 
“frụ” của nó có hàng trăm năm... hoặc một đời người 
trăm năm là hạn... hoặc số kiếp của một đóa hoa phù 
dung sáng nở tối tàn... chỉ khác nhau có một chữ “trụ” 
mới có sự dài ngắn mau chậm mà thôi. Kế chữ “?z” là 
chữ “hoại” và kế chữ “hoại” là chữ “không”, đó là 
đoạn kết của một chu tuần (mà nhà Phật gọi là “nhất kỳ 
võ thường”). 


Nhưng nhà Phật còn cho răng thời kỳ “r” lại còn 
hết sức ngắn ngủi, ngắn như một cái nháy mắt, lẹ như 
một cái “niệm” của con người, vừa móng lên, vừa tắt 
mất. Nhà Phật gọi đó là “sá/ na vô thường”. Chữ sát na 
dùng đề chỉ thời gian cực kỳ ngắn ngủi, một phần chín 
mươi của một “niệm”. 


nhansinhquan.vn 89 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Tuy nhiên, nếu lại tin rằng “Chết” là hết, lại càng 
sai với giáo lý của nhà Phật. Là vì cái chết ấy lại là điều 
kiện tất yếu của một cái sinh sắp tới... Cho nên có thê nói 
rằng: Chết đề mà sóng; Sống để mà chết. Các tễ bào hư 
hoại đi là để mà đối mới. Và như thế, thật ra ta đâu chỉ 
có một thân, mà là vô lượng thân... nối tiếp nhau không 
chỗ hở: thân trước làm nhân cho thân sau, thân sau là 
quả của thân trước và cũng là nhân của thân sau nữa... 
liên miên bắt tận, sinh sinh tử tử không biết đâu là chỗ 
khởi điểm... như trên cái vòng tròn... Nhà Phật cho biết 
rằng trong thời gian một ngày... thân ta đổi thay, thay 
đổi, nghĩa là chết đi sống lại... có tới 6.400.099.0980 lần! 


Sỡ dĩ chúng ta không nhận thấy được sự chết sống 
là vì cuộc chết sống diễn ra mau lẹ quá như một khúc 
phim chiếu trên màn bạc. Cái hoạt động trên màn bạc 
phải chăng là sự chắp nối hết sức mau lẹ của hằng triệu 
bức hình ảnh trong cuốn phim. 


+ 


Người ta sở dĩ đau khổ là vì đã nhận thức sai lầm 
rằng: sự vật luôn luôn thường trụ bất biến và cái sống 
của ta sẽ không bao giờ chết. Bởi vậy ta mới bám riết 
vào những ảo giác, mong kéo dài sự thỏa mãn dục 
vọng... để sông. Hoặc cũng nhận rằng vạn tượng trong 
vũ trụ là vô thường, thì lại như nhà duy vật, cho rằng 
chết là hết, và cuộc đời là một tràng vô lư... nên tìm đủ 


nhansinhquan.vn 90 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


cách để tận hưởng cuộc đời đầy truy hoan sa đọa, tạo 
mãi luân hồi nghiệp báo và đời đời bị trầm luân trong bê 
khổ. 


H. VÔ NGÃ 


Theo Phật giáo, chúng ta đều có cái Tâm thường 
trụ bất biến và bao trùm vũ trụ. Cái tâm ấy đồng với bản 
thể của vũ trụ, nên có tánh Bất nhị, không thấy CÓ Sự 
phân chia Nhĩ Ngã, Nội Ngoại... tức là không thấy có gì 
là riêng của Ta hay của Người... Đó là cái Tâm đại bình 
đẳng mà nhà Phật gọi là Tâm Bát Nhã hay là Tâm Chân 
Như, Phật Tánh. Đó là cái Tâm của Phật thường gọi là 
TA KHÔNG PHẢI LÀ TA (Le Moi Non Moi). 


Tâm của chúng sinh lại khác. Vì vô minh che lấp 
nên tưởng lầm là khác biệt với tha nhân, với ngoại cảnh, 
nên có phân nội ngoại, có phân nhĩ ngã... Nhà Phật gọi là 
Tâm “chấp ngã”, tâm mê loạn của chúng sinh, và nhân 
thế mới bị đau khổ luân hồi bắt tận. 


Tất cả giáo lý của Phật Tiểu thừa đều gồm trong 
hai chủ thuyết “vô /hường” và “vô ngã”, nghĩa là cứ 
quây quần trong hai chủ đề này mà thôi. 


Kinh có nói: “Muộôi Wñ Trụ chỉ chân lý, vị chỉ Mê: 
mình Vũ Trụ chỉ chân lý, vị chỉ Ngộ”. Không rõ cái lý 
thật của Vũ Trụ, gọi là Mê. Rõ được cái lý thật của Vũ 
Trụ gọi là Tỉnh. Mê, là không nhận thấy cái Chân Lý của 


nhansinhquan.vn 91 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Vũ Trụ. Mà cái Lý thật (Chân lý) ấy là gì? Là “cww hành 


N .€É 


võ thường”; là “chư pháp vô ng” vậy. 


Vô Ngã là gì? 


Cái mà chúng ta thường gọi là nhà của ta, vợ của 
ta, con của ta, tên của ta v.v... và v.v ... Nhà Phật cho là 
giả tưởng, là không có thật. Chính nó là nguồn gốc của 
các thứ mê lầm, đau khổ. Cho nên diệt khổ là diệt cái 
nhận thức mê lầm của Ngã chấp. Chỉ có thế thôi. Thật là 
hết sức đơn giản. 


Muốn phá cái “Ngã chấp” (chấp có Ta), phải làm 
sao? Nhà Phật dùng thuyết Nhân Duyên. 


+ 


“Ta” là gì? 


Theo Phật giáo, cái mà người ta thường gọi là Ta, 
phải chăng gồm có hai phần: phần tâm lý và phần sinh 
lý, nghĩa là Tâm và Thân. 


a) Thân ta là gì? Hay nói một cách khác, đời sống 
sinh lý của ta là gì, nếu không phải là sự kết hợp của bốn 
chất: chất đặc như thịt xương; chất lỏng như nước mắt, 
mô hôi, máu me; chất nóng như nhiệt độ; chất động như 
hô hấp vận chuyên... Nhà Phật gọi là /ứ đại (địa, thủy, 
hỏa, phong). 


nhansinhquan.vn 92 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Tỉ như, khí trời ngoài ta, gọi là của ngoại cảnh. Hít 
vào phối, thì lại biến thành của ta... Nhưng khi ta thở ra, 
thì lại biến thành ngoại cảnh. Còn cây cỏ, nếu lại hút lẫy 
cái hơi thở ấy của ta kia, thì lại gọi là của cây cỏ. 


Những chất khác như chất lỏng, chất nóng, chất 
cứng (thủy, hỏa, địa) cũng thế: thoạt là của ngoại cảnh, 
thoạt là của ta... Như vậy, thật sự nó là của ai? Tại sao lại 
nhất định gọi nó là của Ta? 


Lại, nêu bôn chât ây rời nhau, thì môi thứ trở về 
.”” 


mỗi loại của nó, và như vậy thì còn “cái gì” ở lại đê được 
gọi là Ta nữa! 


Cho nên cái mà chúng ta thường gọi là cái ta sinh 
lý chỉ là một giả tưởng thôi. 


b) Còn cái Tâm của ta là gì? Tâm lĩnh của ta là gì ? 
Theo nhà Phật, Tâm linh là sự hội hợp của những “hi, 
nộ, aI, lạc, ái, ó, dục”. Đời sống tâm lý của ta, thật ra 
không ngoài những tr1 giác, suy tường, khái niệm, những 
tình cảm mừng giận thương vui... Nhà Phật phân tích 
những thứ ấy ra làm bốn loại, gọi là “?ho, /ưởng, hành, 
thức ”. Phàm việc gì hễ có hợp là có tan, mà khi tan ra 
rồi, thì cũng chẳng thấy còn có cái gì còn lại để gọi là cái 
ta nữa. Cả /hân (sắc), lẫn râm (thọ, tưởng, hành, thức) 
đều không có cái gì gọi là của ta cả. Chỉ vì nhân duyên 
giả hợp mà in tuồng như có. 

Thuyết nhân duyên, mà tất cả kinh sách Phật đều 
giảng giải tinh tường cặn kẽ, trước nhất là phương pháp 


nhansinhquan.vn 93 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


phân tích đặc biệt để đánh tan cái kiến giải sai lầm của 
Ngã chấp. Nó là phương pháp căn bản đầu tiên để phá 
trừ vọng kiến và đi đến chánh kiến. Hay nói một cách 
khác, nhân thuyết nhân duyên, mới thấy rõ cái ta là giả 
(vọng). 

Gi¡ả, tức là do chữ vọng mà ra, nghĩa là không phải 
không có, mà là không thật (như nói vàng giả, đâu phải 
muốn nói rằng vàng không có, mà muốn nói không phải 
là vàng thật mà thôi). 

Cái ví dụ điển hình của Phật giáo về vẫn đề chân 
giả này là câu chuyện “chiếc dây thừng và con rắn”. 

Trong bóng tối, ta trông thấy một cuộn dây thừng. 
Vì trông không rõ nên ta lại tưởng tượng là một con rắn, 
nên nhìn lại thấy là một con rắn thật. Nhưng khi ta thắp 
đèn lên, thì trông nó thấy rõ là cuộn dây thừng, cái ảo 
giác con rắn liền tiêu tan. 

Cái biết do sự mập mờ nhận định vì không thấy rõ, 
lại thấy óc tưởng tượng mà thay vào cho đó là con rắn, 
nhà duy thức học gọi là “biên kế sở chấp tánh” (thị thằng 
nhi dĩ xà, thị viên biên kế sở chấp). 

Thấy một sợi dây mà nhận định được là một sợi 
dây, chứ không phải là con rắn, nhà duy thức học gọi là 
*y tha khởi tánh” (đãi biện minh thị thằng nhi phi xà, thị 
chỉ vị y tha khởi). Được như thế kế ra cũng đã là sáng 
suốt rồi, nhưng chưa đủ. 

Thật biết, là khi nào thấy một vật dài, biết rõ là 
một sợi dây, lại còn biết rõ thêm rằng sợi dây ấy là một 
vật thắng bằng chỉ gai nữa, thì cái biết ấy mới được gọi 


nhansinhquan.vn 94 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


là cái biết hoàn toàn, nhà duy thức học gọi là “Viên 
thành thực tánh”. 

Cũng như biết rõ sự vật là giả tướng, và lại còn 
biết rõ nó là do nhân duyên giả hợp mà sinh ra... cái biết 
đó là biết hoàn toàn (viên thành thực). 

Cái mà gọi là TA, không phải là không có (như cái 
mà ta gọi là con rắn, đâu phải là không có). Không có 
con rắn thật, nhưng có sợi dây thừng thật, nên gọi là “phi 
hữu, phi không”. Bảo là con rắn thì sai, nhưng bảo là 
không có gì cả (néant) cũng sai: rằng có là sai, mà rằng 
không cũng sai, tức là cái ngha “Có mà không, không 
mà có ”. 

Tóm lại, cái /z không có thật, nhưng mà Có. Mê, 
thì thấy là ta, mà khi tỉnh ngộ lại là chân tánh, là chân 
thể. 

Bởi vậy mới nói: thuyết nhân duyên là phương 
pháp căn bản đâu tiên để phá trừ vọng kiến. 


+ 


LUNG: 


Tóm lại, Tiểu thừa về phương diện “nhận thức” tuy 
đã nghiên cứu và phân tích sự vật một cách tỉ mỉ và rốt 
ráo, nhưng cũng chỉ ở trong phạm vi hiện tượng mà thôi, 
chứ chưa vượt khỏi hiện tượng luận mà vào bản thê luận 
như Phật đại thừa. 


nhansinhquan.vn 95 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Đại thừa 


Giáo lý căn bản của Phật giáo Đại thừa, đại để 


cũng đông với Tiêu thừa ở phạm vi “nhận thức” nhưng 
lại còn vượt lên xa hơn và tiên sâu vào bản thê. 


Sự vật “vô thường” luôn luôn biến dịch và liên 
miên tiếp tục nhau, nếu ta nghiên cứu trên phương diện 
hiện tượng thì rõ ràng là có sinh có diệt hắn hòi. Nhưng 
nếu xét kỹ hơn, sẽ thấy sự vật lại tùy thuộc nơi nhận thức 
của ta. Sự nhận thức của chúng ta chỉ hạn chế trong giác 
quan. Mà giác quan của ta và của các vật khác không hắn 
giống nhau. Chỗ ta thấy là vật, có lẽ vật khác chỉ thấy 
toàn là những màu sắc, hay âm thanh, hoặc chỉ thấy toàn 
những luồng điền... mà thôi. Cái giác quan mà người ta 
gọi là “giác quan thứ sáu” giúp cho nhiều người thấy 
được những øì ta không thấy được. Và như vậy, sự vật 
tuy có, nhưng có theo sự nhận thức hạn định của giác 
quan ta mà thôi. Ngày nay khoa học chứng minh cho ta 
thấy có những điều tai ta không thể nghe được, mắt ta 
không thể thấy được, nhưng với những máy tối tân người 
ta lại có thê ghi nhận được dễ dàng. Nhãn quan thường 
của chúng ta chỉ thấy màu sắc với một SỐ hạn định nào: 
ngoài những màu sắc ấy còn có rất nhiều mà nhãn lực 
của ta không làm sao nhận thấy nôi. Như vậy, sự vật 


nhansinhquan.vn 96 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


phải chăng có là do theo nhận thức của ta. Nếu nhận thức 
ta không có, thì sự vật dù có cũng như không. 


Vậy thì thật tướng của vạn sự vạn vật (chư Pháp) 
vốn là một thứ thực tại siêu việt, chỉ vì nhận thức của ta 
mà thành ra như linh động, nghĩa là một thứ thực tại bị 
“nhận thức hóa”. Mỗi loài trong Trời Đất đều có một thứ 
“nhận thức hóa” thực tại không có một thứ “nhận thức 
hóa” nào là đúng với thực tại cả. Thực tại vẫn là thực tại, 
không thê suy tư đo lường bằng bắt cứ ý niệm nào. Thực 
tại gốc chăng thê hình dung, không thê đo lường, cho 
nên Đại thừa gọi Nó là Chân Như. (Thật ra chữ Chân 
Như cũng là một danh từ gượng dùng, là vì đã có một 
danh từ tức là đã có một ý niệm, mà đã có một ý niệm thì 
thực tại không còn cái trạng thái “bản nguyên không 
trạng thái” của nó nữa. Chính là chỗ mà Lão Tử đã nói: 
Đạo khả đạo, phi thường Đạo (Đạo mà nói ra được, 
không còn phải là cải Đạo “thường” nữa). 


Cái mà ta nhận thấy có biến động, có sinh diệt, có 
luân hồi... chỉ là những biến động, những sinh diệt... 
luân hôi trên phương diện HIỆN TƯƠNG mà thôi. Còn 
trên phương diện BẢN THẺ, thì thực tại là THỤC TẠI 
chứ không có gì gọi là biến động, sinh diệt... Và như vậy, 
sự nhận thức về vũ frụ của Tiểu thừa chỉ dừng trong 
phạm vi HIỆN TƯƠNG chứ không thông vào BẢN THẺ 
như Đại thừa. 


nhansinhquan.vn 97 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Theo các nhà nghiên cứu Phật học, sở đĩ có Đại 
thừa và Tiểu thừa là vì căn khí chúng sinh có cao có 
thấp, có lớn có nhỏ nên Phật mới tùy căn cơ mà thuyết 
pháp, mà phái Thiên Thai gọi là “ngũ thời thuyết pháp ”. 


Thừa có nghĩa là “ván tải” nhờ đó mà đưa người 
ra khỏi vòng sinh tử, luân hôi. 


Chỗ khác nhau giữa Đại và Tiểu thừa có thể quy 
vào mấy điêm chính sau đây: 


1. Tiểu thừa thì lo z# độ (độ lẫy mình ra khỏi luân hồi 
sinh tử); tâm lượng khiêm tốn chỉ lo về tự giác mà thôi. 

Còn Đại thừa thì chăng những lo tự độ mà còn lo phổ 
độ chúng sinh (giác tha); tâm lượng quảng đại, gồm 
trong câu: TỰ GIÁC NHI GIÁC THA. Cả hai đều đề bổ 
túc nhau chứ không phải đối chọi nhau. 

2. Tiểu thừa chỉ lo phá NGÃ CHẤP, chứ không lo 
phá PHÁP CHẤP; còn Đại thừa thì kiêm cả sự phá ngã 
chấp và pháp chấp. 

3. Tiểu thừa thì giải thoát ly thế gian tướng; còn Đại 
thừa thì giải thoát không ly thế gian tướng. 

4. Tiểu thừa thì căn khí càn, chán đường sinh tử, khổ 
não mà mong cầu chứng NIẾT BÀN thoát vòng luân hồi. 
Tiểu thừa quan niệm Niết Bàn tách rời Sinh Tử. 


nhansinhquan.vn 98 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Còn Đại thừa thì căn khí nhọn bén, biết rõ phiền 
não vốn không, không trụ nơi sinh tử, cũng không trụ nơi 
Niết Bàn, PHIÊN NÃO tức BỘ ĐẺ, SINH TỬ và NIẾT 
BÀN là MỘT. 

5. Cái quả cùng cực của Tiểu thừa là LA HÁN 
(Arhat); còn quả của Đại thừa là Phật. 

Bởi vậy, mới có nói: Đại thừa là cái ngộ của 
PHẬT, còn Tiểu thừa là cái ngộ của LA HÁN. 

6. Chỗ chủ trương về HỮU và KHÔNG (sắc không) 
của hai thừa cũng khác nhau rất xa. 

Tiểu thừa cho vạn sự vạn vật (vạn pháp) là thật có, 
còn vạn tướng thì rất sai biệt (khác nhau). 

Đại thừa có hai phái: Thủy giáo là Quyển Đại thừa 
và Chung giáo là 7c Đại thừa. 

Quyên Đại thừa cho vạn sự vạn vật (vạn pháp) đều 
do TÂM mà có, ngoài TÂM không có sự vật gì thật cả. 

Thực Đại thừa thì chủ trương PHI HỮU PHI 
KHÔNG, DIỆT HỮU DIỆT KHÔNG (chăng “có”, 
chăng “không” mà cũng “có” cũng “không”). Khác Tiểu 
thừa chỗ “chấp hữu” và khác Quyền Đại thừa chỗ “chấp 
không ”. 

Thể thì, Tiểu thừa tuy nhận vạn tượng là SAI BIỆT 
mà chưa từng biết đến chỗ BÌNH ĐĂNG của BẢN THÉ. 
Quyền Đại thừa thì tuy phá được chỗ sai biệt của vạn 
tượng và biết đến chỗ BÌNH ĐĂNG của BẢN THÊ, 
nhưng chưa rõ đến chỗ gọi là TRUNG ĐẠO của Thực 
Đại thừa: BẢN THÊ LÀ HIỆN TƯƠNG; HIỆN 
TƯỢNG LÀ BẢN THẺ; SINH TỬ LÀ NIÉT BÀN; 


nhansinhquan.vn 99 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


NIẾT BÀN LÀ SINH TỬ... ^ nghĩa là PHIỀN NÃO 
TỨC BÔ ĐÈ... 

Tắt cả tinh hoa của PHẬT HỌC ĐẠI THỪA là ở 
chỗ thực hiện được cái TÂM BÌNH ĐĂNG mà Thực Đại 
thừa đã nói rõ trong các Kinh Pháp Hoa và Hoa Nghiêm. 

7. Tiểu thừa trọng về văn tự, lệ thuộc từng câu từng 
chữ, gò bó sát theo kinh sách: - còn Đại thừa thì phóng 
khoáng tự do, bất chấp văn tự... Là vì Đại thừa đi sâu 
vào bản thể luận (tuyệt đối luận) nên không thể chấp 
theo văn tự. Cảnh giới Chân Như Tuyệt Đối, đâu phải là 
chỗ mà ngôn ngữ văn tự có thể giải bày được. Bởi vậy, 
đến Pháp Hoa thời (Đại thừa) Phật liền phủ định những 
điều mà trước đây Ngài đã thuyết pháp: “Ta thuyết pháp 
trong khoảng bốn mươi chín năm nay... mà chưa từng 
nói một lời nào cả!” Đó cũng là cái nghĩa của câu: 
“Hành bắt ngôn chỉ giáo” của Lão Tử. 


k % 


Tóm lại, Tiểu thừa và Đại thừa tuy có nhiều điểm 
khác nhau, nhưng thực sự không có cái nào cao, cái nào 
thấp... mà chỉ là vấn đề ứrình độ và giai đoạn. Thật sự chỉ 
có một thừa, là Phát thừa, còn kỳ dư Tam thừa đều là 


? Tiểu thừa quan niệm Niết Bàn khác với Sinh Tử... 
với câu "đáo bỉ ngạn” (qua bờ bên kia) đủ thấy có sự 


cách biệt giữa hai “thế giới quan” ấy. 
nhansinhquan.vn 100 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


phương tiện cả, không nên chấp trước và trụ trướng 
(dừng và mắc trong các giáo pháp ấy). 


NGŨ THỜI PHÁP 


Đề có một luồng mắt thống quan về sự chuyền 
biến từ Tiểu thừa đến Đại thừa, thiết tưởng giả thuyết 


“ngũ thời thuyết pháp” sẽ giúp ta thấy rõ lý do đồng 
nhất và sai biệt ấy. 


Theo Trí Khải đại sư sở dĩ Giáo lý của Phật có 
nhiều chỗ khác nhau giữa các phái Tiểu thừa và Đại thừa 


là vì Phật “tùy bệnh mà cho thuốc ”, “tùy căn cơ mà 
thuyết pháp ”. 


Thời kỳ hoằng pháp có thể chia làm 5 thời kỳ: 
1. Thời kỳ thứ nhất: 


Ngay sau khi đạo đắc Đạo, Phật còn ngồi lại đưới 
sốc cây bồ đề thêm hai mươi mốt ngày... tỉnh thần sảng 
khoái, liền đem chân lý ra mà giảng... Lời giảng rất cao 
thâm huyền diệu đến đỗi chỉ có các bậc thiên thần ngự 
xuống nghe được mà thôi... còn bọn thế nhân không sao 
hiểu nổi! Lời giảng này được chép vào kinh HOA 
NGHIÊM, nên gọi là thời kỳ Hoa Nghiêm. 


2. Thời kỳ thứ hai: 


Thấy lời nói của mình không aI hiểu thấu, Phật bèn 
đến nước Ba-La-Nại tại rừng Lộc Uyên, giảng thấp 


nhansinhquan.vn 101 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


xuống cho dân chúng cái đạo khổ và diệt khổ (Tứ Diệu 
Đề) cùng thuyết pháp thập nhị nhân duyên. Khoảng này 
Ngài giảng ròng Tiểu thừa, và được các kinh mà ngày 
nay gọi là kinh A Hàm, nên gọi là thời A #ÀM. Tính ra 
thời gian này kéo dài được mười hai năm. Phật pháp toàn 
là những giáo điều luân lý, chưa dùng đến luận thuyết gì 
cả. 


3. Thời kỳ thứ ba: 


Giáo lý Phật bắt đầu lan rộng trong dân gian. Các 
phái ngoại đạo và triết học Ấn Độ bấy giờ sinh ra đồ ky, 
tìm cách công kích đủ mọi phương diện. Phật bị bắt buộc 
phải giảng minh giải đáp, cho nên thường có pha trộn 
với các giáo điều luân lý những chứng minh biện luận. 
Nhân đó, thời thuyết pháp này là thời kỳ pha lẫn Tiêu 
thừa và Đại thừa, gọi là thời PHƯƠNG ĐĂNG. Thời 
gian này được tám năm. Các cuộc đối thoại, biện minh 
đều được ghi vào các kinh Duy Ma và Đại Tập. 


4. Thời kỳ thứ tư: 


Tiếp thời Phương Đẳng là thời mà cuộc tranh biện 
với các nhóm triết học cùng các ngoại đạo trở nên ngày 
càng gay go ráo riết, bởi uy danh của Phật đã làm khiếp 
đảm mọi học phái trong nước. Bởi vậy, Phật phải giảng 
cho các đệ tử trí thức siêu đăng những nguyên lý cùng 
tột của vũ trụ. Thời này gọi là thời Bát Nhã, cả thảy là 
hai mươi hai năm, lời giảng được ghi vào kinh Bát Nhã. 
Đây là bước qua KHÔNG LUẬN của Quyền Đại thừa. 


nhansinhquan.vn 102 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


5. Thời kỳ thứ năm: 


Trong khoảng tám năm chót, Phật đã thắng tất cả 
mọi giáo phái đương thời... Phật pháp đã đến lúc trưởng 
thành: Phật bèn đem BỎ TÁT THỪA mà giảng cho các 
đệ tử cao nhất của Ngài. Thời ngày gọi là thời PHÁP 
HOA. 


Tắt cả tinh hoa của Phật học đều được đem ra 
giảng dạy và được ghi trong các kinh Pháp Hoa và kinh 
Niết Bàn. 


+ * 


Tóm lại, thời A Hàm, Phật thuyết rằng Vũ frụ vạn 
tượng là “Có”; Thời Phương đăng, khi thì cho rằng 
“Có”, khi thì cho rằng “Không”; qua thời Bát Nha, thì 
lại dạy rằng “vạn cảnh giai không”; nhưng đến thời 
Pháp Hoa thì cho rằng vạn tượng “chẳng có ` mà cũng 
“chăng không”, mà vẫn “có” vẫn “không”, nghĩa là về 
TRUNG ĐẠO. 


Xem bản đồ sau đây sẽ nhận thấy rõ hơn: 


nhansinhquan.vn 103 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


BẢN ĐÒ PHẬT GIÁO 


PHẬT, GIÁO 


TRƯNG KHÔNG HỮU 
LUẠN LUẬN LUẠN 
Pháp Hoa Bát Phương A 
Hoa Nghiêm Nhã Đẳng Hàm 
Thời Thời Thời Thời Thời 
V | IV II lÏ 
VU cố 2 || HH y b li hộ 

Thực Quyền Tiểu 

Đại Đại Thừa 

Thừa Thừa 
n=—= _nẽnẳnỶ. 
ĐẠI THỪA 


nhansinhquan.vn 104 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Xét kỹ về Phật giáo Trung Hoa, Nhật Bản ta thấy 
rằng các phái như Thành Thực Tông và Cụ Xá Tông đều 
thuộc về Tiểu thừa; còn Luật Tông thuộc về vừa Tiểu 
thừa vừa Đại thừa; Pháp Tướng Tông, Tam Luận Tông 
thuộc về Quyển Đại Thừa; Thiên Thai Tông, Hoa 
Nghiêm Tông, Tịnh Thổ Tông và Thiên Tông... thì thuộc 
về Thực Đại Thừa. 


* * 


Tóm lại, trong cả nghìn vạn đường lối thuyết pháp 
của Thích Ca, chung quy chỉ có hai bộ phận này là cần 
thiết phải nhận định cho rõ: Tiểu thừa và Đại thừa. 


A. Kinh điển của Tiểu thừa dùng để cắt nghĩa VAN 
PHÁP (vạn sự vạn vật) và phủ định ngay vạn pháp. 

B. Kinh điển của Đại thừa thì: 

1. Hoặc là trước phủ định VAN PHÁP (tương đối) để 
sau đưa vào CHÂN NHƯ (tuyệt đối). Đó là việc làm của 
Tam Luận Tông (căn cử vào 3 bộ luận: Trung Quan 
Luận, Thập Nhị Môn Luận (của LONG THỌ BÔ TÁT) 
và Bách Luận (của ĐỀ BÀ). 

2. Hoặc là trước cắt nghĩa VAN PHÁP (tương đối), 
để kế đó phủ định vạn pháp rồi chuyền VAN PHÁP làm 
CHÂN NHƯ (tuyệt đối). Đó là việc làm của DUY THÚC 
TÔNG (Pháp Tướng Tông) căn cứ vào kinh Thành Duy 
thức luận (của THÊ THÂN Bồ Tát). 


nhansinhquan.vn 105 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


3. Hoặc là đi thắng vào CHÂN NHƯ (Tuyệt đối) mà 


chăng cần “lập văn tự”, “trực chỉ nhân tâm” và “Kiến 
tánh thành Phát”. 


Đó là việc làm của phái ĐỒÓN NGỘ THIÊN 
TÔNG. Theo Thiền Tông thì không cần phủ định lôi thôi 
nhiều thứ... mà chỉ phủ định cái phủ định sau cùng là đả 
phá ngay cái Vô Thủy Vô Minh mà đi thắng vào cảnh 
giới CHÂN NHƯ TUYỆT ĐÓI. 


Còn các tông Đại thừa khác (của Phật giáo Trung 
Hoa) cũng đều từ chối phủ định cái tương đối để đi vào 
TUYỆT ĐỒI: phương pháp phủ định của các tông này 
tuy có khác nhau, nhưng chỗ họ thừa nhận khi đạt đến 
cảnh giới TUYỆT ĐỒI vẫn không khác nhau. 


Và như vậy, ta có thể hiểu tinh thần của Tiêu Thừa 
và Đại Thừa theo 3 giai đoạn như thế này: “Có :hể phủ 
định (không) mà chẳng thể được thừa nhận (có), đó là 
Tiểu thừa. Đã có thể phủ định (không), lại cũng có thể 
thừa nhận (có), đó là Đại thừa. Nhưng, không còn có 
chỗ nào gọi là phú định, lại cũng không còn có chỗ nào 
gọi là thừa nhận, đó là Phát”. 


„ 


+ * 


Đường lối hoằng pháp của Thích ca là đề dẫn lần 
đến TRUNG ĐẠO (Phật thừa). 


nhansinhquan.vn 106 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Lúc chúng sinh còn mê tâm “châp Ngã” và cho 


. 


rằng “Vạn hữu” đều là Có thực, thì Ngài bảo với họ 
rằng: Cái “Weế” ấy chỉ là “tứ đại giả hợp”, còn “Vạn 
hữu kia chỉ là “tứ duyên giả hợp”, chứ không phải thật 
Có, nghĩa là Ngài cần phải phủ định nó. 


Nhưng, sau khi chúng sinh đã phủ định cái “Ngã”, 
đã rõ cái lý “Vô Ngã” và nhất thiết Vạn tượng đều là 
“duy thức”... thì Phật lại bảo: “Nhân duyên” cũng là 
Không. Mà BÁT THỨC cũng là huyền mộng, phải lo 
phủ định nó đi. 


Sau khi đã phủ định xong cả “Nhân duyên” và 
“Bát thức” chúng sinh mới hiểu rõ cái lý “duyên bởi vô 
tính”, và chuyền cái “Thức” thành Trí Huệ, thì Phật lại 
bảo với họ: Còn nói đến “Trí huệ”, còn nói đến “Đắc 
pháp” là còn mắc trong “Chấp Pháp”, vậy phải phủ định 
nó nữa. 


Mỗi mỗi... đều bị phủ định, cho đến lúc đã đạt đến 
cảnh giới NIẾT BÀN THANH TỊNH... thì Phật lại bảo 
rằng: Hãy coi chừng! Đây chẳng phải là NIẾT BÀN 
TUYỆT ĐỒI đâu, chỉ mới là NIẾT BÀN TƯƠNG ĐÓI, 
còn “Vô thủy hư vọng” huấn tập một cách tế nhị, chứ 
chưa dứt sạch... vì còn cầu chứng Niết Bàn nên chẳng có 
Niết Bàn... Vậy phải nên gấp rút phủ nhận đi. 


Đến lúc “Vô thủy Vô minh” đều đã bị phủ định... 
thì chả còn gì để phủ định được nữa... đó là việc phủ 
định đã xong, mà vào được cảnh giới TUYT ĐÔI NIET 


nhansinhquan.vn 107 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


BÀN. Đến khi chứng được cảnh giới TUYỆT ĐỐI NIẾT 
BÀN rồi thì tất cả những cái mà ta phủ định như là cái 
“Ngã”, cái “Vạn hữu”, cái “Pháp”, v.v... nhân đó đều trở 
thành CHÂN THẬTT cả, nghĩa là những cái mà trước đây 
ta nhận thấy là “tương đối” thì lại biến thành “tuyệt đối”, 
ta thấy là “giả” thì lại biến thành “chân”... Hay nói một 
cách khác, khi ta chưa lìa tương đối, thì tất cả đều là 
tương đối, mà một khi ta đã vào được tuyệt đi rồi, thì 
tất cả đều thành tuyệt đối nghĩa là ngoài TUYỆT ĐÓI, 
không còn có cái gì là tương đối, cũng như ngoài tương 
đối, không còn cái gì là tuyệt đối cả. 


BỊ phủ nhận, nên gọi là “không”; được thừa nhận, 
nên gọi là “chăng không”. BỊ phủ định, nên gọi là “vô 
ngã”; được thừa nhận nên gọi là “hữu ngẩ”. 


Trong kinh Đại Niết Bàn có viết: “Kiến nhất thiết 
KHÔNG, bát kiến BẤT KHÔNG, bắt danh TRUNG 
ĐẠO; nãi chí kiến nhất thiết VÔ NGÃ, bắt kiến NGÃ giả, 
bắt danh TRUNG ĐẠO. TRUNG ĐẠO giả, danh vi 
PHẬT TÁNH”. Thấy tất cả đều là “KHÔNG”, mà chẳng 
thấy cái “CHĂNG KHÔNG” thì chẳng gọi là TRUNG 
ĐẠO. Thấy tắt cả là “VÔ NGÃ” mà chẳng thấy có 
“NGÃ” cũng chẳng gọi là TRUNG ĐẠO. TRUNG ĐẠO 
ây, gọi là PHẬT TÁNH. 


nhansinhquan.vn 108 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Đương lúc phủ định một cái “Vọng” nào thì mọi 
“Vọng” khác đều là “Vọng”. Mà đương lúc thừa nhận 
một cái “CHÂN”, thì tất cả đều là “CHÂN”.”? 


Bởi vậy mới có nói như trên đây: “Có thê phủ định 
mà không thể thừa nhận, là Tiểu thừa. Đã có thể phủ 
định, lại có thê thừa nhận là Đại thừa. Nhưng, không còn 
chỗ nào gọi là phú định, lại cũng chẳng còn chỗ nào gọi 
là thừa nhận... đó là PHẬT”. 


Đến chỗ đó, tức là đã đến cảnh giới BÌNH ĐĂNG 
BẤÁT NHỊ, thường gọi là PHÁP MÔN BÁT NHỊ (cũng 
có chỗ gọi là NHẤT THỪA PHÁP theo kinh Pháp 
Hoa).”” Đến đây không còn gì gọi là phiền não, là bồ đẻ, 
là địa ngục, là thiên đường, là chúng sinh, là Phật, là vạn 
pháp, là chân như, là sinh tử, là Niết Bàn nữa. Mà “phiển 


3} éc 


não tức bô đề”, “địa ngục tức thiên đường”, “sinh tử 


tức Niết Bàn”... cũng không còn có danh từ nào là 


N_..Ắ 


đáo 


2“ Cũng như trong câu chuyện “Sợi dây thừng và con 
rắn”. Khi “vọng” thì thấy là con rắn rõ ràng, nhưng 
khi... thấy nó là sợi dây thừng, thì “con rắn” (vọng) đã 
trở thành “sợi dây” (chân). 

?8 Pháp Hoa kinh có viết: "Tây phương quốc độ trung, 
duy hữu nhất thừa pháp, vô nhị diệt vô tâm, trừ Phật 
phương tiện thuyết. Đàn dĩ giả danh tự, dẫn đạo ư 
chúng sinh, duy thứ nhất sự thực, dư nhị tác phi 
chân” (Quốc độ trong mười phương chỉ có pháp NHẤT 
THỪA - không có hai, cũng không có ba, trừ ra việc 
Phật tùy phương tiện mà thuyết pháp. Chỉ lấy tên giả 
để dẫn dắt chúng sinh chỉ có một sự thực, còn kỳ dư 
hai thừa kia đều chẳng phải là chân thật. 


nhansinhquan.vn 109 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


bỉ ngạn ” (qua bờ bên kia) nữa vì không còn có bến nào 
là bến Mê, cũng không có cảnh nào là cảnh Giác! Đó 
cũng chính là chỗ mà nhà Phật gọi là “diệt để” nghĩa là 
không còn chán cái khổ ải của đường sinh tử mà trốn 
thoát, cũng không còn mộng ước cái vui sướng của cảnh 
Niết Bàn mà cầu chứng. 


Bởi Sinh Tử Niết Bàn là Một”” cho nên NIẾT 
BÀN đâu mà cầu chứng! 
Đạo giải thoát của Thích Ca mà được viên mãn là 


khi đạt đến tinh thần “VÔ TRƯỚC””” của Thực Đại 
thừa. 


29 «Sinh Tử Niết Bàn thể nguyên bất nhị” (Sinh Tử và 
Niết Bàn gốc chẳng phải là HAI). 

3° Xem lại trước đây: tinh thần "vô trước” 

! Tự tính: Bản tính của riêng mình (Nature prope) 

? Trên đây chúng tôi xin trình bày một cách đại lược 
thôi, nếu muốn nghiên cứu một cách thâm sâu luật 
Nân Quả, nên nghiên cứu kỹ các Kinh Luận về Pháp 


Tướng Tông như THÀNH DUY THỨC LUẬN. 
nhansinhquan.vn 110 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


CHƯƠNG 
THỨ 


TU 


nhansinhquan.vn 111 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


DUYÊN SINH QUAN 


Bàn đến nguyên do sinh ra VAN TƯỚNG thì Nhà 
Phật dùng đến thuyết NHÂN DUYÊN QUÁ BÁO, 
thường gọi tắt là NHÂN QUẢ. 


Kinh dạy rằng: “Nhất thiết pháp, nhân duyên 
sinh” nghĩa là tất cả các pháp (vạn sự vạn vật) đều do 
nhân duyên mà sinh ra. Lại cũng nói: “Ly nhân duyên 
biệt vô ngấ”, rời bỏ nhân duyên ra, không còn gì gọi là 
“ngã” (TA) nữa cả. Nghĩa là tất cả sự vật không sự vật 
nào có TỰ TÍNH”', mà chỉ nhờ có NHÂN DUYÊN hội 
lại mới thấy ¡n tuồng như cớ. 

NHÂN (nguyên nghĩa là HỘT GIÓNG) - tức là 
những sự vật có cái năng lực sinh sản ra QUÁ (nghĩa đen 
là trái). 

DUYÊN là những sự vật bồ trợ cho NHÂN, giúp cho 
NHÂN sinh ra QUẢ. Tỉ như, hột lúa có cái sức phát sinh 
ra cây lúa thì hột lúa là NHÂN, cây lúa là QUẢ, mà tất 
cả những điều kiện thuận tiện như đất, nước, phân.... 
giúp cho hột lúa sinh ra cây lúa, đều gọi là DUYÊN. 


+ 


3ƒ Tự Tính: Bản tính của riêng mình (Nature propre) 
nhansinhquan.vn 112 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Nhân duyên hòa hợp với nhau mới sinh ra vạn 
pháp, nếu có NHÂN mà không có DUYÊN, thì cái 
NHÂN dù có sức năng sinh ra cũng không làm sao QUẢ 
được. Nếu chỉ có DUYÊN mà chẳng có NHÂN thì cũng 
không thể nào sinh ra quả được. Tóm lại, có NHÂN và 
có DUYÊN mới có thê sinh ra vạn pháp”” 


„ 


Nhân và Duyên kê ra thì vô cùng. 


Thường thì cái QUẢ không bao giờ do một NHÂN 
duy nhất mà thành, mà do nhiều NHÂN hợp với nhau 
mới có được một cái QUẢ hiện ra. NHÂN có nhiều thứ 
mà DUYÊN CŨNG CÓ NHIÊU LOẠI, thường lẫn lộn 
với nhau, cho nên mới nói rằng không vật nào sinh ra vật 
nào (vô sinh). 


Phật nói về NHÂN, có hai thuyết: thuyết sáu Nhân 
và thuyết mười Nhân. Thuyết sáu Nhân thì ở trong Cu 
Xá Luận, còn thuyết mười Nhân là ở trong Du Già Luận. 


Thuyết mười Nhân, thực sự là đem phạm vi của 
Nhân mà mở rộng thêm, gồm cả Duyên trong đó. 


3ˆ Trên đây chúng tôi xin chỉ trình bày một cách đại 
lược thôi, nếu muốn nghiên cứu một cách thâm sâu 
luật Nhân Quả, nên nguyên cứu kỹ các Kinh Luận về 


Pháp Tướng Tông như THÀNH DUY THỨC LUẬN 
nhansinhquan.vn 113 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Mười NHÂN là: 


. Tùy thuyết Nhân 
Quản đãi Nhân 
Khiên dẫn Nhân 
Nhiếp thọ Nhân 
. Sinh khởi Nhân 
. Dân phát Nhân 
. Định dị Nhân 

. Đồng sự Nhân 


\© 0 NI œA Oai 2 B m 


. Tương vi Nhân 
10. Bắt tương vi Nhân. 


Sự chia Nhân ra làm mười loại, kế ra cũng tinh tế 
thật. Tuy chia ra làm 10, nhưng kỳ thực, sự vật nào hiện 
ra đều đã gồm đu cả 10 nhân ấy, mặc dù mỗi nhân đều 
có phận sự riêng khác nhau. 


1. Tùy thuyết, nghĩa là tùy lời nói... Bởi có nói ra, có 
danh từ kêu gọi... mới có sự ấy vật ấy. Tỉ như có thiên hạ 
cùng gọi trái cam, nên mới thành trái cam. Nếu không ai 
gọi nó là trái cam, cũng không định tính chất nó là tính 
chất trái cam, thì chắc không thể nào biết nó là trái cam. 
Tùy theo lời nói cũng có thê tạo thành các pháp, nên mới 
gọi là 3y thuyết nhân. 


2. Quán đãi, là xem xét về chỗ đợi trông. Cũng như 
có xét rõ được cái công dụng của trái cam đối với thân 
thể sức khỏe của ta, ta mới có trồng nó, và nhân đó mà 
nó mới có. 


nhansinhquan.vn 114 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


3. Khiên dẫn, là đìu dắt hay dẫn dắt. Như có hột cam 
mới có cây cam, và có cây cam mới có trái cam khác... 
Trái này sinh ra trái kia, cho nên gọi là “khiên dẫn 
nhân ”. 


4. Nhiếp thọ, là nhận lãnh các món. Như hột cam có 
lãnh nhận đất, nước, phân, thì mới có thê sinh ra cây cam 
được. Có chịu nhận lãnh mới có thê phát sinh. 


5. Sinh khởi, là bắt đầu sinh ra. Như hột cam có gặp 
đất, nước, ... mới có bắt đầu sinh ra mọng. Sự làm cho 
bắt đầu sinh ra, là “sinh khởi nhân”. 


6. Dẫn phát, là dắt dẫn lần lần hột giống từ khi phát 
sinh đến khi kết trái. Như mộng cây cam, lớn thành cây 
cam, rồi lần lần trổ hoa, đâm trái... đến khi trái chín. 


7. Định dị, là quyết chắc không khác biệt. Cũng như 
hột cam giống sẽ sinh ra cây cam, chứ không sinh ra một 
thứ cây khác. Hễ trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì 
được đậu. 


§. Đồng sự, là đồng làm một việc. Các nhân trước 
đây, cùng đóng họp với nhau cùng làm một việc nên mới 
có được kết quả. Chung nhau cùng tạo thành một việc, 
nên gọi là “Đồng sự nhân”. 


9. Tương vi, là trái nghịch nhau. Cũng như hột cam 
giống gặp đất không, thiếu phân, thiếu nước... thì kết 
quả sẽ không được tốt đẹp, hoặc ít trái, hoặc 


nhansinhquan.vn 115 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


chua,...v.v... trái cam sẽ không được ngon ngọt lại đèo 
đọt. Đó gọi là “7ơng vi nhân”. 


10. Bát tương vi, là không gặp cảnh trái nghịch nhau. 
Khi ăn được quả cam ngon ngọt là biết vì không có sự gì 
trở ngại cho sự phát triển tự nhiên của nó. Cái không có 
trở ngại đó, tạo thành các pháp, nên gọi là “bát ứương vỉ 
nhân ”””. 

Ta thấy rằng trên đây, tuy gọi là NHÂN mà thực 
sự cũng là DUYÊN... Là vì không có một cái NHÂN nào 
là cái NHÂN đâu tiên cả, mà trước cái NHÂN còn biết 
bao nhân khác mà mình chưa truy tầm ra cũng như 
không có một cái Quả nào là cát Quả sau cùng. Cũng 
như Cha ta, là cái Nhân sinh ra ta, nhưng mà lại là 
Com(quả) của ông nội ta (nhân). Nhân và Quả, vì vậy 
mới gọi là vô cùng vô tận. Nhà Phát sở đĩ thuyết lục đạo 
luân hồi, lý của nó căn cứ vào chỗ này: dù ta không đủ 
khiếu thân thông đề nhận chứng, nhưng xét theo lý nhân 
duyên, cũng có thể cho rằng thuyết này đáng tin cậy 
được. 


Còn sự phân loại của DUYÊN, theo kinh Tì rường A 
Hàm, thì lại chia làm 4 loại! 
1. Nhân Duyên 
2. Đẳng vô gián duyên 
3. Sở duyên duyên 
4. Tăng thượng duyên. 


3 Viên Âm 


nhansinhquan.vn 116 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


1. Nhân Duyên 

Nhân, là nguyên do, là chỗ phát sinh; duyên, là đối 
đãi, nương nhau. Nhân Duyên tức là cái Duyên của các 
nhân, tức là sự nương nhau của các Nhân hội hiệp lại. 

Nói rộng ra, thì Nhân Duyên là gồm tất cả những 
“nhân ”, ảnh hưởng lẫn nhau, để tạo thành một “pháp” 
nào. Còn nói hẹp lại, thì Nhân Duyên là sự giúp đỡ của 
các “nhiếp thọ nhân ” nhận lãnh, và “khiên dẫn nhân” 
(dẫn dắt)... để tạo thành ra Quả. tức nhờ sự giúp đỡ của 
đất,phân,nước. .. v.v... để làm cho hạt lúa sinh ra cây 
lúa. 

Đó là lấy vậr mà giảng, còn đem zâm hoặc đem 
tâm và vát hợp nhau mà giảng thì phàm những hành 
động nào của THÂN, KHẨU, Ý mà gây ra nghiệp... đều 
gọi là nhân cả. Ñ ếu Thân mình, Miệng lưỡi mình, Ý 
tưởng mình đều là thiện, thì sẽ gặp quả thiện. Ý mà ác 
(ác ý) thì miệng lưỡi nói ra điều ác (ác khẩu) và làm ra 
điều ác (hành ác). Theo nhà Phật, thì cái ý niệm mà gian 
ác tà vạy... đủ gây ý nghiệp ác rồi, chưa cần là đã nói ra 
hay đã làm điều ác. 

2. Đẳng Vô gián duyên 

Vô gián, là không kẹt hở, gián đoạn; Đăng vô gián 
là một mực tiếp nối nhau, không hở chỗ nào cả. Cũng 
như xem hát bóng, ta thấy trên màn bạc cảnh hoạt động 
trước sau rất liên lạc... mà kì thực đó chỉ là những hình 
ảnh tịnh được chắp nối rất nau lẹ, không kẻ hở. 


nhansinhquan.vn 117 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


“Đẳng Vô gián duyên” là nói về tâm thức sanh diệt 
vô thường rất mau lẹ trong khoảng “sát na”... nghĩa là 
một niệm trước vừa diệt, là đã mở đường cho một niệm 
sau sinh ra... và cứ như thế mà tiếp nối nhau không gián 
đoạn. Duyên này chỉ có những pháp thuộc về tâm thức 
mới có, chứ trong sự biến hóa của vật chất dù mau lẹ đến 
đâu cũng không nói đến duyên này. 


3. Sở duyên duyên 

“Sở duyên duyên, là duyên của các món đối đãi. Tỉ 
như cái hữu hình là đề đối với cái vô hình. Cũng như cái 
tánh thấy, tánh nghe của mình, nó chia mình ra đối với 
ngoại cảnh, rồi ngoại cảnh lại chia mình ra đối với cái 
thấy, cái nghe của mình... thành ra nội ngoại thấy có 
như là khác nhau... và nhân đó mới sinh ra lòng thương, 
ghét và suy nghĩ ra cái này cái kia. 

Hay nói một cách khác: cái âm chủ quan của mình 
(Tâm năng) phân biệt với cái /zớng (khách quan) của 
ngoại vật (tướng sở) làm cho hai đàng thành đối đãi với 
nhau. Cái trước (tâm năng) lấy cái sau làm “sở duyên” 
(duyên ở ngoài mình). Cái tướng của sở duyên này chính 
là cái trợ duyên đề sinh ra /đm năng (chủ quan), nên gọi 
là “sở duyên duyên ”. 


nhansinhquan.vn 118 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Sơ đồ: 
(chủ quan) (Khách quan) 
Nội tâm Ngoại tướng 
(Tâm năng) (Tướng sở) 


(“Sở duyên” duyên) 


4. Tăng thượng duyên 
Tăng thượng, là tăng thêm; những duyên giúp 
thêm các nhân duyên đã nói trên đây. Như hột cam: miễn 
cho có đất, nước, ánh mặt trời... là đủ sinh ra cây trái, 
nhưng nếu được nhiều săn sóc và thêm phân vào, thì cây 
trái sẽ càng sởn sơ tốt đẹp hơn. 


Bốn duyên đã kể trên. Bất cứ sự vật nào cũng đều 
nhờ nó mới thấy “in tuồng” là Có chứ không phải thực 
Có (huyễn hóa). Trừ 4 duyên kia ra, thật không thể chỉ ra 
được một sự vật gì là chắc có được. 


Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói: “Nhân duyên 
hòa hợp, hư vọng hữu sanh; Nhân duyên biệt ly, hư vọng 
danh biệt”. Nghĩa là “Nhân duyên hội hợp cùng nhau, 
thì mới có sinh ra hư vọng giả tướng; nhân duyên mà 
chia lìa, thì hư vọng giả tướng sẽ tan đi”. Cho nên sinh, 
cũng chăng thật sinh, mà diệt cũng chắng phải thật 
duyệt, chỉ vì nhân duyên hội hợp (association) hay tan rã 


nhansinhquan.vn 119 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


(dissociation). Cho nên Có cũng do nhân duyên, mà 
Không cũng bởi nhân duyên... 


+ 


Trong luật Nhân Quả, xét về phương diện thuần 
vật chất, thì chỉ cần có 2 thứ duyên “Nhân Duyên” và 
“Tăng Thượng Duyên” là đủ để sinh ra Quả; còn trong 
các pháp thuộc về tâm thức (tâm pháp) đối đãi với ngoại 
giới (sắc pháp) hỗn hợp, thì phải có đầy đủ 4 duyên. 


Sự ảnh hưởng lẫn nhau của nội tâm và ngoại cảnh 
là việc hiển nhiên: nhân quả quan hệ nhau giữa vật và 
vật, thật rất rõ ràng không aI có thể phủ nhận được, cũng 
như tỉnh thần ảnh hưởng vật chất, và vật chất ảnh hưởng 
lại tỉnh thần. 


+ + 


Người thế gian vì chẳng hiểu rõ các pháp điều do 
nhân duyên sinh ra.... Nên tin lầm rằng cả thảy các pháp 
là “có thực” là vĩnh cữu, nên ôm giữ mà không chịu 
buông bỏ''... Bởi thế mới có sự thiết tha yêu quý sự vật 
từ sinh mạng, tài sản, sự nghiệp... và cho đó là vui 


3“ Nhà Phật gọi là “Chấp” và “Xả”, nghĩa là "n"ắm” và 
“bỏ ” 


nhansinhquan.vn 120 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


sướng... Rôi khi thây sinh mạng, tài sản, sự nghiệp tiêu 
trâm... lại cũng cho răng nó cũng bị tiêu diệt... khiên 
lòng trở nên bị thảm, đau khô vì tiêc uông. 


Nên biết rõ tất cả sự vật đều do nhân duyên mà 
sinh ra, nghĩa là không có sự vật nào có tự tánh cả, và 
sinh đây cũng chỉ là “huyễn” sinh, mà diệt đây cũng là 
“huyễn” diệt. Bởi sinh, diệt đều là “huyễn”” cả, nên diệt 
không phải là diệt hắn (thường diệt), mà chỉ là “đoạn 
diệt”””, và nếu chỉ là đoạn diệt, thì sau khi diệt, lại còn 
có thể sinh nữa. 


Nhà khoa học trước đây về vật lý cũng đã nhận 
làm vật chất làm thường trụ, không tiêu diệt; nhưng hiện 
nay khoa học vật lý đã tiến bộ và đã chứng minh rằng vật 
chất không phải là thường trụ: nó có thê biến mắt trong 
nháy mắt. Nhưng cái sự hủy diệt này cũng chỉ là huyền 
diệt mà thôi. Là vì vật chất tuy bị tiêu diệt, mà thực sự 
diệt đi để sinh ra năng lực, mà năng lực diệt đi là để vật 
chất ra... Hai cái đó có thể biến đổi lẫn nhau... Cho nên, 
sinh và diệt cũng chỉ là gi ứzởng của nó biến hóa, còn 
Bản thể thì chưa từng sinh diệt, cũng chưa từng động 
biên. 


Bởi không hiểu rõ lẽ ấy, mới có sự nhận lầm 
những giả tướng là bất sinh bất diệt và cho nó là có thực. 
(thấy Sự vật 


z 
BÁU... 


Cho nó là có thực mới sa vào “thường kiên 


'° Đoạn: là đứt đoạn tạm thời; thường: là luôn luôn, 
mãi mãi. 


nhansinhquan.vn 121 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


là thường trụ bất biến). Nhưng khi nghe Phật giảng cho 
nghe các pháp chỉ là giả tướng, hữu sinh hữu diệt, thì lại 
nhận lầm rằng bản thể cũng có sinh có diệt, mà nhân thế 
sa vào “đoạn kiến” nghĩa là Bản thể cũng có sinh có diệt 
như giả tưởng. Đó đều là mê lầm cả. 


+ 


Luật nhân quả không bị sự hạn chế của thời gian: 
có cái đời trước trồng ân, nhưng đến đời hiện tại mới 
gặp duyên mà thành ra quả. Cũng có cái đời trước trồng 
nhân, mà mãi đến đời sau và đời sau nữa mới /hành quả. 
Cũng có cái đời này trồng nhân, lại ngay trong đời ấy 
thành quả.... Ta cần phải xem những duyên, coi đó đầy 
đủ hay không mà đoán định sự mau chậm. 


Bởi không rõ lẽ ấy, cho nên mới có kẻ thấy có 
người kiếp này tu nhân tích đức: nhưng lại bị tai họa... 
Hoặc thấy có kẻ, kiếp này làm nhiều điều ác: thế mà lại 
được hướng nhiều may mắn, hạnh phúc... nên kêu lên 
răng luật quả báo sai lầm. Họ nào có dè: ác báo hay phúc 
bá... này, đều là do tạo nhân ở kiếp trước mà đến kiếp 


này mới bị, hay mới được hưởng, còn những “nhân” ác 
trồng ở kiếp này chưa đủ thời gian để thành “quả ác! 


#8 Cái thuyết tin nơi SỐ MẠNG của người Á Đông về số 
Tử Vi gầm có nhiều điều tin được nên căn cứ vào LÝ 
nhansinhquan.vn 22 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Luật Nhân Quả thuyết minh Quả báo... cho rằng 
chính mình làm, mình chịu, dù là chỗ thân tình đến mấy 


NHÂN QUẢ của tiền kiếp. Ta nên biết rằng Ta ngày 
nay là cái Quả của một cái Nhân kiếp trước. 

Người nào rành lý Nhân Duyên, nghiên cứu vê Tử Vi 
sẽ rất tinh. Toàn lý thuyết Nhân Duyên chỉ phối lý 
thuyết Tử Vi. Cái mà ta gọi là SỐ MẠNG, thực sự chỉ là 
cái NGHIỆP BÁO tự ta đã gây ra... (tự nghiệp) chứ 
không phải do một quyền lực nào nào ngoài mình tạo 
ra cả. Và như vậy, cái gọi là Số Mạng không phải là 
tuyệt đối không thay đổi: tự mình tạo ra thì cũng tự 
mình hủy đi... nếu muốn. “Có Trời mà cũng có Ta“. 
Chứ Trời đây là ám chỉ số mạng dường như của Trời 
kia sắp đặt. SỐ MẠNG không phải là vấn đề cố định 
nhất là về TÂM PHÁP... Chứ không phải về SẮC PHÁP. 
Đọc quyển LELIVRE TIBETAIN DELA GHANDE 
LIBERATION của W.Y.EVANS WENTZ (trang 
110...117). 

Về “Tâm pháp” (tức là các pháp mà “Nhân” thuộc về 
tâm thức tạo ra) người phương Tây gọi là Destineé in 
térieure... thì người ta có thể đổi ngay được, còn 
những quả đã chín mùi thuộc về “Sắc pháp” có phần 
khó tránh hơn. 

Lấy một thí dụ: `" người có tánh tham, là vì có nhiêu 
chủng tử “tham” huấn tập nơi "tiêm thức” (a-lai-da)... 
và khi mình quyết tâm sửa đổi... mình tạo ra những 
“thiện nhân bố thí” (tức là mình tạo ra cái "tương vi 
nhân”) để mà tiêu giảm hoặc tiêu trừ cái sức tàn phá 
của những ác “nhân” trong túc nghiệp (nghiệp trong 
quá khứ). Nhất là khi mình từ chối, không tạo ra 
những “nhiếp thụ nhân” (“nhân” thu lãnh) thì các 
nhân khác cũng khó lòng mà kết hợp để thành được 
ác nghiệp. 

Cho nên mới bảo: Con người là đấng Tạo Hóa của 


chính mình, mà cũng là vật thọ tạo của chính mình. 
nhansinhquan.vn 123 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


như cha với con cũng không thể gánh vác cho nhau 
được. Người đời vì thường thấy những nhà phúc đức lại 
sinh được con nhân hậu và hiếu hạnh... nên mới cho 
rằng nhờ âm đức tô tiên,con cháu được phúc ấm. Hiểu 
thế là chưa hiểu tận lý nhân quả. Phải biết rằng con cháu 
được phúc báo là của tự chúng nó làm nên, chứ không ăn 
chịu gì đến công đức tổ tiên, nhưng tổ tiên tích đức nên 
cảm được nghiệp chung (cộng nghiệp) mà cũng được tụ 
hợp với nhau lại một nơi để ân đền nghĩa trả, được nhiều 
người phúc báo sinh ra cùng làm quyến thuộc. Hiểu như 
thế mới được cùng lý tận nghĩa (liễu nghĩa). 


„ 


+ lò 


Muôn đi sâu vào Hiện Tượng Giới, cân phải 
nghiên cứu vê Duy Thức Luận. 


Theo Thành Duy Thức Luận, thì trong vạn sự vạn 
vật không có sự vật nào có tự tánh (nature propre) cả, mà 
bởi nhờ nơi tác dụng của Thức mới nhận biết được vạn 
sự vạn vật. Thật ra, vạn sự vạn vật đều là cái Giả tướng 
của Thức biến hiện ra, chứ không phải tự nó có thật. 


“Thức” không có tự thể, mà lấy sự vật làm tự thể, 
nghĩa là tùy chỗ tác dụng mà chia ra làm 8 phần, gọi là 
bát thức. 


nhansinhquan.vn 124 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Ta có năm căn, là nhãn (mắt), nhĩ (tai), tỉ (mũi), 
thiệt (lưỡi), thân (thân thể), để đối với hoàn cảnh sự vật 
bên ngoài... Nhưng cái thấy, cái nghe, không ở nơi thân 
xác. Kẻ chết vẫn có mắt, có tai, nhưng chẳng thấy, chăng 
nghe gì cả. Vậy, ngoài 5 căn thuộc về xác thịt, lại còn có 
5 căn thuộc về tinh thần, nghĩa là “Thức” nhờ nương 
theo 5 căn tinh thần ấy mới nhận rõ được hoàn cảnh. 
Nương theo nhãn căn, gọi là nhãn thức; nương theo nhĩ 
căn, gọi là nhĩ thức; nương theo tỉ căn, gọi là tỉ thức; 
nương theo thiệt căn, gọi là thiệt thức; nương theo thân 
căn, gọi là thân thức. 


Năm thức ấy, mỗi thức chỉ biết trong ranh giới của 
mình thôi, chứ không thể vượt qua khỏi phạm vi mình 
mà biết thế cho thức khác được, như mắt không thể 
nghe, tai không thê thấy... chỉ có Ý ức (Mana Vijnana) 
là thay được 5 thức và giúp cho mỗi thức biết rõ được 
trong phạm vi mình một cách tinh tế hơn mà thôi. Tỉ như 
khi ta ngó vật gì, nêu không đề ý, ta sẽ không thấy được 
rõ ràng, mà đê ý thì lại thấy hết sức tỉnh tường hơn. Đối 
với các căn khác cũng vậy. Ý rhức lại có thể không cần 
nhận thấy bằng các giác quan mà tưởng tượng được 
những việc không có ở trước mặt, nhớ được những việc 
đã qua, phỏng được những điều sẽ tới. Đến như việc biết 
biện biệt cái trong cái ngoài, cái ngoài cái ta, cái phải cái 
quấy, cái hay cái dở, cái nhục cái vinh, cái không cái 
có... cũng đều là tác dụng của Ý /c cả. cái mà ta 
thường gọi là /âm, là hồn, tức là Ý thức đó (lục thức). 


nhansinhquan.vn 125 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Thời thường ta chỉ biết có Ý zc mà thôi...nhưng 
Ý thức đâu phải luôn luôn phát hiện, mà lắm khi lại ân đi 
chỗ khác, như khi ta ngủ mê Ý ¡ức của ta đâu còn tác 
dụng. Vậy mà, khi ta giật mình thức giác, chúng ta biết 
mình tỉnh dậy... và biết con người trước khi ngủ và sau 
khi ngủ vẫn là một người như nhau. Cái “biết” (thức) đó 
gọi là Mạr na thức (Manas Vijnana), nghĩa là chấp có 
một cái Ngã (thức thứ bảy). Ý thức(ục thức) vì bị gián 
đoạn không phát hiện trong khi ngủ... nên gọi là “?hức 
không tiếp tục ”. 


Mặạt na là chỗ nương tựa của Ý thức, nếu gọi là Ý 
căn. Và chính nó là Mạng Căn của tất cả chúng sinh, 
nghĩa là cái đi đầu thai, từ đời này sang đời khác. Ngày 
nào tiêu trừ được cái “Mạt na, chấp Ngã” ấy, mới dứt 
được luân hồi sinh tử. 


“Mạt na thức” thường được chấp Ngã, tất nhiên 
phải chấp theo một cái gì liên tục, không bị gián đoạn. 
Cái bị chấp Ngã đó, là A lai đa thức (Alaya Vijnana), 
cũng gọi là Tạng thức Tâm Thức hay Bát thức. Thức này 
“trùm chứa hột giống của tất cả các pháp”. 


Do những hột giống đã trùm chứa. Tạng Thức A 
lại đa mới sinh ra bảy thức đã nói trên, và cũng đồng thời 
sinh ra vạn sự vạn vật trên thế gian. Nhân đó mà các nhà 
duy thức học gọi nó là Căn Bản thức. 


nhansinhquan.vn 126 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Tóm lại, Thức tuy có Một Thẻ, nhưng vì tác dụng 
khác nhau, nên tạm chia ra làm tám thức: 


Nhãn thức, biết rõ về sắc trần. 
Nhĩ thức, biết rõ về thanh trần. 
Tỉ thức, biết rõ về hương trần. 
Thiệt thức, biết rõ về vị trần. 
Thân thức, biết rõ về xúc trần. 
Ý thức, biết rõ tất cả các pháp. 
Mạt na thức, âm thầm chấp ngã. 

A lại ấa thức, trùm chứa các pháp và sinh ra các pháp. 


nhansinhquan.vn 127 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


A. TÂM THỨC 


A-Lại-đa (Alaya) là tiếng phạn (sanskrit) nghĩa là 
ngậm chứa (hàm tàng). 7c này căn bản pháp sinh tất 
cả mọi hiện hành, nghĩa là tất cả mọi hiện tượng đều có 
hột giống “chủng tư” ân núp trong 7c này. Hàm tàng 
không những có cái nghĩa là chứa đựng như chứa đựng 
các loại lúa thóc trong một kho thóc, mà còn có nghĩa 
“huân tập” nữa. Huân, là ướp, xông; tập, là tập nhiễm, 
nhuốm quen. Như trà mà ướp sen, lâu ngày trà có mùi 
Sen. 

Vạn vật, theo Duy Thức, chia làm hai loại: loại 
hữu tình và loại vô tình. Hữu tình, là chỉ về các động vật; 
vô fình, là chỉ về các thực vật; khoáng vật. Mỗi cá nhân 
trong giới hữu tình đều có một A lại ấa thức. 

Thức này có năng lực gìn giữ tất cả mọi kinh 
nghiệm của cá nhân, không cho lạc mất. Những kinh 
nghiệm ấy, nếu gặp nhân duyên và cơ hội thuận tiện sẽ 
có thê phát hiện trong Ý thức bằng những ý kiến khôn 
ngoan tân kì... Chính nhờ ở 7ức A Lại Đa này mà bao 
nhiêu điều học hỏi, suy nghĩ, cảm giác, tưởng tượng... 
không mất đi được. Tất cả đều được ghi nhớ (vâsanâ) và 
gìn giữ. 

Thức A lại đa không có hình thể, không phải riêng 
thành một khối đặc biệt nào, mà là gồm cả Vũ Trụ bao la 
và vô cùng. Mỗi người của chúng ta đều có một 7c A 
Lại Đa riêng để nắm giữ tất cả những kinh nghiệm riêng 


nhansinhquan.vn 128 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


của mình, không lẫn lộn với A iz¡ đa của người khác”. 
Ta học hỏi rộng, kinh nghiệm nhiều thì kiến thức của ta 
nhờ đó mà rộng rãi quảng bác hơn kẻ khác, cũng như ta 
không thể rút bớt những gì ta đã huân tập trong A lại đa 
thức của ta mà truyền sang cho kẻ khác được. 

Tuy nhiên, A lạ¡ đa của ta cùng với A lại đa của 
vạn pháp vẫn là một, cho nên mới có sự ảnh hưởng của 
tự nghiệp và cộng nghiệp đôi với con người. Tự nghiệp 
là cái nghiệp của riêng mình gây ra mình phải gánh chịu 
đã đành, mà cộng nghiệp của tất cả mọi người cùng sống 
chung trong một hoàn cảnh, một bè phái, một đoàn thể, 
một xã hội, một dân tộc với mình, mình cũng phải gánh 
lấy nữa, nghĩa là phải chịu sự đồng ưu cộng lạc. Thiên 
văn học ngày nay cũng chứng nhận rằng một cái động 
của ngón tay ta đủ phát sinh ra một chấn động nhỏ ở 
không trung và chuyền ngay đến các vì tỉnh tú ở mút tận 
không gian”Š. Cho nên có thê nói rằng: một ý niệm, một 


37 L'Aiay, c'est chacun de nous, c' est chaque chose, 
et c'est  Incommensurable TOUT”. (A lại da là mỗi 
một người của chúng ta, là mỗi sự vật, mà cũng là tất 
cả vận hữu vô biên vô lượng). 
Le Bouddhisme du Bouddha 
Alexandra David Néel(p-271) 
(Faris, Plon, 1960). 
8 Trong kinh PHÁP HOA (ở phẩm 21 "NHƯ LAI THẦN 


LỰC” có câu: "Đức Phật và Chư Phật, đồng tằng hắng 
cùng chung khảy móng tay... Hai thứ tiếng động nhỏ 
ấy lan rộng khắp mười phương thế giới của Chư Phật, 
làm rung động, sâu cách...” 


nhansinhquan.vn 129 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


tâm cảm cũng đủ làm phát sinh một năng lực(shaktl), 
năng lực (energie) ấy làm rung động và biến chuyền vạn 
sự vạn vật chung quanh, huống chi một lời nói hay một 
việc làm, sự liên lạc giữa TA (năng tàng) và Tha Nhơn 
(sở tàng) mật thiết đến đỗi có thê nói rằng Người và Sự 
Vật chung quanh là MỘT. 

Một ý ác, đối với tha nhân đủ gây thành một ý 
nghiệp không hay... bởi nó đã gieo vào âm hức (A lại 
đa) một hột giống xấu cho ta và cho người, nữa chi là 
một lời nói xấu gây thành khẩu nghiệp... Bởi vậy mới có 
nói: thế giới khách quan sẽ không còn là khách quan nữa 
nếu ta nhận thấy nó chỉ là sản phâm của A lại đa thức ”” 
của chúng ta vì vậy “tạo” thành vật “thọ tạo” là MỘT. 

Như vậy, ta thấy rằng phật giáo không cho rằng vũ 
trụ là do một vị Thượng Đề sinh ra, mà chính những 
cộng nghiệp của chúng sinh đã tạo sinh nên vũ trụ. Thế 
giới vũ trụ, tóm lại, là sản phâm và biến tướng chung của 
Tâm Thức của loài hữu tình. Tâm và Vật biến tướng lẫn 
nhau đó là việc hiển nhiên, không cần chứng minh: Tân 
sinh Vật, Vật sinh Tâm, khoa học đã chứng minh rõ điều 
đây. 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, thì “lời của chư Phát có 
thể làm rung động cả kiển khôn vũ trụ, đến các hội 
nguyên tử trong Trời Đất đều hơi hướng theo”. 


39 L'Vnivers commenceàressembler davarìtage à une 
Grantíe PENSEE qu a une grande Machine”. 


Le Mysiérieux Univers, par dames JEANS (D 166). 
nhansinhquan.vn 130 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


“HỄ mỗi vị Phật Pháp ra một ý tưởng, hoặc thốt ra 
một lời nói, thì chư Phật ở mười phương đều hưởng ứng 
và phụ họa thêm, làm vang động cả trời đất. các vật 
trong cối trần đêu thụ cảm làn sóng tư tưởng ấy rồi 
truyền tiếp ra, không một vật nào tránh khỏi. Tỷ như xâu 
chuối ngọc kim cương khéo kết, các hột ngọc đều truyền 
được ánh sáng cho nhau... 

Vũ trụ là một Toàn thể, vạn vật đều liên lạc mát 
thiết với nhau như các bộ phận trong châu thân ta. 
Không động đến một bộ phận nào mà không động đến 
các bộ phận khác, lợi cũng như hại. Xâu chuỗi ngọc kừn 
cương kia mà vứt bớt hột ải, thì sự sáng chói của nó 


cũng bớt đi “0. 


*? Les Sectes bouddhiques japonaises, - của E. 


SGTEINILBEN OBERLIN, Paris 1930 -page 44. 
nhansinhquan.vn 131 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


B. NGHIỆP CHUNG VÀ NGHIỆP 
RIÊNG 


Nói về nghiệp thì có nghiệp chung “cộng nghiệp” 
và nghiệp riêng “tự nghiệp”. Có cộng nghiệp thì có sự 
hưởng thụ chung “đồng yêu cộng lạc”; còn có tự nghiệp 
thì có sự hưởng thụ riêng. Nhà xã hội học ngày nay bảo 
rằng “con người là sản phẩm của xã hội” hoặc nói “thời 
thể tạo anh hùng” và “anh hùng tạo thời thể” cũng là 
muốn nói về ảnh hưởng mật thiết giữa cộng nghiệp và tự 
nghiệp. 


Quan niệm của Phật giáo về vấn đề xã hội cũng 
dựa trên căn bản này: xã hội là “cộng biến” mà hoàn 
cảnh sông của mỗi cá nhân là “tự biến”. Thật vậy, chính 
những hoạt động của tất cả các cá nhân trong xã hội đã 
tạo thành một hình thức cho xã hội đó. Hình thức đó là 
cái Quả của sự cộng biến: tạo ra tức là biẾn ra. Trong sự 
cộng biến, đĩ nhiên là có tự biến, vì mỗi cá nhân trong xã 
hội đều được hưởng thụ những quyền lợi chung của xã 
hội (cộng biến) do mình tạo ra (tự biến). Vậy, hoạt động 
để cải tạo xã hội tức là hoạt động đề tự biến và cộng 
biến. 


Mỗi người đều được hưởng thụ văn minh, chính 
thể của quốc gia dân tộc mình, đó là hưởng thụ chung 
nhờ có cộng biến. Nhưng mỗi người đều có một địa vị 
riêng, một hoàn cảnh xã hội riêng do mình tạo nên (tự 
biến), nên đĩ nhiên cũng có được những hưởng thụ riêng 


nhansinhquan.vn 132 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


mà thành ra cùng sông trong một hoàm cảnh xã hội mà 
có kẻ hưởng nhiêu hưởng ít hạnh phúc riêng hoặc may 
mắn riêng. 


A lại da là “vô kí”, nghĩa là không phải Thiện 
cũng không phải Ác; nó thu nhận bất cứ chủng tử thiện 
ác nào đề mà huân tập. giả như có người nọ trong nhiều 
kiếp đến nay chưa từng nghe nói đến Phật pháp bao giờ 
cả, thì chủng tử Phật pháp chắc chắn chưa có trong A-lg¡- 
da. Nay bỗng dưng nghe được lần đầu tiên thì tiếng nói 
của Phật pháp được “huân” vào A !2¡ da, đó gọi là “huân 
sinh“. Nếu người ấy đã có lần nghe rồi, tức là họ đã có 
chủng tử Phật pháp nên các chủng tử ấy càng dây mạnh 
thêm lên, đó gọi là huân trưởng. 


Những chủng tử mới huân thì dĩ nhiên còn yếu ớt, nên 
dù gặp được nhiều trợ duyên, cũng chưa đủ sức đề hiện 
hành”. Phải đợi trải qua nhiều thời kì huân trưởng mới 
có thê kết tinh và nây mộng. Sự việc này rất dễ chứng 
minh: khi ta học thì lúc ban đầu cũng đễ quên, nhưng 
nếu học đi học lại nhiều lần, thì học hiểu rất mau chóng 
hơn vì những chủng tử đã được huân trưởng nhiều lần ở 
A lại ẩa thức. Củng như có nhiều người, mới lần đầu 


* Hiện hành: Hiện, là phát hiện lên; hành, là lưu 
hành. Tức là hiện lên và hành động. Am chỉ tác động, 
tác dụng hiện tượng. 

nhansinhquan.vn 133 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


nghe nói qua Phật pháp liền hiểu được một cách dễ dàng 
và sâu sắc, phải chăng vì họ đã có sẵn chủng tử Phật 
pháp ở A /g¡ da từ nhiều kiếp trước. Đúng như lời của 
nhà hiền triết Platon: Comprendre, c”est se reSsSOUVenIr, 
nghĩa là: “hiểu, tức là nhớ lại” vậy. 


Những phép tu “quán tưởng”, hoặc pháp môn 
“niệm phật” (của Tịnh độ)... đều căn cứ vào cái lẽ huân 
tập của A lại da thức. “Niệm phát” là nhớ mãi hình bóng 
của Đắng Đại Từ Bi, năng Hi xả, thì chủng tử ấy được 
huân sinh và huân trưởng thành những chủng tử cường 
kiện có thê phát sinh và hiện hành một cách đầy đủ. 


+ 


nhansinhquan.vn 134 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


C. HÀNG VÀ CHUYÉN 


Các chủng tử cũng còn có tên là Tiêm năng tức là 
những năng lực tiềm tàng nơi A lại đa, đợi đủ nhân 
duyên thuận lợi mà phát sinh. Và sự sinh diệt biến 
chuyền của các chủng tử được tiếp nối nhau luôn như 
một giòng nước chảy (hằng chuyên như lưu). 


Dòng nước thì vẫn thấy mãi một dòng nước chạy 
đài như một dải lụa... nhưng thực sự là muôn triệu giọt 
nước kết thành dòng nước ấy đã thay nhau tiếp nối để 
giữ cho dòng nước vẫn còn mãi hình thức một dải lụa to. 
Vì vậy trong chỗ sinh diệt vô thường (đoạn chuyền) ta 
thấy dường như không có gì thay đổi (thường hằng). A 
lại đa phút sau đã khá với A lại đa phút trước (chuyền) 
cũng như dòng nước phút sau không còn phải là dòng 
nước phút trước. cho nên mới nói: A lại đa vừa “hằng”, 
vừa “chuyển”. “Hằng” là còn mãi mãi: “chuyển” là sinh 
sinh diệt diệt biến chuyền vô cùng. 


3k 


+ + 


Vì cái lẽ “Hằng” và “Chuyển” mà sự sự vật vật 
mới có hai bộ mặt: Có mà Không, Không mà Có. Nhờ có 
sự chuyền động quá mau lẹ nên Động mới thành Tịnh, 
mà T”nh thành Động. cái mà ta gọi là “Hằng” chỉ là một 
sự biến chuyền cực kỳ mau lẹ nên thấy dường như không 
có gì biến chuyên cả. Cực động thành ra in tuồng như 


nhansinhquan.vn 135 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


tịnh, như quả địa cầu ta đang ở đây, thấy là tịnh, mà kỳ 
thực luân chuyên cực kỳ mau lẹ. 


Đây là then chốt của TRUNG QUAN LUẬN hay 
TRUNG ĐẠO LUẬN của Phật Đại thừa. 


Câu chuyện sau đây sẽ giúp ta thấy rõ vẫn đề 
HÀNG và CHUYÊN trong các sự vật. Một nhà phú 
thương kia đi qua một làng nọ, thấy một đứa bé gái ngộ 
nghĩnh rất vừa lòng, bèn đem tiền bạc lại đóng cho cha 
mẹ em bé ấy để xin cưới khi em lên mười lăm tuổi. Rồi 
anh ta ra đi. Cô bé đến tuổi mười lăm, có người con trai 
trong làng thấy vừa ý, cũng đem tiên xin cưới. Sau ngày 
cưới, anh phú thương lại trở về, đòi cô gái ấy: “Tại sao 
anh cướp vợ tôi” Nhưng chàng trai cũng hỏi: “AI cướp 
vợ ông? Vợ ông lúc đến xin cưới chỉ là một đứa bé lên 
năm. Còn vợ tôi là một cô gái mười lăm tuôi. Đâu phải là 
cô bé năm tuôi của ông!” 


Đứng về phương diện CHUYỂN, thì anh trai nói 
đúng, vì người con gái 15 tuổi ngày Tay đâu còn phải là 
người bé gái 5 tuổi ngày trước, cả về mặt sinh lý cũng 
như tâm lý. Nhưng đứng về phương điện HÀNG, thì nhà 
phú thương nói đúng, là vì cô bé kia với cô gái ngày nay 
trước sau vẫn là một người. Cả hai đều có lý cả, chỉ vì 
mỗi bên đứng theo một khía cạnh mà nhìn nên không có 
được một sự nhận xét đầy đủ (viên giác). 


Cũng như, có một người kia đên một trại bán sữa 
tươi, mua một lon sữa. Mặc việc đi qua làng kê cận, anh 


nhansinhquan.vn 136 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


ta gởi lon sữa cho người chủ trại, hẹn trở về sẽ lấy. 
Nhưng mắc việc, vài hôm sau mới về được, ghé lại lấy, 
thì sữa đã đông đặc. Anh ta không chịu lấy: “Đâu phải 
thứ sữa mà tôi đã mua hôm trước!”. 


Người chủ trại bảo: “Thì cũng lon sữa của anh đã 
mua và gửi lại đây, có ai đôi nó đâu!” hai bên không ai 
chịu thua ai, cùng đem nhau ra quan tòa phân xử. 


Hai câu chuyện trên đều có dụng ý đặt ra vẫn đề 
HÀNG và CHUYÊẼN... trong các sự vật. 


+ 


nhansinhquan.vn 137 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


D. THIỆN VÀ ÁC 


Chúng ta cũng có thê làm tiêu diệt các chủng tử 
xấu bằng cách huân vào những chủng tử đối phương như 
ánh sáng đánh lui bóng tối. Đem các chủng tử “thiện” để 
tiêu diệt những chủng tử “ác” là để gây thành thiện 
nghiệp ”. 


Ở đây, ta nên để ý đến việc làm lành lánh dữ (chư 
ác mạc tác chư thiện phụng hành) của Phật Giáo. Việc 
làm không quan trọng bằng cái Ý niệm của mình. Có khi 
việc làm thấy là lành, nhưng thực ra là ác niệm; có khi 
việc làm thấy là ác nhưng thật ra là vì thiện niệm mà 
làm. Phật giáo luận về THIỆN ÁC đều căn cứ vào chỗ 
tâm địa phát ra, chứ chăng chú trọng về sự tướng của 
việc làm. Thấy người nọ đánh mắng kẻ khác, chẳng nên 
phán đoán về sự thiện ác của người này. Muốn đoán định 
thiện ác, phải xem cái dụng tâm của người này là thế 
nào, nhiên hậu mới đoán định. Nếu vì lợi ích cho người 
bị đánh mắng mà đánh mắng thì hành vi ấy là hành vi 


#2 Thiện nghiệp hay Ác nghiệp chung quy đều vì Mê 
lầm (vô minh) mà mãi bi lăn trôi trong vòng sinh tử 
luân hồi. Mắc vào thiện nghiệp lại còn dễ bị đam mê 
quyến luyến hơn là mắc vào ác nghiệp.. 

Đã là xiềng xích,.. thì đều là xiêng xích chứ có xiÊng 
xích nào không phải là xiÊng xích, dù là dây xiÊng 
bằng vàng hay bằng sắt. 

Tu thiện nghiệp là tu theo Nhơn thừa và Thiên thừa 
nên vẫn bị lăn trôi trong dòng sinh từ không bao giờ 
dứt. 


nhansinhquan.vn 138 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


thiện; nhưng nếu vì muốn làm nhục nØười ta, để đề cao 
mình lên... đó là hành vi ác. Cha mẹ mà đánh con, rầy la 
mắng chửi là vì thương con, thì hành vi ấy dù sao đều 
được xem là thiện ý cả. Trái lại, những kẻ xu nịnh, nói 
ngọt, chiều lòng để mà cầu lợi, hay với dã tâm lợi dụng, 
đều là gây ác nghiệp. 


+ + 


Tóm lại, động lực chính của sự tạo ra nghiệp là Ý 
thức (thức thứ 6). Ý thức có một tác dụng vô cùng mạnh 
mẽ, nó chi phối tất cả mọi /zc khác, lại có quyền sáng 
tạo và thay đôi cả một cuộc đời của con người. Trong 
giai đoạn hiện tại, cá nhân phải chịu gánh tất cả những 
quả báo của nghiệp quá khứ! (túc nghiệp) và nghiệp hiện 
tại (hiện nghiệp). Cái đó là việc dĩ nhiên. Nhưng HH 
thức” với sự phụ họa của các “thức” khác, trong giai 
đoạn sống hiện tại, lại cũng có quyền năng tạo nghiệp 
mới để làm động lực cho sự phát sinh một giai đoạn sinh 
mạng sau này”. 


Nghiệp quá khứ là nguyên động lực của cái kiếp 
sống hiện tại: nó chỉ huy tất cả, thanh ra con người giống 


*## Dục tri tiến thế nhân, 

Kim sinh thọ giả thị. 

Dục tri lai thế quả, 

Kim sinh tác giả thị. 

(Muốn biết đời trước tạo "nhân“” gì, hãy xem đời này 
chịu “quả” nào, - muốn biết đời sau chịu “quả” gì, hãy 


xem đời nay †ao ra những “nhân” gì?) 
nhansinhquan.vn 139 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


như một bộ máy bị một định mệnh vô hình chi phối (mà 
người ta thường gọi là số mệnh) cái túc nghiệp (nghiệp 
quá khứ) ấy giống như sức của mũi tên, chỉ khi nào sức 
của mũi tên hết, thì mũi tên sẽ rơi xuống đất. Bởi vậy, 
tạo nghiệp trong hiện tai, tuy cũng phá được một phần 
nào nghiệp báo của quá khứ, nhưng nêu vẫn bắt lực 
trước một định mạng khắt khe, đó là vì cái đà của sức 
mạnh của mũi tên còn rất mạnh. Tuy vậy, nghiệp mới 
tạo, lại có nhiều ảnh hưởng đến sinh mệnh của nhiều cá 
nhân khác, nên trong sự tự biến cũng được hưởng nhiều 
về cộng biến (nghiệp chung) do mình tạo nên, và nhờ 
vậy cũng phá tan được nhiều nghiệp chướng do ác tập 
gây nên. Bởi vậy người ta thường nhận thấy những ai 
gây được nhiều công đức xã hội, như gieo rắc mầm tư 
tưởng từ bi hỉ xả, giúp cho con người phá được tà kiến. 
gây được lòng yêu thương trong loài người... là người 
tích chứa nhiều thiện đức... nên dù có gặp tai họa, cũng 
nhiều khi được qua khỏi một cách nhiệm mầu. Đó là nhờ 
cái công tự biến đã gieo được nhiều chủng tử tốt cho 
mình và cho xung quanh, nên đã gây được một từ nghiệp 
và cộng nghiệp tốt đẹp, đánh tan được cái mũi tên độc 
của túc nghiệp (nghiệp quá khứ) của mình. 


Trái lại, cũng như cá nhân có thể tạo một cách 
hoàn toàn tự do những giai đoạn sinh mệnh đẹp đề ở 
tương lai... thì cá nhân cũng có thể tạo cho mình những 
giai đoạn sinh mệnh đen tối ở hiện tại và tương lai. Cứ 
gieo mãi những mầm mống tư tưởng giải thoát thì sẽ tiêu 
trừ được tất cả các chủng tử tập nhiễm, đồng thời huân 


nhansinhquan.vn 140 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


sinh và huân trưởng các chủng tử giải thoát để vượt khỏi 
cảnh giới vô minh và sinh diệt. Ở đây ta thấy rõ sự cần 
thiết của các phép TU ĐỊNH”!... đề tiêu trừ ác tập... đã 
lâu đời huân tập trong A lại da thức hay Tiềm Thức”. 


+ 


*“ Đang soạn: PHÁP MÔN TU THIỀN 

*°“ Chữ Tiềm thức (Inconscient) là gượng dùng, chứ 
không đúng hẳn với cái nghĩa "tiềm thức” của A-lại- 
da. 


nhansinhquan.vn 141 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Ð. THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN 


Bản đến lịch trình hoạt động và cầu tạo của nghiệp 
lực, Phật giáo có thuyết THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN. 


“Thập nhị nhân duyên ” là mười hai nguyên nhân 
tương thuộc đã gây ra nghiệp luân hồi. Nhờ đó ta mới có 
thể giải rõ được hoạt động của nghiệp lực. Nó nằm trong 
hai đế đầu của Từ Diệu Đề, tức là thuộc về Khổ để và 
Tập đề. Còn Diệt đề và Đạo đề thì thuộc về Giải thoát 
luận. 


Theo Phật học nguyên thủy, thập nhị nhân duyên 
chỉ dùng để cắt nghĩa nguyên nhân sinh tử luân hồi. Thật 
ra, cái luật ấy không phải chỉ riêng cho con người mà 
thôi, mà chung cho tất cả vạn pháp. 

Mươi hai nhân duyên, là: 

. Vô Minh (avidya) 
. Hành (samskara) 


ÓG› b) 


. Thức (vỤnâna) 


® 


. Danh Sắc (nâma-rupa) 

. tục Nháp (sadâyafana) 

Xúc (sparsha) 

Thụ (vedâna) 

Ái (trishna) 

9. Ti (upâdàna) 

10. Hữu (bhava) 

1T. Sinh (jati) 

12. Lão, Tư (già, chết) (jâra-marana) 


ii ©N Sĩ 


©o 


nhansinhquan.vn 142 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Cái dây nhân duyên này... khởi đầu là Vô Minh. 
Vô Minh là nguồn sốc của đau khổ, của sinh, lão và tử. 


Có Lão, Tử... là vì có sinh. Bởi có sống (sinh) mới 
có Già (lão) có Chết (tử), (nghĩa là đau khổ). 


Có $7nh là vì có Hữu (những cái hiện hữu như các 
chủng tử được huân tập ở A !¡ đa thức). Những chủng 
tử được huân tập ở A !¡ da có một sức lực mạnh mẽ tồn 
tại và đang /rở nên (devenrr). Đó là nguyên nhân của 
sinh mệnh: chính đó là #ữu. Chăng có cái Hữu ấy thì 
làm gì có sự thụ sinh, mà cầu thành cái sinh mệnh của ta 
hiện giờ. 


Có Hữu là vì có Thủ (tức là có sự lôi kéo về cho 
mình). Bởi có lôi kéo về cho mình, mình mới bị sự vật 
ràng buộc lôi kéo lại. Cái đó gọi là 7, nghĩa là tìm 
cách chiếm đoạt mà bị ràng buộc vào cảnh vật, hay nói 
cách khác, mình muốn chi phối sự vật, lại bỊ sự vật chi 
phối. Bởi có sự chấp thủ ấy, mới có tạo ra nghiệp nhân; 
trái lại, nêu mình đừng nắm giữ (chấp) mà lại buông bỏ 
(xả) thì sự vật cũng sẽ buông thả mình ra, không đeo 
dính vào mình được. Sự thực trong đời, hễ mình tha thiết 
nắm giữ cái gì...thì cái đó không còn phải là tôi tớ mình 
nữa, mà đã trở thành chủ nhân mình... biết buông bỏ nó 
đi, thì mình mới làm chủ được nó. 


Nhưng sao lại có sự chấp thủ ấy? Là vì Ái, tức là 
lòng ham muốn (dục vọng): Nếu không có lòng ham 
muốn (dục vọng)... thì sự vật làm gì lôi kéo, trói buộc 


nhansinhquan.vn 143 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


được ta. Có đeo đuôi, ham muốn...sắc đẹp... thì mới bị 
sắc đẹp buộc ràng. Có ham muốn tiền bạc công danh 
mới bị tiền bạc công danh trói buộc. Nếu không ham 
muốn lợi danh thì sẽ không bao giờ khổ về danh lợi. 

“Môi phú quý giữ làng xa mã, 

Bả vinh hoa lừa gã công khanh...”^9 

Tại sao có ham muốn, có dục vọng, nghĩa là có Á¡? 

Là vì có sự 7z hưởng. 7z hưởng tức là có cảm giác, có 
sự lãnh thụ các điều Sướng khổ. Do đó cảm giác, mới có 
nêm được sướng khổ, mới có thích những cảm giác êm 
ái, dịu dàng, dễ chịu, khoái lạc.. .và nhân đó mới sinh ra 
lòng ưa thích, đam mê: ưa cái sướng, ghét cái khô. 


Nhưng, cảm giác do đâu mà sinh ra? Do những sự 
XÚC tiếp, va chạm (Xác). Xúc tiếp, va chạm với ngoại 
cảnh bằng những gì? Bằng những giác quan (nhãn, nhĩ, 
ti, thiệt, thân, ý) gọi là lục căn. Lục căn mà gặp với cảnh 
vật, đó là lực nhập. 


Lục nhập ấy lại do Danh sắc mà có. Danh sắc, tức 
là sự phân biệt Tâm và Vật, những biến tướng của A ii 
da thức. Như ta đã biết, căn thân và thế giới... cho đến 
các thức, (bảy thức) đều do các chủng tử ở A /ạ¡ đa mà 
hiện ra cả. Mà A !g¡ da là Thức, cho nên biết rằng Thức 
là nhân của Danh sắc. 


gì Cung Oán Ngâm 
nhansinhquan.vn 144 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Thức đây là nhận thức sai lầm do Hành mà có. 
Hành, tức là những vọng động của cái “tâm sai biệt” do 
Vô Minh mà gây ra cả. 


Như thế, ta thấy rằng Vô Minh là cái gốc chánh gây 
ra Sinh, Lão và Tử. nếu chảng còn Vô Minh thì làm gì có 
Ái, Thủ, Hữu... để bị mắc vào sợi dây luân hồi sinh tử. 


Nhưng Vô Minh là gì? 


Vô Minh là châp có một cái TA (ngã châp), nên 
mới có quan niệm sai lâm vê Nhân Ngã, Nội 
Ngoại...nhìn sự vật trên đời với cái “tâm sai biệt”. 


Nhân tình trạng Vô Minh ấy mới có những hoạt 
động thầm kín của Ý chí, những vọng động của Tâm, 
những tác động tính thần của Hành mà sinh ra cái gọi là 
Trí. (Lý Trí) biên biệt (esprit discriminateur) hay là 
“Thức nhị nguyên” (consclence dualiste). 


Nhân cái “Thức nhị nguyên” mới có phân chia 
Danh Sắc, rồi nhờ có Lục nhập mới có Xúc tiếp với sự 
vật mà sinh ra Cảm Giác sướng, khổ và ham mê khóai 
cảm (7ø) tức là lòng ham sướng sợ khổ. Bấy nhiêu đó 
khiến lòng sinh ra khao khát, ham muốn (Ái) và níu kéo 


nhansinhquan.vn 145 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


cả sự vật về mình (77) để cung phụng lòng khao khát 
Ấy. 


Lòng ham muốn phát động thành Ý chí, gieo rắc 
chủng tử Ái, 7... Các chủng tử ấy được huân tập lâu 
ngày biến thành những cái mà ta gọi là “hiện hữu” 
(Hành) và do đó (HZu) mới có sinh ra, có GŒïà (lão), có 
Chết (tử). 


Tóm lại, có Vô Minh và Ái, Thủ mới gieo được 
mầm chủng tử gây tạo nghiệp quả, bằng không thì làm gì 
tạo nên nghiệp quả! 


Thức, sở đĩ phát sinh là vì nhận thấy có một tâm có 
ngoại cảnh, có nhĩ có ngã, hay nói theo danh từ nhà Phật 
có căn thân và thế giới. có thức ấy, là có tâm trạng “#gã 
chấp” và nhân đó có “gã ái”. Từ cái “tâm ngã kiến” 
sinh ra cái “fâm ngã mạn” "”, tức là cho mình là trọng 
tâm của mọi sự mọi vật, đối với kẻ khác mình là trọng 
yếu hơn, đáng yêu hơn, và nhân thế tìm đủ cách để 
chiếm đoạt tất cả mọi thứ tiện nghi vật chất có thê hưởng 
thụ được để mà cung phụng cho cái TA. Phải chăng đó 
là đầu mối tạo ra các thứ nghiệp ác do tham, sân, s...tà 
dâm, trộm cắp, giết người, vọng ngữ, ác khâu v.v.. và 
v.v... Bao nhiêu tà kiến cũng đều do đó mà sinh ra. 


*“ Mạn: ngạo mạn, tự đắc, tự tôn, tự đại... nguồn gốc 
tội lỗi của con người. 
nhansinhquan.vn 146 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Cho nên, chỉ khi nào Vô Minh và Ái Thủ hết sạch, 
thì dòng sinh tử luân hồi mới dứt được. 


+ 


Cái kết luận dĩ nhiên của thuyết Nhân Duyên là 
phủ nhận việc thường trụ của hiện tướng, và cả cái 
thuyết “Chấp Ngã, chấp Pháp” của thê nhân. Hay nói 
một cách khác: thuyết Nhân duyên là để minh chứng cái 
thuyết VÔ THƯỜNG và VÔ NGÃ của Phật giáo. 


Thuyết VÔ NGÃ là căn bản của giáo lý Thích Ca, 
vì Chấp NGã là nguồn gốc sinh ra VÔ MINH””. Mà vô 
minh là đầu mối của luân hồi sinh tử và đau khổ của con 
nĐƯỜI. 


Có lẽ từ trước đến giờ chưa có một tôn giáo nào lại 
phủ nhân sự trường cửu của linh hồn như Phật giáo. 


Nói đến luân hồi người ta thường quan niệm có 
một cái TA đặc biệt chuyền từ kiếp này qua kiếp kia để 
chịu đau chịu khổ, hoặc để được hưởng thụ phúc lành. 


*“# VÔ MINH: là ngu dốt, nghĩa là không rõ lý Bình 
Đẳng (Như Như) của vụ trụ, của Chân Như Phật 
Tánh..nên mới có sinh ra quan niệm có Sắc có Không, 
có Nhơn có Ngã, có Nội Tâm có Ngoại Cảnh v.v... và 
v.v... rồi mặc hết sức đeo đuổi theo thanh sắc, để mà 
tham, sân, si, gây nghiệp báo và luân hồi mãi mãi 
trong dònh sinh tử bất tận. 

nhansinhquan.vn 147 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Theo Phật giáo quan niệm về một cái TA (WGÃ) trường 
cửu là một quan niệm sai lầm và hoàn toàn giả tưởng. 
chính nó là nguyên nhân duy nhất phát sinh những thứ 
tình cảm và tư tưởng ích kỷ, những tham dục vô bờ bên, 
những quyến luyến đam mê, những oán thù bắt tận... 
Chính Nó là nguyên nhân của các cuộc xô xác ác liệt 
giữa người và người không một phút nào nguôi. Tóm lại, 
ta có thể kết luận rằng: tất cả mọi đau khô trên đời đều 
do cái quan niêm sai lầm của “Ngã Kiến” (thấy có Ta) 
mà ra cả. 


Bởi nhận thấy có một cái TA đáng yêu đáng quý 
nên con người mới làm đủ thế thần đặng bảo về Nó và 
gìn giữ Nó được mãi mãi, trường tồn. 


Đề được bảo vệ, Nó mới tạo ra một đẳng Thượng 
đề để được che chở, bênh vực.. .cũng như một đứa con 
cần được mẹ cha bảo bọc. Đề được giữ gìn mãi mãi. Nó 
mới bày ra cái thuyết Hữu Ngã, nghĩa là có (Atman). 
Hay nói một cách khác, thuyết 7#ượng để cũng như 
thuyết Linh hồn bất tử đều là những lý thuyết do Bản 
Ngã tạo ra để tự phỉnh, để tìm cách tự an ủi và thỏa mãn 
khát vọng được mãi mãi tồn tại, mong thoát khỏi cái luật 
vô thường. Sở đĩ người ta mê say tôn giáo... là đề tìm 
những thỏa mãn nói trên, nghĩa là để thỏa mãn cái lòng 
lo sợ bị tiêu diệt của Bản ngã. Nhất định họ rất sợ nghe 
nói đến những gì nghịch lại với lòng ao ước của họ. 


nhansinhquan.vn 148 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Phật biết rõ tâm lý con người phần đông như thế 
nên Ngài mới bảo: “Đạo ta là cái đạo “đi ngược dòng” 
(patisota gàm!) nghĩa là đi ngược lại với những mong 
mỏi, những dục vọng ích kỷ của con người. Bởi vậy, sau 
ngày đắc Đạo, ngồi dưới gốc Bồ Đề. Ngài nghĩ: Ta đã 
ngộ được cái chân lý vi diệu, khó mà nhận được, khó mà 
hiểu được, đối với những hạng tầm thường... Những kẻ 
chìm đắm trong dục vọng, bị vô minh che lắp... không 
làm gì nghe thấu được giáo lý của ta...” Bởi vậy lúc đầu, 
Ngài do dự không muốn đi giảng dạy truyền bá cho ai 
cả. 


Bấy nhiêu đủ thấy chân lý của Phật giáo mà đem 
nói thắng cho người đời, thật khó lòng có được người ta 
chịu nghe theo và chấp nhận. Là vì người ta phần đông 
đâu có cần đến chân lý để sống mà chỉ cần sự an ủi, vỗ 
về, ru ngủ...để chống lại cái luật Vô thường dưới mọi 
hình thức. Họ chỉ tìm thỏa mãn cho những dục vọng 
thầm kín của lòng yêu thương tha thiết của họ đối với cái 
TA (Ngã) của họ. Bởi vậy, thay vì học đến thuyết Luân 
hồi để cầu giải thoát nghĩa là dùng nó đề diệt Ngã hầu 
thoát khỏi Luân hồi sinh từ, họ lại đem thuyết Luân hồi 
để mong cầu quả vị cao thấp, tạo được nhiều thiện 
nghiệp để được hưởng nhiều phúc báo sau này nghĩa là 
đề được tận hưởng giàu sang cùng tất cả khoái lạc trong 
đời. Kinh Phật có nói: cái dây xích bằng sắt hay bằng 
vàng vẫn là cái dây xích để mà trói buộc. Ác nghiệp là 
cái dây xích bằng sắt, thiện nghiệp là cái dây xích bằng 
vàng...đều không thê dùng để đi đến giải thoát. 


nhansinhquan.vn 149 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Tóm lại, thuyết “thập nhị nhân duyên” và “ngũ 
uấn” cốt yêu là đễ đả phá những trí kiến sai lầm của 
“neã chấp” và “pháp chấp”. Chấp theo một cái ngã chủ 
quan, đó là gã chấp, chấp theo một thế giới khách quan, 
đó là pháp chấp. Tất cả phiền não trên đời đều do hai 
kiến chấp trên mà có. 


Sự phân biệt sai lầm của cái TÂM SAI BIỆT mà 
được phá bỏ, thì mới mong hiểu được chân tướng của vũ 
trụ, mới đoạn, trừ được phiền não mà vào chỗ cứu cánh 
Niết Bàn. 


“Tháp nhị nhân duyên” có hai pháp môn: pháp 
môn lưu chuyển và pháp môn hoàn diệt. 


“Pháp môn lưu chuyển” là đÊ giải thích nguồn 
sốc luân hồi, còn “pháp môn hoàn diệt” là đề chỉ bày 
phép đoan trừ nguồn gốc luân hồi để vượt khỏi vòng 
sinh, tử. 


1.Theo pháp môn lưu chuyển, mười hai nhân 
duyên cứ xoay vần, cái này chuyền qua cái kia...từ Vô 
Minh chuyên qua Hành, rồi Hành chuyên qua Thức... 
đến Lão, Tử. Nghĩa là vì Mê muội (vô minh) đời trước 
gây ra nghiệp phiền não Ø1Ieo trồng chủng tử khô... nên 
mới bị quả nghiệp đầu thai, sinh ra với thân xác đủ cả 
ngũ căn (mắt, tai, lưỡi, mũi...) rồi vì mắt thấy, tai nghe 
thinh sắc mà chịu lãnh nạp mọi xúc cảm... theo ngoại 
giới. Khi chịu quả hiện tại lại say đắm thinh sắc cảnh 
giới, nên gây thêm nghiệp phiền não và gieo giống luân 


nhansinhquan.vn 150 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


hồi, đến kiếp sau lại phải sinh ra, rồi phải già... phải 
chết... cứ loay quay mãi... không làm sao ngưng lại 
được bánh xe luân hồi. 


2. Theo pháp môn hoàn diệt, thì sau khi xét, rõ 
mười hai nhân duyên, phải tu cho dứt phiền não, tức là 
diệt trừ Vô Minh... Hễ Vô Minh bị diệt rồi thì Hành cũng 
diệt mà Thức cũng không còn. Ái, 7, Hữu mà tiêu 
tan...sẽ không còn Sinh Tử nữa. Tu theo phép hoàn diệt 
là tu theo bậc Duyên Giác, cũng ngộ được Niết Bàn. 


nhansinhquan.vn 151 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


NHÂN DUYÊN QUÁN 


Nhân Duyên Quán là phép suy xét theo lý Nhân 
Duyên đề nhận thức cho thật rõ chân tướng của vạn sự 
vạn vật... hầu thoát khỏi quyền sai khiến của hoàn cảnh. 


Phàm sự gì vật gì mà được trải qua một cuộc quán 
xét như thế, tự nhiên sẽ hiện rõ chân tướng không còn 
thê bày ra cái tướng giả dối của nó được nữa đề làm náo 
động tâm trí mình. 


Có ba phép quán: 


1. Quán không 

2. Quán Vô Sinh 

3. Quản Như Huyễn 
bói 


+ + 
1. QUÁN KHÔNG 
Là xét về cái tướng “không thật có” của các sự vật. 


-_ Quán Không có hai cách: Tích quán và Thế quán 


Tích quán tức là phép phân tích (méthode 
analytique); 


Thể quán tức là pháp tổng quan (méthode 
synthétique). 


nhansinhquan.vn 152 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Dùng phép fích quán, thì thường đem thân tâm ra 
mà chia xẻ từng mảnh múng để biết rằng thân tâm là 
cũng không khác nào như một cái hội, hay một toán 
quân. Mỗi hội viên, mỗi quân lính mỗi khách nhau... 
nhưng hợp lại thành một hội, hay một toàn quân thì chỉ 
có danh mà không có thực thể. Có danh mà không có 
thực thể thì không thể nhận là có được. 


Theo phép /hê quán, thì sự vật sở đĩ “có” là vì 
nương nhau mà “có”. Chứ thật sự không thê nào tìm 
đặng cái tự thê của sự vật nào cả. 


Sáng tôi nương nhau mà có: lạnh nóng nương nhau 
mà có, cũng như phải quây, vinh nhục... không có một 
sự vật nào có mà không có phân đôi lập của nó. 


Thời gian cũng vậy: quá khứ và vị lai cũng không 
phải tự nó có, mà vì so sánh với cái gọi là hiện tại mà có. 
Nhưng tự nó, hiện tại cũng không có gì là thật có cả. vì 
bởi có so sánh với cái đã qua và điều sẽ tới mới được gọi 
là hiện tại... Huống chi sự vật biến đổi vô thường một 
cách rất mau lẹ đến đỗi không làm sao nhận thấy kịp đâu 
là ranh giới giữa cái đã qua với cái gọi là hiện tại! 


Đến như cái Vui cái Khổ cũng không làm sao phân 
biệt được rõ cái ranh giới chia phân... Xét như thế thì 
biết thân và cảnh, sống và chết, ta và người... đều chỉ là 
một cái bóng, như “hoa frong gương trăng dưới nước” 


413% 


chứ không có gì là chắc “Có” cả. 


nhansinhquan.vn 153 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Nếu hằng ngày, hằng xét rõ cái tướng “không thật 
có” thì sẽ đứt sạch được các môn phiền não mê 
lầm...phá tan được các chủng tử “Cớ” bằng các chủng tử 
“Không” và Tâm thức (A lại da) sẽ hiện rõ được cái “bản 
lai diện mục” của mình (Phật Tính). 


+ 


2. QUÁN VÔ SINH 


“Quán Không” đến khi thật rõ ràng vạn sự vạn vật 
đều là KHÔNG, thì tâm trí cũng được ít nhiều giải thoát, 
nhưng vẫn chưa được hoàn toàn bởi còn nhận thấy rằng 
hễ còn có nhân duyên thì sự vật còn “có /hậr”. Vậy, cần 
phải “Quán Vô Sinh” nghĩa là, dù thây rằng các nhân 
duyên nếu được đối đãi đều sinh ra được các pháp mà 
thực sự thì chẳng từng có sinh ra pháp nào cả. 


Tỷ như cái cỗ xe...vì các nhân duyên hội hợp mà 
thành, nhưng xét kỹ ra, thì mỗi nhân duyên, không cái 
nào gọi được là cái cỗ xe cả. Nhân duyên chỉ có danh mà 
không có thật, vì không có nhân duyên nào có tự tánh cả. 
Vậy thì, tuy nhân duyên có sinh, nhưng kỳ thật không có 
cái gì gọi được là sinh... Nhưng dù có sinh, thì cũng chỉ 
sinh ra một thứ “hữu danh vô thực”. Huống chi dù có gọi 
được là “sinh” là bởi so sánh với cái bị “diệt” mà nói... 
chứ thật ra không có gì thật sinh thật diệt cả. Như đón 
cây làm củi: củi mà sinh, thì cây bị diệt...nhưng củi mà 


nhansinhquan.vn 154 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


thành than thì “than sinh củi diệt”. Cái diệt của một sự 
vật này là cái sinh của một sự vật khác. Vậy, vịn vào đâu 
mà có sinh, có diệt? 


Biết rõ được như thế, thì tâm trí dù bị mắc trong 
cái luật nhân duyên... vẫn không bị ràng buộc trong 
nhân duyên. 


Theo lý Nhân Duyên thì van hữu (các hiện tượng) 
chỉ là một sự Động không ngừng. Không phải vì có 
những sự vật chuyền động mà gọi là Động, mà chính vì 
cái Động ấy là cho ta thấy dường như có sự này vật kia 
chuyền động. Ta cần để ý kỹ điều này. Cũng như trên 
màn bạc ta thấy sự vật hiện ra như có linh động: cái sống 
động ấy thấy dường như có thật, mà kỳ thực là những 
hình ảnh tịnh được tiếp nối nhau và chuyên động cực kỳ 
mau le. 


Biển động làm ra sóng: chính cái “động” ấy làm 
cho nước chuyển lên và hiện ra thiên hình vạn trang, chứ 
không phải sóng làm cho biển động, mà bởi biển động 
mới có sóng. 


Như trước đây đã có nói qua: không có cái gì xảy 
ra mà chỉ có một nguyên nhân duy nhất sinh ra. Sự vật 
sở đĩ hiện ra được là nhờ có nhiều nhân duyên hỗn hợp 
mà thành hình. 


Vô Minh bao giờ cũng gôm cả mười một nhân 
duyên, và Vô Minh lại cũng chính là mười một nhân 


nhansinhquan.vn 155 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


duyên. Bởi vậy, không thể bảo rằng Vô Minj là cái nhân 
đầu tiên sinh ra Hành, để cho cái Hành sinh ra cái 
Thức...v.v.. và v.v... Nhiều nhân và nhiều duyên, mà cái 
nhân hay cái duyên nào cũng cần thiết cả, mới có thê 
sinh ra một cái quả. Như phải có đất, có sự ướt át, có sự 
âm áp hồi hiệp với nhau...mới giúp cho hột giống nứt 
mộng, nhưng nếu lại chẳng có hột giống thì cái mộng 
cũng không làm sao sinh được. 


Cho nên mới nói rằng: Quả chăng qua là sự hỗn hợ 
của nhiều nhân phức tạp: tự nó không có cái gì là tự tánh 
cả, ngoài những nhân duyên đã tạo ra nó. Không có tự 
tánh, nên không gọi là tự sinh. 


Không có một cái gì, một vật gì bị hủy diệt: cũng 
không có một sự gì, vật gì, sinh ra sự nào vật nào cả. 
theo nhiều thuyết khác thì cái Nhân mà biến ra Quả, 
không được gọi là bị hủy diệt, mà phải nói rằng nó đã bị 
biến hóa, như sữa lỏng thành sữa đặc... Nhưng cũng 
không thê nói đó là cùng một thứ sữa, mà cũng không 
thể gọi rằng hai thứ sữa ấy không phải cùng một thứ như 
nhau. Tức là phải nhớ đến cái luật “HÀNG” và 
“CHUYÊN” đã nói trước đây. 


+ 


Ở trong giai đoạn của kiếp sống hiện tại... thì 
những nhân duyên Tức, Danh, Sắc, Lục nhập, Xúc và 


nhansinhquan.vn 156 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Thọ thật ra, lại là những động lực tạo thêm Vô Minh cho 
kiếp sau này: cũng như Á¿, Thủ, Hữu sinh ra những vọng 
động tạo ra thêm cho cái Hành... sau này. Và như vậy 
Vô Minh có khác gì với Thực, Danh, Sắc, Lục Nhập... 
và, Hành có khác gì với Ái, Thủ, Hữu? 


Tóm lại, trong giai đoạn của kiếp sống đã qua (tiền 
kiếp) thì cái đã tạo ra Vô Minh của kiếp này là Thức, 
Danh Sắc, Lục Nhập, Xúc, Thọ... còn cái đã tạo ra cái 
Hành của kiếp này, tức là những Ái, Thủ, Hữu của kiếp 
trước... Ở giai đoạn của kiếp sống hiện tại, thì Thức, 
Danh, Sắc, Lục Nhập, Xúc Thọ cũng là cái Vô Minh, 
còn Ái, Thủ Hữu cũng là cái Hành cho hiện tại và cho cả 
cái kiếp ở vị lai. Đó là cái vòng lân quần sinh ra mãi 
nghiệp chướng khiến chúng sinh lần trôi trong vòng luân 
hồi sinh tử không bao giờ dứt. 


Ngày nào ta đọan trừ được Vô Minh (tức là Thức, 
Danh sắc, Lục Nhập, Xúc, Thọ) và Hành (tức là Ái, Thủ, 
Hữu) thì sợi dây luân hồi sẽ chấm dứt như “làn sóng đã 
vào tới bờ”. 


Một làn sóng đã vào tới bờ thì lại tan rã. Nhưng 
đừng tưởng rằng bị tan rã là nó đã mắt hắn: cái đà của 
ngọn sóng bị tan rã mà đồ lộn xuống vẫn còn mạnh. 
Đàng sau, một làn sóng khác đã nồi lên và chính do cái 
sức mạnh của làn sóng bị tan rã trước đây đã gây ra. Làn 
sóng này lên, rồi lại xuống... để rồi bị phát sinh một làn 


nhansinhquan.vn 157 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


sóng mới nữa... và cứ thê mà sinh sinh diệt diệt không 
ngừng! 


Thế Thân Bồ Tát lại bảo: “Quả” không đồng tánh 
với “Nhân”. Là vì, như trước đây ta đã thấy, không có 
một cát Quả nào mà chỉ có một cát Nhân duy nhất cầu 
thành. Một cái Nhân chính, bị nhiều cái Nhân và duyên 
phụ đến làm sai lạc sự thuần nhất của cái Nhân chánh ấy 
đi. Cũng như những đứa con sinh ra cùng một cha một 
mẹ, dù có giống cha giống mẹ cách máy, cũng giống đôi 
chút vậy thôi, chứ không phải giống “hệt” ông cha hay 
bà mẹ và nhiều đứa con cùng một nguồn gốc sinh ra 
cũng chả đứa nào giống “hệt” đứa nào. 


Cùng một nhân, không phải luôn luôn cùng sinh ra 
một thứ quả giống nhau. Câu “c#ưởng qua đắc qua, 
chưởng đậu đắc đậu ” không phải luôn luôn là đúng, 
đúng một cách máy móc. Bởi vậy, không thể gọi là có 


lệ 
1g 


một thứ “định mệnh tuyệt đôi” (Déterminisme absolu) và 
nhân thế không ai có thể tiên đoán được một việc gì một 
cách máy móc, mà chỉ phỏng đoán được chút nào thôi về 
đại cương. Cho nên không thê nói: Nhân này sinh Quả 
kia. 


Đó là cái nghĩa của thuyêt “vô sinh”. 


nhansinhquan.vn 158 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


lò * 


3.QUÁN NHƯ HUYỄN 


Quán theo hai phép trên, chỉ đến tự giác là cùng, 
nhưng chưa dùng nhân duyên đề giác ngộ được người 
khác. vậy, phải biết “quán như huyên”. quân này sẽ dẫn 
đến ĐẠI THỪA”. 


Huyễn, là huyễn hóa. vật này hóa ra vật kia, gọi là 
huyễn...nghĩa là hóa ra, chứ không có thật. Tuy hóa ra 
chứ không có thực, nhưng người trong cuộc lại tưởng 
như có thực, bởi vậy mới có mừng, giận thường, vui... 
tuy là cái “nhân như huyền” nhưng lại cũng sinh ra “quả 
nh huyền”... 


Tóm lại, tất cả sự vật chỉ là một tuồng huyền hóa. 
biết là huyền hóa mà cũng cứ sống trong huyễn hóa như 
không có huyễn hóa. Và như vậy mới không mắc trong 
huyễn hóa. Tuy không có thật một chúng sinh nào cả, 
vậy mà cũng vẫn hiện “thân như huyền” để mà độ 
“chúng sinh như huyền”! Tuy “phiền não tức bồ đề” vậy 
mà cũng tu “hạnh như huyền” đặng đoạn trừ “phiên não 
như huyền”! Tuy không có một pháp môn nào có thật, 
mà cũng vẫn học “vô lượng pháp môn như huyễn” để 
mà “hoằng pháp như huyễn”! Phật và Chúng sinh là bình 


*# Báo Viên Âm (số 8) 
nhansinhquan.vn 159 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


đẳng, vậy mà cũng vẫn “tu vô lượng kiếp như huyễn” để 
“thành Phật đạo như huyền”! Tuy lòng không tham, mà 
cũng vẫn bó thí, bụng không nhiễm mà cũng vẫn trì giới! 
Trí tâm tuy không loạn mà vẫn thiền định; tuy không mê 
mà cũng tu trí huệ bát nhã! 


Tuy không cúng sinh mà cũng thành Phật, tuy là 
Chân như mà cũng hiện ra vô lượng cõi Trời hay Tịnh 
độ...đó đều nhờ công phu của Quán Như Huyễn... nghĩa 
là tuy không mắc trong biển luân hồi...mà vẫn lặn hụp 
trong biển luân hồi... “vào nước không ướt, vào lửa 
không nóng”, tự do tự tại... 


nhansinhquan.vn 160 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


CHƯƠNG 
THỨ 
NÁM 


nhansinhquan.vn 1ó1 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


A. BÌNH ĐĂNG QUAN 


TINH HOA cao tột của Phật Đại Thừa là nơi 77c 
Tướng Ấn của Thực Đại Thừa. người nhà Phật cũng gọi 
là Bình Đăng Quan” mà nhà học giả Trung Hoa 
Chương Bính Lân đã đem so sánh với thiên Tế Vật của 
Trang Châu”. 


Tu theo Tiểu thừa, tuy khỏi sa vào hai con đường 
tà kiến “đoạn” “ˆ và “thường”. phá được cái chấp “Có”. 
Nhưng còn mắc vào cái chấp “Không”. Đó chưa phải là 
con đường TRUNG ĐẠO. Là vì Tiểu thừa tuy biết được 
cái HIỆN TƯỢNG là vô /#zởờng mà chưa chứng được cái 
BẢN THÊ bát biến của Đại thừa. 


Phật giáo đại thừa, đã chẳng những như tiêu thừa. 
rõ thâu cái lý “⁄ô thường” và “Vô ngấ”, lại còn chứng 
được cái THỰC TƯỚNG, cho nên không chấp “Có”. Mà 
cũng chắng chấp “Không”; nhưng lại “cũng Có” mà 


0 Theo Phật giáo: Bình đẳng đồng nghĩa với Tuyệt 
Đối, nghĩa là Bất Nhị (không có hai). 

5! Pháp Bửu Nghĩa Lâm (HÔBÔGTRIN) 

Paris, 1937 — Troisième fascicute - Pages 270, 271, 
272 

Đọc Tề Vật Luận trong NAM HOA KINH, từ trang 161 
(bản dịch của TG. Nguyễn Duy Cần) 


5? Đoạn, là bị cắt đứt, bị gián đoạn. 
nhansinhquan.vn 162 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


“cũng Không”. (phi hữu phi không, diệc hữu diệc 
không). 


Thực fướng là gì? Là cái chân tướng và vũ trụ 
vạn vật. gồm cả trong cái THÊ, cái TƯỚNG và cái 
DỤNG, nghĩa là CHÂN NHƯ tức VAN PHÁP; ngoài 
CHÂN NHƯ (THÊ) không có VẠN PHÁP, (TƯỚNG) 
ngoài VAN PHÁP (TƯỚNG) không có CHÂN NHƯ 
(THÉ)”. Cũng như ngoài sóng không có nước, ngoài 
nước không có sóng." l 


››55 


A. “Vạn pháp”" tức là vạn sự vạn vật (hiện tướng) 


mà ta đã nhận thấy được có phải là thực tướng của nó 


# (Ly Hiện Tướng vô Bản Thể; ly Bản Thể vô Hiện 
Tướng: lìa hiện tướng không có bản thể, lìa bản thể 
không có hiện tướng, cũng như 'lìa nước, không có 
sóng; lìa sóng không có nước”) 

5 “Thủy dữ ba, ly thủy tắt vô ba; ly ba tắt vô thủy” 
(Nước và sóng: lìa nước, không có sóng; lìa sóng 
không có nước). Hai lẽ ấy nương nhau mà có, không 
có cái nào lìa lìa cái nào mà có. Đây là Vũ Trụ Quan 
động (dynamique), chứ không phải tĩnh (statique). 
"5 Pháp: Chữ Pháp (trong Vạn Pháp) của nhà Phật, 
không thể hiểu một cách hẹp hòi là “VẬT”. Pháp, ám 
chỉ tất cả những gì có thể dùng giác quan nhìn biết 
được và luôn cả những gì có thể dùng ý niệm được, 
cảm giác được, hay dùng đến ngôn ngữ luận đàm 
được (khả đạo, khả danh). Cho nên, phải dịch là “Sự 


nhansinhquan.vn 163 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


chăng? Hay là cái mà ta thấy, chỉ là cái “giả tướng” chứ 


không phải là “thực tướng”? 


Nhà Phật cho rằng “Vạn cảnh giai không” hay là 
“Sắc tức thị không”. “KHÔNG” đây, chăng phải là 
“không cớ” mà là “không có thật như ta đã nhận thức”. 
bởi vậy mới nói: cái mà ta gọi là Có (Hữu) đây là “Giả 
Hữu” 


Khoa học vật lý ngày nay cũng chăng nói khác 
hơn. Màu sắc, âm thanh...là gì? Tự nó, thực sự chỉ là 
những làn sóng rung chuyên. Mắt ta chỉ trông được, tai 
ta chỉ nghe được trong một giới hạn rất eo hẹp của một 
con số rung chuyền mà thôi. cái mà ta gọi là màu sắc, chỉ 
là những làn sóng rung chuyền trong không trung từ 
khoảng 35.184.372.088.832 tới khoảng 
1.125.899.906.842.624 trong một giây đồng hồ. Ngoài 
khoảng ấy, ta không thể hưởng ứng kịp và không thể 
trông thấy gì được nữa. Nhưng mà, với những máy móc 
tối tân người ta có thể nhận được những màu sắc mà con 
mắt của chúng ta không thê thấy được. và như vậy, tại 
sao ta dám quả quyết rằng với những điều ta nghe 
thấy. ...là nghe thấy đúng với thực tướng của nó? Biết 
đâu với một kẻ có những giác quan tinh nhuệ nhạy cảm 


sự vật vật” có lẽ đúng nghĩa hơn Chữ “sự” trong câu 
“lý sự vô ngại” của Thiên Thai tông vừa đủ để dịch 
chữ “Pháp”, vì chữ “sự” ở đấy dùng để ám chỉ Hiện 
Tướng. Chữ "Lý” đây là ám chỉ Bản Thể hay Chân 
Như. 


nhansinhquan.vn 164 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


hơn các máy tối tân kế trên, họ sẽ nghe thấy khác ta: chỗ 
mà ta thấy là một khối cứng, biết đâu họ lại chỉ thấy toàn 
là những làn sóng điện (nghĩa là không còn thấy một 
khối cứng nào nữa)? 


Nhà bác học Roger GODEL trong quyền 
EXPERIECE LIBERATRICE có viết: “La vision de 
[”homme de sclence parvenu à la posiHon extrême de sa 
recherché se résouf en un monde étrange; €”eSf In Dur 
sysfème d”énergie đ”ou sét retiree- perdue, évqDorée- 
la notlon commune de Substance. ” (Nhãn quang của nhà 
khoa học đến chỗ nghiên cứu cùng tột, lại nhận thấy một 
thế giới lạ lùng: chỉ còn là một hệ thống năng lực, trong 
đó cái quan niệm thông thường về vật chất đã mất đi, tan 
ra mây khói). 


James JEANS, nhà toán học và thiên văn học trứ 
danh, tác giả quyền “Le Mystérieux Univers cũng nói: 
“La tendance de la physique moderne est de réduire 
l”univers entier à des ondes et rien que des ondes ”. (Cái 
khuynh hướng của Khoa học Vát Lý ngày nay là quy cả 
vũ trụ vào các làn sóng và chỉ có các làn sóng mà 

` 
thôi. ) 


5° Nền tảng của vật chất là các hột nguyên tử, mà hột 
nguyên tử tựu trung cũng chỉ là những luồng điện âm 


dương quay quần với nhau... 
nhansinhquan.vn 165 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Quay quần và cách xa nhau tương đối như các hành 
tinh trong Thái Dương hệ... 

Hột nguyên tử của KHINH KHÍ (Hydrogene) là hột 
nguyên tử đơn giản nhất. Một luồng âm điện chạy 
quay quần chung quanh luồng dương điện chính giữa 
như một hành tinh xoay chung quanh một Thái 
Dương. 

PIERRE ROUSSEAU, trong quyển DE L:ATOME À 
LÉTTOILE cũng viết: “En dernière analyse le monde 
matériel s eílace et fait place à une ronde de íantômes 
irréels” (trang768) 

Phân tích đến cùng, thế giới vật chất này tiêu mất cả 
để nhường chỗ lại cho những cuộc tuần hành của 
những bóng ma không có thật). 

Và đây cũng là kết luận cuối cùng của tác giả trong 
quyển LA CONQUETE DE LA SCIENCE, trang 203 tựa 
đề : La Matière existetelle ?“Le Physicien, puisanf 
quelques atomes au sein de la Matière, les voit 
Sévanouir sous ses appareils, et ¡I ne lui reste plus 
enưe les doigts quun essaim íugace, mobile et 
insaisissable de charges électriques. 

Vous ê†es assis dans votre íauteull, lisant †'ouvrage 
que je redige en ce moment. Mais cet ouvrage, 
disséqué en ses ultimes élémenis, se réduií à des 
myriades de myriades de petits grains d 'électricité. Et 
VoOus-même, et 1 'auteurqui l'a écrit, ne sont que des 
tourbillons d électricité. Et votre mai son, la ville, le 
monde, ne consistent qu'en tourbillons identiques, dont 


le mouvement est té7i par 1 attraction coulombienne. 
nhansinhquan.vn 1ó6 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Những điều sơ lược trên đây cũng đủ chứng tỏ 
rằng khoa học ngày nay cũng đi đến kết luận răng: cái 
thế giới vật chất hữu hình thật sự chỉ là một cái gì 
“KHÔNG TƯỚNG”. Đó phải chăng tự nó cũng đã 
chứng minh câu: “%C” ức “KHÔNG” của Phật giáo? 


+ 


lò * 


Đến như cái quan niệm của chúng ta về KHÔNG 
GIAN cũng như không có gì khả cứ được. 


Theo khoa học, tiếng động phát ra một nơi xa... và 
đến khi nó đến tai ta nghe được có khi phải đợi đến mấy 
giây đồng hồ sau mới tới. Có ánh sáng phát ra, đến mắt 
ta nhận thấy thì mau hơn. Tỷ như ta nghe tiếng sắm nỗ, 
sau khi thấy lằn sáng chớp trên không trung. Đó là tiếng 
nồ trên xa... đến tai ta phải mất mấy giây đồng hồ sau 
mới tới giác quan nhận thức của ta, chứ chẳng phải ta 
thấy làn chớp và nghe tiếng nỗ cùng một lượt với tiếng 
sét nơi nó phát sinh. Nghĩa là, khi ta thấy lẫn sáng và khi 
ta nghe được tiếng sâm nỗ... thì tiếng ấy đã tắt lâu rồi 
ngay nơi phát sinh của nó. Và như vậy, khi nhà thiên văn 


Hien ! En vain 'interroge la nature ; elle ne répond 
rien, parce 

Quelle, ne contien† rien - hen que ces essaims 
Íloconnan†s de 

°harges électriques dont rénergie est le seul aspect 


qui nous soit sensíble... 7 
nhansinhquan.vn 167 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


bảo với ta có nhiều ngôi tỉnh tú.. .ánh sáng của nó muốn 
đến phần quả địa cầu ta ở, ít ra phải mất mấy ngàn 
năm... phải chăng họ muốn nói rằng điều mà ta đang 
trông thấy đây chỉ là những cái bóng mà của những ngôi 
tinh tú ấy đã mấy ngàn năm qua! 


Hiện tượng của vũ trụ van vật, như ta đã thấy trên 
đây, tuy thấy là “có “mà kỳ thật lại “Không”. “Không” 
đây, không phải là không có gì cả, nhưng là không có 
thá?” theo cái thực tượng của nó, nó như sóng biển vô 
cùng huyễn hóa...nhưng cái Bản chất của nó thì không 
bao giờ thay đổi. Cũng như nước là bản thể của sóng! 
Sóng tan, chứ nước vẫn là nước. Bàn đến Thực Tướng, 
phải bàn đến cái THÊ và cái DỤNG của nó; thảy đều là 
MỘT. Tóm lại, bàn đến Không mà thôi cũng sai, là vì 
phải luôn luôn để ý đến cái Dụng của nó, cho nên mới 
nói: “la cái Hữu, không có Không, mà lìa cái Không, 
chẳng có cái Hữu ”. 

Phật học nhân đấy có thê xem là một thứ học thực 
nghiệm, bởi điểm quan trọng của nó không ở chỗ bàn về 
cái Thể (essence) hay cái 7ớng (exIstence) mà ở chỗ 
bàn về cái Dụng. 

Nên nhớ: Thể và Tướng đồng có, không cái nào có 
trước, cái nào có sau cả, và gồm trong chữ Dựng (usage). 


+ 


nhansinhquan.vn 168 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


THẺ, TƯỚNG, DỤNG là ba cái chân vạc của 
THỤC TƯỚNG ÁN của Đại thừa Phật học. 


TƯỚNG không rời khỏi THÊ, THÊ không rời khỏi 
TƯỚNG.. .hay nói một cái khác VAN PHÁP không rời 
khỏi CHÂN NHƯ, CHÂN NHƯ không rời khỏi VAN 
PHÁP, cũng như sóng không rời khỏi nước... vậy. 


Phật giáo có dùng một chữ rất hay và khêu gợi đề 
thay vào chữ “KHÔNG” thường dùng để ám chỉ Bản 
Thẻ, tức là chữ “CHÂN NHƯ”””. 


“Chân, nghĩa là chân thật, rõ ràng, không phải hư 
vọng: M#z là luôn luôn như thế, không bao giờ biến đôi. 


“Còn Vạn Pháp, tức là chỗ hiện ra của Chân Như 
nên mới nói: “Cháản như tức Vạn Pháp”. 


Hay nói một cách khác: THẺ sẽ không phải là 7hể 
nếu không có chỗ Dựng của nó. Nên mới nói: THẺ tức là 
Dụng, mà Dụng cũng là Thể. Cho nên bất cứ một “sự 


"“ Chân Như, cũng gọi là Tự Tánh (nature propre), 
Phật Tánh (nature de bouddha). Thực tánh (nature 
realisatrice), Chân Tánh (nature de vérité) hoặc là 
Như Lai Tạng ( Tathagata garbha). Thiên tông gọi là là 
Bản Lai Diện mục; Duy Thức tông gọi là Tự Tâm hiện 
lượng, Viên Thành Thực Tánh; Tịnh độ tông gọi là 
Thường Tịch Quang độ; Thiên Thai tông gọi là Tự 
Tánh, Thực Tướng; Hoa Nghiêm tông gọi là Nhất Chân 
Pháp Giới; Tam Luận tông gọi là Thực Tướng Bát Nhã; 
Luật tông gọi là Bản Nguyên Tự Tánh hay là Kim Cang 
Bửu Giới... v.v... 


nhansinhquan.vn 169 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


vật” nào, nêu được gọi là THỰC TƯỚNG phải gồm cả 
ba điểm này, là THẺ, TƯỚNG và DỤNG. 


Cũng như cái tay...được gọi là tay là khi nào nó 
biết bẻ cành hoa đi cúng Phật; cũng như chân...được gọi 
là chân, khi nào nó vượt qua được một cái cầu...hoặc 
trèo non vượt suối lÌU: 

Từ cái Thẻ, biến thành cái Tướng...ta có thê thử 
lây một tỷ dụ để ý niệm: 


Cũng như ánh bạch quang của mặt trời chiếu vào 
miếng tam lăng kính (Prisme) liền bị phân ra làm 7 màu 
chính... là đỏ, vàng, cam, vàng, xanh lục, xanh và tím... 
các màu ây như có thật... và giữa các màu đỏ, vàng, 
xanh... lại còn có không biết bao nhiêu màu khác... .ta 
tưởng đâu có nhiều màu.. .kỳ thực chỉ có một. 


Thân tâm của ta, do ngũ uẫn kết thành, nhân duyên 
giả hợp, cũng không khác nào miếng tam lăng kính, còn 


8 Le Corps est non corps sans son Usage, et le Corps 
est 1'Usage. ÉẾtre soi est se connaitre. Notre É tre 
nous est relevé par notre Usage de nous même. et cet 
Usage est, dans la teiminologíe de Huệ Năng, "la 
Vision dans sa propre nature es mains ne son† pas 
des mains, n'ont pas d'existence. Tusqu 'au mom ent 
0ÌU elles cueillent des tleurs et les ottrent au 
bouddha; de même des jambes ne sont des jambes 
que sỉ leur Usage est à l['oeuvre, si elles íranchissent 
le pont, passeni à qué le torrent et gravissent la 
montagne..." Le Non Mental selon la Pensée ZEN (par 


D.T. Suzuki) p.61. 
nhansinhquan.vn 170 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


CHÂN NHƯ như ánh bạch quang (thật sự không màu 
sắc). Chính thân tâm của ta đã biến cái Ánh Chân Như 
Phật Tánh thành thiên sai vạn biệt cảnh tượng, nghĩa là 
Chân Tánh biến thành nào là Tâm, Ý, Thức v.v...mà với 
phương pháp phân tích người ta chia làm nhiều thứ ứâm, 
nhiều thứ ý, nhiều thứ z#c..mà kỳ thức chỉ có MỘT”? 


'° Tám “thức” (nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý, mạt na a- 
lai-da) đều gọi là “thức”, nhưng căn cứ vào tác dụng 
đặc biệt của từng “thức”. “Thức” thứ tám gọi là Tâm 
thức (Alava), “thức” thứ bảy gọi là Trí thức. Luận viết: 
“Tập khởi danh Tâm; tư lượng danh Ý; liễu biệt danh 
Thức (Nhóm lại và nổi lên, gọi là Tâm; suy tướng đo 
lường gọi là Ý; hiện tại biết phân tích rõ ràng, gọi là 
Thức). 

nhansinhquan.vn IW/lI 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Tâm thức 
Chân như - 
Phật tánh Mã ¡áub{ 
Trí thức 
Ánh 
bạch quang Đỏ 
Vàng cam 
Vàng 


nhansinhquan.vn 172 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Bởi vậy, giáo phái Thiền Tông mới bảo: nếu muốn 
sông được trong Chân Tánh (chân như Phật, Tánh) phải 
biết thống tất cả quan năng tư tưởng tình cảm của ta, tức 
vì Tâm, Trí đã 


z” 
Lj 


là biết “nghỉ bằng Tâm, cảm bằng Tr. 
điều hòa không còn chia rẽ nữa”. 

Muốn thực hiện cái TÂM NHẤT NHƯ, hay là cái 
TÂM BÌNH ĐĂNG (PHẬT TÁNH) của Phật giáo, đầu 
tiên phải phá trừ nhãn kiến NHỊ NGUYÊN do cái TÂM 
SAI BIẸT đã phân chia sự sự vật vật làm hai phần khác 
biệt như TÂM VẬT, HỮU VÔ, NỘI NGOẠI, BỈ NGÃ, 
TÂM TRÍ, THIỆN ÁC, SINH TỬ v.v... và v.v... thì 
mới mong KIÊN TÁNH mà THÀNH PHẬT”. Đó là 
pháp môn BẤT NHỊ hay BÌNH ĐĂNG BÁT NHỊ, 
thường gọi là TRUNG ĐẠO. 


+ 
xk xk 
Thế nhân vì Vọng Kiến, nên mới chấp lấy cái “giả 
hữu” (Hiện Tướng) ấy làm sự thật. Trí Huệ Bát Nhã thì 
lại phủ định cái “giả hữu” ấy, mà cho là KHÔNG. 
Nhưng mà cái lý “KHÔNG” đó, cũng chưa phải là 
cái “KHÔNG TUYỆT ĐỐI”, mà chỉ là cái “không tương 


0 Xem quyển MỘT NGHỆ THUẬT SỐNG (trang 
96...101) 

°! Pháp Bửu Đàn Kinh có nói: "Đừng nghĩ đến Thiện, 
đừng nghĩ đến Ac, chính trong lúc đó hiện ra cái Bản 


Lai Diện Mục (Phật Tánh) của mình.” 
nhansinhquan.vn 173 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


đối”, bởi chưa lìa được MÊ VỌNG nên mới có sự thiên 
chấp như thê. 

Vậy, có siêu việt được tất cá cái “HỮU” và cái 
“VÔ” mới vào được cảnh “CHÂN KHÔNG”, tức là cái 
“KHÔNG TUYỆT ĐÓI”. Muốn đạt đến trạng thái 
CHÂN KHÔNG phải làm sao? 

Ta nên biết rằng: CHƯ PHÁP... đều so NHÂN 
DUYÊN mà sinh ra. Vậy, dứt duyên là hết sinh ra “c# 
pháp giả hữu ” nữa. Bởi “chư pháp”(sự sự vật vật) tuy 
thấy là Có, nhưng mà “không thường cớ” nên mới gọi là 
“không thát cớ”(giả hữu). Giả hữu tuy Có, nhưng “chẳng 
thát cớ” nên gọi là “Không”. Và chính đây là cái nghĩa 
của câu: “Có mà Không” của Phật Đại thừa. 

Còn Chân Như tuy “bất sinh, bắt diệt” nhưng vì nó 
sinh ra CHƯ PHÁP nên Nó là cái căn của “giả hữu” Căn 
của “giả hữu”, nên dù thực sự Nó là “không” cũng 
“không thể gọi là không” (phi không). Bởi CHÂN NHƯ 
là “không” mà “không thể gọi là không” nên lại giỗng in 
tuồng như “cớ”. 

Có và Không chăng khác nhau, Không và Hữu 
chăng khác nhau, lại còn hợp với nhau như MỘT. nên 


mới nói: “Sắc bát dị Không, Không tức thị Sắc ”." 


Bởi theo con đường TRƯNG ĐẠO, nên ra ngoài 


9% 


chỗ chấp ““Cớ” và chấp “Không”, nhà Phật mới có lập ra 


° Sắc chẳng khác với Không, Không chẳng khác với 
Sắc, Sắc tức là Không, Không tức là Sắc) BÁT NHÃ 
TAM KINH. 


nhansinhquan.vn 174 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


phép TAM QUÁN đề quán xét một cách viên mãn sự 
vật. Phép fam quán gồm trong câu điền hình này của 
Kinh Kim Cang: “Cái gọi là Phát pháp, tức chẳng phải 


là Phát pháp, nên gọi là Phật pháp. ” 


+ 


xk * 


TAM QUÁN”” là: KHÔNG, GIẢ, TRUNG (tức là 
một hình thức của Thể, Tướng, Dụng). TRUNG đây là 
Trung Đạo, tức là chỗ dung hòa của cái KHÔNG và cái 
GIÁ (Giả hữu), nghĩa là của cái THÉ và cái TƯỚNG. 


1.Thể Tướng Dụng 
2.Không Giả Trung 
| | | 
3.Chân như Vạn Pháp In ty: lƒ? 
vạn pháp 
| | | 
4.Lý Sự Vô Ngại 
| | | 
5.Niết Bàn Sanh Tử Giải Thoát 
| | | 
6.Phật Chúng Sinh Cảm Ứng 


®8 Theo THIÊN THAI TÔNG gọi là “Nhất tâm tam 


uán”. 


nhansinhquan.vn 


175 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Bắt cứ sự gì vật gì, phàm đã có cái tên (hữu danh) 
đều có thê dùng phép 7m Quán mà xem xét được cả. 


Trong cái KHÔNG (Thể) có cả cái G14 (Tướng) và 
cái TRUNG (Dụng) chứ không phải có có cái KHÔNG 
TUYỆT ĐÔI. Cũng như trong cái GIẢ cũng gồm cả cái 
KHÔNG và cái TRUNG; và trong cái TRUNG dĩ nhiên 
là có gồm cả cái KHÔNG và cái GIẢ. Đó gọi là TRUNG 
ĐẠO. 


Thật vậy, nếu cứ cái chỗ GIÁ mà xem, thì có cái 
chỉ chăng phải là GIẢ! Nếu cứ cái chỗ KHÔNG mà 
xem, thì có cái chi là chăng phải KHÔNG. TRUNG là 
chỗ tổng hợp cái KHÔNG và cái GIÁ (hữu), nghĩa là 
ngoài cái TRUNG, không có cái gì là KHÔNG là GIÁ 
cả. Bởi vậy, cứ lấy một trong ba cái đó, là đã gồm đủ cả 
ba rồi, không có cái nào trước, cái nào sau, nghĩa là 
không có cái nào sinh ra cái nào cả! 


Tóm lại, như trước đây đã có nói: “Ly Hiện Tướng, 
vô Bản Thể; ly Bản Thể vô Hiện Tướng (Lìa Hiện 
Tướng (ra khỏi bản thê) thì không có Hiện Tướng; lìa 
Bản thể (ra khỏi Hiện Tướng không có Bản Thể). Nghĩa 
là hai lẽ ấy không bao giờ lìa nhau, cũng như “Sóng 


không lìa khỏi Nước. Nước không lìa khỏi Sóng”. 


Xem bản đồ trên đây sẽ thấy rõ: 


Wị “Ly thủy tắt vô ba; ly ba tắt vô thủy” 
nhansinhquan.vn 176 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


| lỆ “me” không thể lìa khỏi “Tướng”; “Tướng” 
không thê lìa khỏi “Thể”. Cho nên trong kinh mới viết: 
“Chấp trước Vũ trụ chỉ hiện tướng nhỉ bất kiến Bản Thể 
giả, vị chỉ Mê. Kiến Bản Thể nhỉ bắt kiến hiện tướng giả, 
diệc bắt đắc vị chỉ Ngộ”. (Chỉ mắc vào cái Hiện Tướng 
mà chẳng thấy đặng cái Bản Thẻ, là Mê. Chỉ thấy có Bản 
Thể mà không nhận thấy Hiện Tướng cũng không gọi 
được là Tỉnh). 

2. __ Chỗ quan hệ giữa PHẬT và CHÚNG SINH 
cũng giống như sự quan hệ giữa THẺ VÀ TƯỚNG. 
chúng sinh và Phật cả hai đều đồng PHẬT TÁNH, nghĩa 
là Bản Thể của cả thảy chúng sinh đều đồng với Bản Thể 
của Phật. Chỉ vì do nơi NHÂN DUYÊN mà chúng sinh 
mới bị đọa lạc luân hồi, khi làm ngạ quỷ, súc sinh; khi 
làm người, hoặc kẻ phàm, người thánh khác nhau. Hiện 
tướng tuy có thiên sai vạn biệt, mà Phật Tánh, Chân Như 
vẫn MỘT. Chỉ khi nào chúng sinh “chuyền mê khải ngộ” 
thì Phật Tánh mới hiển lộ ra... 


+ 


°° Bởi thế, các Đạo sư phái Thiền Tông hay dùng 
những cái “tát”, những cái "đấm”... làm cho dau... để 
nhắc nhở các nhà tu Thiền về sự hiện hữu của các 
Tướng (giả hữu), tức là cái thân thể của ta đây. 

°8 (Bất ngộ, tức Phật thị Chúng sinh, nhất niệm ngộ 
thời, chúng sinh thị Phật). (Nếu chẳng “ngộ" thì Phật 
là chúng sinh, còn trong lúc một niệm “ngỘ" rồi, thì 


chúng sinh /à Phật). Đó gọi là CẢM ỨNG. 
nhansinhquan.vn 177 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


3. Bàn đến vẫn đề Niết Bàn và Sanh Tử, cũng 
chăng khác nào bàn đến sự liên quan giữa 7hể và Tướng. 
Niết Bàn là thường trụ, là bất sinh bất diệt; còn Sinh Tử 
là nói về lẽ vô thường biến đổi, tương tiếp tương thừa. 


Sinh Tử sánh với Niết Bàn chăng khác nào Sóng 
với Nước: “sinh tử giả ba dã, niết bàn giả thủy dã”. 
Chúng ta cả thảy, ở trong cái biển cả là Niết bàn bất sinh 
bất diệt kia, chắng khác nào những lượn sóng hiện lên để 
rồi biến mắt”. Biết rõ “sinh tử” tức “niết bàn”, sóng tức 
“sinh tử” đâu có đủ làm cho ta sợ mà trốn 
tránh; “niết bàn” cũng đâu có đủ làm cho ta ham mê mà 
cầu chứng. Có lìa bỏ được sự phân biệt của Sinh Tử, mới 
gọi được là Giải thoát." 


là nước...thì 


Nhân cái quan niệm về Vũ Trụ Quan ị độ Tướng, 
Dụng...” ta thấy rõ được cái Nhân sinh quan của Phật 
Đại thừa quả là không quá cái Thế Gian Tướng”... 
nghĩa là đến sự giải thoát đâu phải là vấn đề xuất thé, 


®”“ Ramakrishna có nói: “Les Christs et les Bouddhas 
ne son† que đès vagues sur L'Océan Sans Limite que 
je suis"! (Những bậc như đẫng Da Tô và các đức Phật 
chẳng qua là những lượng sóng trên mặt Biển Vô Bờ 
Bến là Ta đây!) Câu này đồng một ý với đoạn trên 
đây. 

®8 (Nhơn hữu tâm đắc, sinh tử bất túc yểm, niết bàn 
bất túc hán. Thứ thời thủy hữu ly sinh tử chi phản dã. 
Ly thứ Sinh Tử vị chỉ Giải Thoát). 

° Chữ “thế gian” đây, không nên hiểu là đời sống xa 
hoa vật chất theo thế nhân, mà là tất cả hiện tướng 


(thế gian tướng) 
nhansinhquan.vn 178 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


hoặc khinh thường vật chất, quý trọng tỉnh thần, vì cả hai 
đều là hiện tướng của CHÂN NHƯ. 


Tóm lại, kẻ nào hiểu rõ được cái pháp môn Bình 
Đăng sẽ coi Ta bà là Tịnh Độ; Phiền não tức Bồ đề; coi 
Sanh Tử vốn hư không; Niết bàn như huyễn mộng, mới 
được hoàn toàn Giải thoát, tự do chết xuống sanh lên, 
vào khắp mọi nơi mà tế độ. Ấy chắng phải vì nghiệp mà 
phải bị luân thời, mà vì lòng Từ Bi nên tự do lựa chọn 
con đường sinh tử để cứu nhân độ thế. 


TRUNG ĐẠO LUẬN hay là BÌNH ĐĂNG LUẬN 
là phương pháp đề vượt thế giới hiện tượng sai biệt mà 
đi vào BẢN THÉ TUYỆT ĐÓI và GIẢI THOÁT. Dĩ 
nhiên quan năng nhận thức không thể còn dùng đến LÝ 
TRÍ được, tức là không còn dùng đến cái “âm sai biệt” 
được nữa, còn phải dùng đến một “năng khiếu” đặc biệt 
khác là cái “ứâm bình đẳng vô sai biệt`. 


Toàn thê pháp giới (vạn hữu) vốn là BÌNH ĐĂNG. 
vốn là NHƯ NHƯ... không biết như thế, đó gọi là VÔ 
MINH (avidya). Vì không rõ lý ấy nên mới sinh ra 
những quan niệm sai biệt về Sắc Không, về Nhơn Ngã, 
về Nội thân, Ngoại cảnh, Thiện Ác, Thị Phi, Vinh 
Nhục...v.v... và v.V... rồi mặc tình mà chạy theo thanh, 
sắc...rồi sinh ra tham muốn, giận ghét, đam mê... gây 


nhansinhquan.vn 179 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


nhiều nghiệp báo...mãi xoay vần theo con đường sinh tử 
luân hồi không bao giờ dứt được. '° 


”° Đàn Kinh có câu : (Tâm bình hà lao trì giới; Hạnh 
trực hà dụng tu thiền" (Tâm Bình Đẳng thì cần gì phải 
“trì giới: Hạnh trục cần gì đợi phải tu Thiên). Tu đuợc 
Tâm Bình Đẳng, tức là đã xem ta và người với vật như 
nhau, thì không còn chỗ thân chỗ thù, mà phải "giới 
sát!" Tâm đã Bình đẳng, tức là không còn chia phần 
Nhơn Ngã, của người của ta, thì còn đâu là trộm cắp, 
mà phải "giới đạo”! Tâm đã Bình đẳng, tức là không 
còn phân biệt Âm hay Dương, nữ hay nam nữa thì còn 
đâu mà làm việc tà dâm, mà phải "giới dâm"! Tâm đã 
Bình đẳng thì còn đâu phân biệt bỉ thử, mà lừa dối 
nhau nữa, mà phải "giới vọng"! 

Cho nên tu được cái Tâm Bình Đằng thì không cần 
phải tu “trì giới”, tu "thập thiện”, tu “lục độ“ mà tự 
nhiên... 


“Hạnh trực“ cũng ám chỉ cái "Tâm Bình Đẳng”. 
nhansinhquan.vn 180 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


B. TRÍ HUỆ BÁT NHÀ 


Bàn đến Trí Huệ, nhà Phật dùng đến chữ “Bát 
Nhã” đề ám chỉ một thứ hiểu biết không giống với các 
thứ hiểu biết thưởng thức của thế nhân. 


Theo thế nhân, người học rộng biết nhiều, đa văn 
quảng kiến, lịch lãm việc đời...đều cho là trí huệ. 
Nhưng, đó là tục trí, tục huệ...chứ chưa phải là Trí Huệ 
Bát Nhã. 


Theo các giới tu luyện, kẻ đã tu được nhiều phép 
thần thông, được phép trường sinh, vào nước không ướt, 
vào lửa không cháy, hoặc được phản lão hoàn đồng, chết 
đi sông lại tự ý như các phép luyện Du già (Yogas)... 
cũng được người ta cho là trí huệ, nhưng vẫn chỉ là tà trí, 
tà huệ, chứ chưa được gọi là Trí Huệ Bát Nhã. 


Những kẻ tu theo bậc nhị thừa ”, chứng được bốn 
quả ˆ, có đủ thần thông, đắc được “tứ đề trí”, thoát khỏi 


”! Chỉ về bộ phận của Tiểu thừa : Thanh Văn và 
Duyên Giác. Nhờ nghe thuyết Tứ Diệu Đế của Phật mà 
ngộ Đạo, nên gọi là Thanh Văn. Nhờ nghe cái lý Thập 
Nhị Nhân Duyên của Phật mà giác ngộ nên gọi là 
Duyên Giác. Thanh Văn nhờ theo Phật mà xuất ly; còn 
Duyên giác thì tự giác mà xuất ly. 
7 Quả Tu đà hoàn (sơ quả). 

-_ Tu đà hàm (quả thứ hai) 


- Ana hàm (quả thứ ba) 
nhansinhquan.vn 181 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


vòng luân hôi sinh tử...tuy cũng gọi được là hàng trí 
huệ: nhưng chỉ là những hàng tiểu trí, tiểu huệ, chưa đủ 
gọi là Trí huệ Bát Nhã. 


Bát Nhã là dịch ở tiếng Phạn Prajna, có nghĩa là 
“sâu xa”. Vì không có chữ tương xứng nên đề nguyên 
âm (Bát Nhã). Gọi là Trí huệ Bát Nhã là để đừng lầm lộn 
với những thứ trí tuệ nói trên. 


Ba la mật do tiếng Phạn Parzmira. Tạm dịch là 
“đến bờ bên kia” (Đáo bỉ ngạn). Chúng sinh từ trong bể 
khổ, tu trí huệ Bát nhã đề lên bờ giải thoát của chư Phật, 
nên gọi là 7rí Huệ Bát Nhã Ba la mật. 


Tóm lại, Bát nhã Ba la mật, tức là một thứ trí huệ 
“vượt” hắn giới Nhị Nguyên, không thê còn giống với 
cái mà người ta thường gọi là Lý Trí dù siêu đẳng đến 
bực nào. 


Chân Lý của Phật học Đại thừa là một thứ Chân 
Lý Tuyệt Đối hay Bất Nhị...cho nên không thê dùng đến 
thứ “trí huệ biện biệt” mà quán xét được nữa. 


Lý Trí, dùng để biện biệt, nên hay tìm cách phân 
tách sự vật một cách giả tạo. Bởi vậy, tâm hồn con người 
là một cái gì hết sức mâu thuẫn, phức tạp, và những vấn 
đề được Lý Trí đặt ra, càng ngày càng thêm rối rắm 


- _A la hán (quả thứ tư) 


nhansinhquan.vn 182 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


không sao giải quyết được. Với Lý Trí ta sẽ không bao 
giờ đạt đến tâm cảnh Niết Bàn. 


Cái thực tướng của vũ trụ vạn vật không chịu có sự 


9% 


chia phân: nó không phải “Cớ” mà cũng không phải 
“Không”, nó vừa “Cớ” mà cũng vừa “Không”. Cho nên 
người ta không thê ý niệm nó được, và bởi thê mà đời 


sông của ta đang sông đây chứa đầy mâu thuẫn. 


Bình đăng luận (cũng gọi là Nhất nguyên luận 
hoặc Nhất như luận) không phải là một sự “tổng hợp” 
(synthese), cũng không phải là một sự “hợp nhất” 
(unification) các cặp mâu thuẫn ” trên đời này, như: 
thiện ác, thị phi v.v... mà cả hai là MỘT. 


Phải nói như thế này mới đúng với chân lý. Màu 
đỏ, là đỏ, và cũng không phải là đỏ. Bàn tay là bàn tay 
mà cũng không phải là bàn tay. Khi ta nói: cái này là có, 
đó là ta khẳng định (affirmation); khi ta nói cái này là 
không có, đó là ta phủ định (negation). Đó là khi ta suy 
luận trong giới nhị nguyên biện biệt (monde dualiste de 
la distinction): khẳng định và phủ định không thê đồng 
thời áp dụng cho sự vật nào cả trên đời. Nghĩa là không 
thể vừa là vật này, lại vừa không phải là vật đó nữa. 
Nghĩa là A là A, chứ không thể A không phải là A. Đối 
với Bình đăng luân (hay Nhất nguyên luận hoặc Nhất 
như luận) của nhà Phật, thì lại khác: A có thể vừa là A, 
mà cũng vừa không phải A, nghĩa là vừa khẳng định, mà 
TẢ synthèse ou Lunification des opposé. 
nhansinhquan.vn 183 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


cũng vừa là phủ định. Hay nói một cách khác, theo Nhà 
Phật, thì sự phủ định chưa hắn cần thiết là một sự khẳng 
định. Mà trái lại, khẳng định tức là phủ định và phủ định 
tức là khẳng định. Đó là cái chỗ mà Nhà Phật thường 
bảo: “Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc”. “Hữu tức 
Vô, Vô tức Hữu”. Hai cái đó, không phải là HAI (Bất 
Nh)). 


Bởi vậy, muốn đi vào cảnh giới Tuyệt Đối Chân 
Như phải dùng đến Trí Huệ Bát Nhã. Trí Huệ Bát Nhã là 
một thứ “hiểu mà không hiễu, biết mà không biết”. một 
“ý niệm không ý niệm”. nó là Vô Tâm hay Vô niệm 
nghĩa là không thê ý niệm ” 


Bát Nhã là “Vô niệm” “5, là “vượt khỏi bên kia bờ” 
của những lôi nhận thức và suy luận nhị nguyên, nghĩa là 


4 “Trị vô thức”, “niệm vô niệm” 

75 Niệm, cùng một nghĩa với chữ Thức. Cho nên VÔ 
NIỆM tức là VÔ THỨC. THỨC là cái nhận định sai lầm 
Bản Lai Dị Mục (Phật Tánh) 

7ê Phương pháp thực hiện Chân Như Phật Tánh của 
Thiền tông, là đạt đến trạng TÂM VÔ NIỆM hay TÂM 
VÔ SAI BIỆT. Huệ Năng, trong Đàn Kinh có nói: "Pháp 
môn của ta từ xa xưa đến nay, lẫy “Vô Niệm” làm 
tông, "Vô Tướng” làm thế, “Vô Trụ” làm gốc. 

“Vô niệm”, là niệm cái “không thể niệm”: (Niệm vô, 
niệm). 

“Vô tuớng”, là không mắc trong tướng. 

“Vô trụ”, là không mắc trong các điều thiện ác, tốt 
xấu, thị phi... 

“Niệm”, là ý thức, “vô niệm" là cái trạng thái “không 
còn ý niệm phân hai". “Niệm vô niệm" là ý thức được 


nhansinhquan.vn 184 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


không vướng mắc vào sự phân cái này với cái kia, cái 
kia với cái nọ. gọi là “vô niệm” là vì hễ “nhất niệm sinh” 
là có phân tích, có chia rẽ. không thể nào ý niệm được 
nếu không có sự phân biệt”. Và như thế, không thê ý 
niệm được việc gì, nếu không phân tích. Bởi vậy, vô 
niệm tức là không phân chia, mà không phân chia thì 
không còn thế nào dùng đến lý luận để tìm Chân Lý 
Tuyệt Đối Chân Như được nữa. Tắt cả nền giáo lý của 
Phật Giáo nhất là Phật Giáo THIÊN TÔNG đều nằm 
trong ba chữ “Vô Niệm”, “Vô Tướng” và “Vô Trụ. Tất 
cả kinh luận Đại Thừa đều nhắn mạnh về những điểm 
chánh này. 


Thực hiện được Trí Huệ Bát Nhã là đã hỗn hợp 
thành một khối duy nhất những cặp mâu thuẫn trên 


bằng cái TÂM VÔ SAI BIỆT thì cái niệm ấy là cái niệm 
BÁT NHÃ, hay là CHÁNH NIỆM. 
Nhược bằng niệm bằng cái TÂM SAI BIỆT, thì ý niệm 
ấy là ý niệm trong cơn MÊ, nhận lầm CÓ HAI nghĩa là 
có TA và NGƯỜI, có Tâm có VẬT, có THIỆN có Ác, có 
THỊ có PHI, có KHÔNG có Có... nên gọi là TÀ NIỆM. 
Cũng thời một “niệm”, mà có CHÁNH có TÀ, tuy theo 
nhận thấy có sự “không phân chia” hay có sự “phân 
chia”. 
Vô niệm, niệm tức Chánh, 
Hữu niệm, niệm thanh Tà”. 
ĐÀN KINH 
Đệ Thất - Cơ Duyên Phẩm 
“ Phân, là chặt; biệt là chia bằng con dao bén (hai 


chữ này đều có bộ dao một bên) 
nhansinhquan.vn 185 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


đời...nghĩa là “ý thức” được rõ sự hữu lý và vô lý của 
phép luận “biện bát biệt” “” của Phật Giáo. 


+ 


Thực hiện được Trí Huệ Bát Nhã “Vô Niệm” này 
mới hiểu được tại sao: A “không phải là A”, và cái 
“Không phải là A”, là A. Hay nói một cách khác: Ta là 
cái “không phải Ta”; mà cái “không phải Ta” cũng là Ta: 
Ta là Người, Người là Ta. Đó là cái nghĩa của câu “Phi 
Hữu, Phi Không”, “diệc Hữu, diệc Không” của Trung 
Đạo luận. 


Muốn đạt đến Trí Huệ Bát Nhã, phải từ bỏ dứt 
khoát với lối suy luận theo nhị nguyên, phải thực hiện 
được cái mà Nhà Phật gọi là “đáo bí ngạn”. Đến đây, ta 
thấy rằng việc mà một số đông các nhà học giả phương 
Tây hay các nhà học giả phương Đông bị phương Tây 
hóa phải chịu thất bại, là đã có gắng đề “khoa học hóa” 
Phật học, nghĩa là cố gắng đem khoa học để chứng minh 
Phật học. 


Khoa học dùng Lý Trí, một thức quan chỉ hoạt 
động được trong dòng sắc tướng để khám phá một phần 
nào những huyền bí của các hiện tượng trong vũ trụ... 


”8 “Biện”, là phân biệt được rõ sự “hợp nhất” của chân 
như (bất diệt) và Vạn Pháp (hữu biệt) (La 


discrimination de la Non discrim Ination) 


nhansinhquan.vn 186 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


nhưng không làm sao ý niệm được cái “TÂM VÔ NIỆM” 
của Phật học Đại Thừa. 


lò * 


Ngày xưa có một bậc Đại đề mời một vị Đại Đức 
đến đề được nghe thuyết pháp. Vị Đại Đức đến ngồi 
ngang với vị Hoàng đề. Vị Hoàng để hỏi: 


- _ Có thê nào tưởng tượng được rằng một vị Đại 
diện cho Phật pháp lại được ngồi ngang với 
một vị đại diện cho Quốc pháp không? 


VỊ Đại Đức hỏi lại: 


- _ Vậy có thê nào tưởng tượng được rằng một vị 
đại điện Quốc Pháp lại được ngồi ngang với 
một vị đại diện Phật Pháp không? 


Câu hỏi và câu trả lời này thật là sâu sắc vô cùng! 
Vị Đại Đức đây là tượng trưng cho giới “Tuyệt Đối Bắt 
Khả Biện Biệt” (non-discrimination) còn vị Hoàng để là 
tượng trưng cho giới “Tương Đối Biện Biệt” 
(discrimination). Giờ nào ta còn sông trong giới “nhị 
nguyên phân biệt” (monde dualiste de la distinction) ta 
phải chịu dưới quyền sai sử của nó. Ở đây, hễ hoa vông 
là đỏ, thảm cỏ thì xanh, đỏ và xanh rõ rệt. Cũng như 
cành trúc thì cứng, nhành liễu thì mềm, cứng và mềm rõ 
rệt. Về phương diện xã hội cũng vậy: quân là thượng, mà 


nhansinhquan.vn 187 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


thần là hạ. Vị Đại Đức nếu kề là bề con dân trong nước 
thì Vua phải ngồi trên, mà bề con dân phải ngồi dưới, 
nghĩa là tôn ti rõ rệt. không thê có sự ngang bằng (đồng 
bằng). 


Vị Đại Đức trả lời như thế muốn nhắc cho vị 
Hoàng đề nhớ rằng Quốc Pháp là đại diện cho giới nhị 
nguyên mà Phập Pháp là đại diện cho giới nhất nguyên. 
Cả hai đồng đắng với nhau. Đó là lối biện luận của 
“Trung đạo luận” hay “Bình Đẳng luận” của Phật giáo 
đại thừa. 


Vị Hoàng đề đang sống trong nếp sông nhị nguyên 
không thể tưởng tượng được rằng có một thứ tư tưởng 
“bô niệm nhất nguyên” lại dám chen chân và ngang 


® Đọc các bộ luận của Tiểu thừa giáo như Câu Xá luận 
Thành Thực luận, ta sẽ thấy cách biến luận và thuyết 
minh về vật lý cũng như về tâm lý hết sức rõ ràng. 
Thuyết minh của Tiểu thừa giáo cũng tinh tế như 
thuyết minh của Khoa học, bởi vậy ta sẽ không lạ gì 
khi thấy hai bên có nhiêu giải đáp giống nhau. 

Chỉ có khác là Tiểu thừa giáo dùng đến Giới, Định, 
Huệ mà phải minh các huyền bí trong vũ trụ, còn 
Khoa học thì dùng giác quan cùng các máy móc tỉnh 
tế để chứng nghiệm sự 

vật. 

Tóm lại, chỉ có thuyết minh thì giống nhau, chứ 
phưong pháp nghiên cứu cùng mục tiêu của hai bên 
hoàn toàn khác nhau; Mục tiêu của Tiểu thừa là để 
chứng ngộ. để được giải thoát; còn mục tiêu của khoa 
học là để phát minh những gì có thể giúp cho đời sống 


vật chất được nâng cao hơn mà thối. 
nhansinhquan.vn 188 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


hàng với tư tưởng “hữu niệm nhị nguyên”. Khoa học 
hoạt động trong giới sắc tướng nhị nguyên, cũng không 
thể làm sao hiểu được những li tư tưởng “vô niệm nhất 
nguyên” của Đại thừa giáo cho được, và dĩ nhiên họ cho 
rằng chỉ có những lối suy tư theo nhị nguyên khoa học là 
cao hơn. Bởi vậy, những kẻ mà thần trí chỉ biết hoạt 
động trong giới nhị nguyên của tư tưởng mà chưa thông 
suốt cái học nhất nguyên “uô niệm” của Đại thừa giáo 
thường cảm thấy, như đức Vua trên đây, bị một thứ như 
mặc cảm tự tI...nên họ có gắng luôn luôn khoa học hóa 
tất cả những gì họ “ngộ” được của Phật giáo Đại thừa. ? 


Nếu chưa dứt trừ được cái “tâm sai biệt” của Lý 
Trí, người ta cảm thấy tư tưởng của phật giáo Đại thừa 
rất là mù mờ khó hiểu và cũng khó mà chấp nhận. 
Nhưng, thật sự, một khi con người thoát khỏi cái tập 
niệm nhị nguyên mà nhập được vào cái dòng suy luận 
“biện bất biệt”, đạt đến trạng thái “vô niệm” thì bấy giờ 
họ sẽ ra vào Phật giáo Đại thừa một cách hết sức dễ 
dàng. 


Với Trí Huệ, Bát Nhã, “ý thức ” của ta đôi với vạn 
sự vạn vật đêu “vượt” khỏi thời gian không gian. Hay 
nói một cách khác, muôn “ý niệm” được cái “không thê 


0 Chỉ có Phật giáo Tiểu thừa khi bàn về Hiện Tướng, 
luận là có phần giống với khoa học mà thôi. 
nhansinhquan.vn 189 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


ý niệm”! (niệm vô niệm), ta phải “vượt” khỏi giới mâu 
thuẫn (monde des opposes) và phải có một cái nhìn 
“vượt thời gian và không gian”.* 

Thích Ca Mâu Ni đắc Đạo lúc Ngài hai mươi chín 
tuổi, dưới cội cây Bồ đề bên ngọn sông NaranJana, cách 
nay có cả hai mươi máy thế kỷ, vậy mà trong kinh Pháp 
Hoa Saddharma Pundarik lại viết: “Ta đã đắc đạo trong 
đêm của vô lượng thế kỷ, và đã sống trong vô lượng thời 
gian”. Thật sự, lời nói “vượt thời gian” ấy vẫn không bao 
giờ sai là vì ngay bây giờ, bao nhiêu điều Ngài đã giảng 
dạy ở non Linh Thứu xưa kia, ta hãy còn nghe văng văng 
bên tai, như Ngài còn đang sống. 


Kinh Phật đầy rầy những lời nói toàn “mâu thuẫn” 
như thế, và chính với những “mâu thuẫn” ấy mà chân lý 
không bao giờ bị lu mờ. “Mâu thuẫn” đây, là mâu thuẫn 
đối với lý trí, chứ không mâu thuẫn khi mình nhìn sự vật 
với Trí Huệ Bát Nhã. 


Rõ được như thế, ta sẽ không lấy øì là lạ lung cả 
khi đọc qua những câu “z„án” đầy mâu thuẫn này của 
Thiền tông: “Ngọn núi không phải là ngọn núi, và con 
sông không phải là con sông; nhưng núi là núi, và sông 


Ê' Niệm nhi vô niệm, tức là “vô niệm” đều là lối dùng 
văn từ mâu thuần (contracdiction) nghịch thuyết 
(paradoxales). 

2 Và đây cũng là cái ý nghĩa của chữ Paramita (đáo- 


bỉ- ngan). 
nhansinhquan.vn 190 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


là con sông”. Phủ định, tức là khẳng định, khẳng định, 
tức là phủ định" vậy. Chỉ có Trí Huệ Bát Nhã mới có 
thê giúp ta lý hội được cái CHÂN LÝ VÔ THƯỢNG 
CHÁNH ĐĂNG CHÁNH GIÁC ấy mà thôi, vì NÓ gồm 
cả Tâm và Trí nghĩa là Thể và Tướng, tức là cái “Vô sai 
biệt, còn 7ướng, tức là cái “sai biệt”. 


Phùng Hữu Lan, trong quyền Trung Quốc Triết 
học sử bàn về Phật giáo có viết: “Các bậc phật chẳng 
những có Đại Trí Đại Huệ (Mahaprajna) mà còn có Đại 
Từ Đại Bi nữa.. Bởi có Đại Trí Đại Huệ, nên không 
vướng trong con đường sinh tử luân hôi, và bởi có Đại 


'° Câu "quán” này, có 3 đoạn: 

1.Ngọn núi là ngọn núi. 

2.Ngọn núi không phải là ngọn núi. 

ở.Ngọn núi là ngọn núi. 
Đoạn 1, là giai đoạn nhận thức thường (Hữu luận). 
Đoạn 2, là giai đoạn phủ nhận Có..thấy sự vật toàn 
KHÔNG (Không Luận) 
Đoạn 3, là giai đoạn phủ nhận cái Không... cho là “phi 
hữu, phi không... diệc hữu diệc không” tức là giai đoạn 
“Viên giác”. Cái nhận thấy “Có” sau này, không còn 
giống với cái tâm trạng ở đoạn đầu. 
Đây là phép "Nhất tâm tam quán”: Già, Không, Trung 
đã nói trước đây. 
% Affirmer, c'est nier. 
Nier, c est affirm er. 
André GIDE cũng viết: “C'est dans !ábnêgane que 
chaque atíirmation sachève. Tout ce que tu résignes 
en toi prendra vie. Tout ce qui cherche à s'affirm er 
senie †our ce qui se renonce s'affirm er”. 


Nouvelles Norrítures (D 39). 
nhansinhquan.vn 191 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Từ Đại Bi, nên không ở Niết Bàn mà lại trở vê với chúng 
sinh”. 


Viết như thế là viết sai: Đại Trí Đại Huệ là ám chỉ 
Trí Huệ Bát Nhã... Trí Huệ Bát Nhã thì đã gồm cả Tâm 
lẫn Trí. Trên đây Phùng Hữu Lan đã hiểu sai và đã lẫn 
lộn Trí Huệ Bát Nhã với trí huệ thường, trí huệ của cái 
“ “Tâm sai biệt” cũng như đã lẫn lộn Đại Từ Đại Bi với 
cái từ bi của cái ““Tâm sai biệt  °. 


Và như vậy thì Trí Huệ và Từ Bi, tuy hai mà kỳ 
thực vẫn là Một. Là vì: Trí Huệ do Từ Bi mà có, cũng 
như Từ BỊ do Trí Huệ mà sanh, không thê nào tách rời 
nhau được”°. Hay nói một cách khác: Từ Bi mà không 
do Trí Huệ phát sinh không phải là Từ BI, cũng như Trí 
Huệ mà không phải là Trí Huệ của lòng Từ BI phát sinh, 
chưa phải là Trí Huệ. Và chính là chỗ mà Thiền Tông đã 
bảo: phải biết “„ghĩ bằng Tâm”, và biết “yêu bằng Trf'. 


bo 


85 Xem quyển MỘT NGHỆ THUẬT SỐNG (cùng một tác 
giả) trang 95, 96, 98, 99, 100, T101. 

5° Chính đây cũng là chỗ mà Lão Tử trong Đạo Đức 
Kinh bảo: “Thử lưỡng giả đồng, xuất nhi dị danh” 
(Xem Lão TỬ ĐẠO ĐỨC KINH. Bản dịch của T. G. 


Nguyễn Duy Cần). 


nhansinhquan.vn 192 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Cái đặc sắc nhất của Phật giáo Đại thừa là ở chỗ 
hỗn hợp Thể và Tướng, hay nói một cách khác, ở nơi cái 
lý “sự sự vô ngại” đã được kinh Hoa Nghiêm bàn rất rõ. 

Vạn hữu, theo Hoa Nghiêm tông, có sáu tướng là: 
Tổng, Biệt, Đồng, DỊ, Thành, Hoại. 


Tổng và Biệt cùng nhau đối chiếu. 

Đồng và Dị cùng nhau đối chiếu. 

Thành và Hoại cùng nhau đối chiếu. 

Chung quy sáu tướng ấy của vạn hữu là ám chỉ về 
hai cái lẽ “vô saI biệt” (Thể) và “sai biệt” (Tướng). 


Tông, Đông và Thành là ba cái tướng của “vô sai biệt”; 
còn Biệt, DỊ và Hoại là ba cái tướng “sai biệt”. 


Vô sai biệt Sai biệt 
Tổng Biệt 
Đồng Dị 
Thành Hoại 


Tuy chia ra mà nói, kỳ thực, vạn vật, vật nào cũng 
đêu gôm cả hai nghĩa “sai biệt” (Distinct) và “vô sai 
biệt” (non-distinct). 


Hai lẽ ấy không bao giờ rời nhau, và dùng làm 
“một trong một ngoài” cho nhau. Cũng như “Đạo” khi 
phát động liền biến ra làm hai phần: một phần là “//zc 


nhansinhquan.vn 193 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


fạ?”, một phần là “hiện tướng”, nhưng trong thực tế, thì 
cả hai là Một, nghĩa là Hiện Tướng tức là Thực Tại, và 
Thực Tại tức là Hiện Tướng. hay nói cách khác: “Vạn 
Pháp tức Chân Như”, “Chân Như tức Vạn Pháp”. 


Sự sự vật vật đêu bao hàm trong cả sáu tướng nên 
gọi là “Lục Tướng Viên Dung”. 


Nhưng, cái đặc điêm của Hoa Nghiêm là ở chỗ 


LŠ . Z*° 1. é€†Ƒ ⁄ ^ . ».é& ^ s57 
thuyêt minh cái lý “Lý sự vô ngại” và “sự tự vô ngạt, 


là “môi vật tuy vật nào cũng có chô biệt lập riêng mình, 


nhưng cùng vạn hữu là Một”. 


Bởi vậy, chỉ căn cứ vào “một vật” thôi, cũng có thê 
thu hêt “vạn vá”, hoặc “vạn váf” có thê thu vào “một 
vật”. 


Đó là môn “tương nhập, tương tức”? 


“ Lý; là ám chỉ Nguyên Lý, là cái Thể; là cái Tổng 
tướng. 

Sự: là sự sự vật vật, là cái Tướng, là cái Biệt tướng. 
Cả hai thông nhau, không có gì ngăn cách cả, nên gọi 
là “Lý Sự Vô Ngại” 

88 «Fusion paiiaite, dont fes éléments restent 
mutuellemen indépendants”. “Vô biệt, biệt” và “Biệt, 
vô biệt” 

89 "Tượng nhập”, cái này nhập vào cái kia, cái kia 
nhập vào cái này... 

"Tương tức”, cái này tức là cái kia, cái kia tức là cái 
này. 

nhansinhquan.vn 194 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Một vá mà tôn tại là do lực lượng của vô số lượng 
các sự vật khắp mười phương trong Quá Khứ. Hiện Tại, 
và VỊ Lai, nghĩa là vật ấy cùng với vạn hữu trong mười 
phương ba đời [tam thế”” thập phương] giao lẫn với nhau 
một cách hồn nhiên. Vật ấy làm cử, thì vạn vật làm bạn, 
cho nên mới nói “chủ, bạn cụ fúc”, sự liên quan hưởng 
ứng chăng chịt với nhau của sự sự vật vật thật là trùng 
trùng vô tận, nên mới gọi là “sự sự vô ngạt”. 


Vạn hữu (vũ trụ vạn vật) là một Tổng thể, một Đại 
Đồng, hay một đoàn thể lớn, mọi vật luôn luôn liên quan 
mật thiết với nhau, như các bộ phận trnog một châu thân: 
không thê thêm bớt đi một phần nào mà không đụng 
chạm đến các bộ phận hay phần tử khác trong vạn hữu. 
Có thê nói, không có một cái động nhỏ nào mà không 
ảnh hưởng ít nhiều các phần tử khác: như một cái phẩy 
tay... đủ phát sinh ra một luồng điện lực làm rung động 
cả các vì tỉnh tú xa xăm trong vũ trụ, điều mà ngày nay 
khoa học vật lý về sóng điện cũng như khoa Thiên Văn 
học chứng minh rõ ràng, mà trước đây đã có nói qua. 


+ 


Hơn nữa, mỗi một tư tưởng của Phật đều được vạn 
hữu hưởng ứng cùng vang lên muôn đời trong khắp cả 


9 Tạm thế: là Quá khứ, Hiện tại, Vị lai, ám chỉ Thời 
gian. 

Thập phương: ám chỉ Không gian. 

nhansinhquan.vn 195 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


mười phương thế giới... đến những hột bụi rất nhỏ cũng 
cùng nhịp rung chuyên và thắm nhuần Phật pháp. Luật 
“ương nháp” (loi đ”1nter-pénétration récIproque) của sự 
sự vật vật làm cho tư tưởng của Phật pháp được phát huy 
rực rỡ. Vũ trụ Vạn vật liên quan mật thiết đến đỗi mỗi 
nguyên tử (atome) là hình ảnh thu gọn của cả một vũ trụ, 
nghĩa là mỗi hột nguyên tử là một tiêu kiền Vạn Hữu, 
cũng như vũ trụ Vạn Hữu đều chứa đựng đầy đủ trong 
mỗi hột nguyên tử. Tức là chỗ mà Hoa Nghiêm tông gọi 
rằng “nhát, đa tương dung”.” 

Cho nên, có thê nói rằng lời giảng dạy của chư 
Phật đã được tất cả mọi sự mọi vật (đến những phần tử 
nhỏ nhất như các hột nguyên tử trong vũ trụ đều hồu 
hướng theo... Nghĩa là có thê nói rằng trong mỗi hột 
“bụi trần” đã có không biết bao nhiêu là Phật thuyết pháp 
không ngừng. 


Trong mỗi tư tưởng riêng của chư Phật là tư tưởng 
cung của chư phật mười phương trong ba đời (tam thế). 


?' Một miếng đường bỏ vào một ly nước là: đường sẽ 
tan ra và nhập vào nước,cũng như nước nhập vào 
đường và ảnh hưởng lẫn nhau. 

Nhất (Một): I'Un, la parite 

Đa (Nhiều): Le Multiple, le Tout. 

Tương dung: dung là dung nạp; chứa đựng; tiếp 
nhận. Tương dung là dung nạp chứa chấp lấn nhau. 


(Lun dans le Tout, le Tot dans lun) 
nhansinhquan.vn 196 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Hễ mỗi vị Phật “phát động” một tư tưởng, thốt ra 
một lời nói... thì chư Phật ở mười phương đều hưởng 
ứng mà phụ họa theo, làm vang động khắp kiền khôn vũ 
trụ. Rồi các vật trong cõi trần đều thụ cảm làn Sóng tư 
tưởng ấy, truyền tiếp ra, không một vật nào tránh khỏi”. 
Tỷ như một xâu chuỗi ngọc kim cương kết nhau... mấy 
hột ngọc đều truyền ánh sáng cho nhau... xâu chuỗi 
ngọc kim cương kia, nếu rứt bớt đi một hột thì sự sáng 
chói cũng phải bớt đi. 


Hiện tượng “?ương nhập”, “tương ứng” và “nhất 
đa tương dung” này có thê tượng trưng bằng cách thí 
nghiệm sau đây: Lấy 10 cái gương đề theo vòng tròn, án 
theo mười phương. Đốt một ngọn đèn đề giữa, tức thì, ta 
thấy trong mỗi mặt gương đều hiện lên một ngọn đèn và 
đồng thời cả 9 ngọn đèn trong 9 gương kia cũng hiện lên 
nữa. Ngọn đèn là lời giảng của Phật, cả trăm ngọn đèn 
hiện lên trong những tắm gương... là sự hưởng ứng và 
hồi hướng của vạn hữu... đối với Phật. 


Mỗi người của chúng ta đều có một hột giống của 
Phật Tánh, nên lời nói của Phật, một khi phát lên liền 
được ít nhiều hưởng ứng””. Nếu vô lượng Phật đều hiện 
diện trong mỗi hột nguyên tử... thì tất cả mọi người của 
chúng ta đều là Phật cả hay sao? Đúng như thế: tất cả 
chúng sinh đều có Phật tánh. Phật và chúng sinh là một. 


%# Loi interpénetration récipropre. 


9# Xem lại thuyết A-Lạai-Da Thức (chương trước). 
nhansinhquan.vn 197 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


lò * 


Do cái vũ trụ quan trên đây, người ta thấy rằng 
nhân sinh quan của Phật giáo Đại thừa (mà Hoa Nghiêm 
Tông là một đại diện xuất sắc cũng như Thiên Thai 
Tông) là không phá thể gian tướng nghĩa là không bao 
giờ chủ trương yếm thế. 


Phần đông các phái thuộc về Tiểu thừa và Hiện tại 
là mê vọng, cho nên Giải thoát phải rời khỏi thế gian. 
Phật học Đại thừa trái lại căn cứ ngay vào hiện tại để tìm 
giải thoát. 


Thiện hay Ác, Chân hay Vọng đều là những sinh 
hoạt của Thật tại. Muốn dứt điều ác, không thê được, bởi 
nó liên kết với điều thiện, vì thiện ác chỉ do một Tâm tác 
dụng mà thôi, không có cái nào độc lập mà tồn tại như 
không có dương thì âm không thể tồn tại, mà không có 
âm, dương cũng không thể tồn tại được. Và bởi thế, Phật 
chăng làm lành, cũng chẳng làm dữ. Phật là Trung đạo. 


Thế gian, tức là cõi đời này, cần phải có những 
cuộc doanh, hư, tiêu, trưởng, hiệp, tan, suy, thạnh... Cho 
nên vô thường là chân tướng của đời người, nếu không 
sinh không diệt, thì chỉ là một cõi đời chết thôi. 


Cầu được “tưởng trụ” trong cõi đời “Vô 
thường” là ngu. Cho nên, đã là vô thường, thì hãy chấp 


nhansinhquan.vn 198 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


nhận là vô thường, đã là sinh diệt, thì hãy chấp nhận sinh 
diệt, mà không nên cượng cầu gì cả. Đó là chấp nhận vô 
thường để thoát khỏi luật vô thường bằng cách thoát ly 
sự “chấp trước”. Và bởi thế, không cầu “đáo bỉ ngạn”, 
cũng chẳng cầu nhập “iếr bàn” vì cả hai đều còn là 
“chấp trước. ” 


* * 


Tất cả những “mâu thuẫn” trong đời, cũng như 
trong những lời giảng của Phật, sở đĩ làm cho ta điên đầu 
là bởi ta chưa biết dùng đến Trí Huệ Bát Nhã, mà chỉ 
đúng đến Lý Trí. 


Với Trí Huệ Bát Nhã, tất cả mọi cái vô lý 
(absurdités) trong đời, cũng như mọi mâu thuẫn, nghịch 
thuyết... đều trở thành ý nghĩa thâm thúy cả. 


Giữa cái Thể”” và cái Dụng không bao giờ có sự 
chia rẽ, cũng như giữa sự sự vật vật không bao giờ có sự 
phân chia... Cái đèn với ánh sáng của nó đâu phải là hai. 
Hễ có đèn, là có ánh sáng; không có đèn, là không còn 
ánh sáng. Cái đèn tức là cái Thể của ánh sáng, còn Ánh 
sáng là cái Dụng của cái đèn: Cả hai là Một, tuy tiếng 
gọi có khác. Bởi vậy mới có nói rằng: Trí Huệ Bát Nhã 


% Thể: có Tiềm Thể và Hiện Thể (Tiềm Thể gọi là 
Chân Như, Hiện Thể gọi là Vạn Phá 


nhansinhquan.vn 199 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


là cái ánh sáng của Chân Như Phật Tánh, bởi cả hai là 
Một. 


Tuy nhiên, Lý Trí, tức là cái ““Irí biện biệt” vân 
cũng căn cứ vào cái Trí Huệ Bát Nhã, tức là cái “7rí vô 
sai biệf”. Hoặc ta có thê nói: 


Trí Huệ Bát Nhã vừa vượt lên, vượt lên trên, mà 
cũng vừa nằm ở trong lịch trình suy luận của Lý Trí.” 
Và chỉ có Trí Huệ Bát Nhã mới hiểu nổi những “mâu 
thuẫn” đã nói trên mà thôi. Bởi vậy mới nói: “Bá Nhã, 
không phải Bát Nhã, cho nên mới gọi là Bát Nhã”. 


Tóm lại, Giải thoát của Phật giáo... là một sự /¿í 
trái lại, hay đả phá tất cả mọi frỉ giác (perceptions) thông 
thường, mọi cđm giác (Sensasions), mọi fình cảm 
(sentiments), mọi lề lỗi tư tưởng hẳng ngày cả ta, để mà 
thấy rõ cả bề mặt và lẽ trái của sự đời để “vượt quđ” và 
“yượt lên trên” các cặp mâu thuẫn như Thị Phi, Thiện 
Ác, Vinh Nhục, Nội Ngoại, Tâm Vật... để đi vào một 
thế giới quan, trong đó không có gì là mâu thuẫn nữa, 
hay nói một cách khác, nơi mà các cặp mâu thuẫn không 
còn chân đứng”. Dù có tu “lục độ””” cũng phải ““vượt” 


9 «PARAUNA est à la fois an-dessus et à lI'intérieur du 


processus du rasionem ent” 

Le Non Mental (Par D. T.SuzukKi). 

9° Bởi vậy Kinh Phật có nói: “Nghi lớn thì giác ngộ lớn, 
nghi nhỏ thì giác ngộ nhỏ, chẳng nghi thì chẳng giác 
ngộ”. Nghĩa là cần phải "đặt lại tất cả” những vấn đề 


mà ta đã quen tin tưởng là phải, là đúng. 
nhansinhquan.vn 200 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


lên khỏi “lục độ”, là vì đối với Bát Nhã Ba La Mật, thì 
“lục độ” cũng vẫn còn “chấp trước” nên hoàn toàn vô 
nghĩa và không hiệu lực gì đối với vẫn đề Giải thoát cả. 
Bởi vậy, tu “lục độ” mà muốn đừng mắc trong lục độ, bị 
luân hồi sinh tử, thì phải tu “lục độ ba la mật”. Lục độ là 
bố thí, trì GIỚI, nhân nhục, tỉnh tần, thiên định và trí huệ. 
“Lục độ ba la mật” tức là “bố thí ba la mát”, “trì giới 


ba la mật”, “nhân nhục ba la mật”, “tỉnh tấn ba la 
mật”, “thiên định ba la mật”, trí huệ ba la mật”. 


Tại sao gọi là “lực độ ba la mát”? Là để phân biệt 
với phép tu “lục độ” thường, như chúng ta đã thấy trước 
đây khi nói về “trí huệ ba la mật" (tức là “trí huệ bát 
nhã”). 


“Bồ thf” là một đức tốt, nhưng muốn tu “bố thí ba 
la mật” thì sự bồ thí phải không còn tính cách hữu tâm, 
có gắng, hoặc vị lợi, vị danh... mà phải là một hành 
động tự nhiên, không vậy không được, không cân nhắc 
lợi hại gì nữa cá””. Thấy người hoạn nạn thì thương và 
cứu giúp một cách tự nhiên như bàn tay rờ trúng lửa 
nóng thì co lại để tránh, một hành động tự nhiên 
(spontané) như ánh Thái Dương chiếu sáng vạn vật mà 


không hay là mình chiếu sáng hay cho riêng vật nào. ” 


%“ Tụ Lục độ. thuộc về Bồ Tát Thừa. 

°8 Bất đắc dĩ bất nhiên. 

%9 Kịnh KIM CANG viết: “Bồ Tát Ư Pháp, ung vô sở trụ, 
hành ư bố thí”. (Cái pháp bố thí của Bồ Tát là khôn 


nhansinhquan.vn 201 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Tu “lúc độ” là để giúp mình “vượt qua bờ bên kia”, 
bờ Chánh giác, nhưng khi “đã sang bờ bên kia” /hì lục 
độ lại trở thành một chướng ngại nếu mình không bỏ nó. 
Cũng như nhờ chiếc bè qua sông, thì qua sông rồi, không 
lẽ lại còn vác nó trên vai. Chiếc bè ấy là các pháp môn tu 
trì của Phật giáo. Phải bỏ tất cả, mới mong đi đến bậc 
Đại Giác. 


Phải biết rằng danh từ “đáo bí ngạn” (ba la mật) 


` .é€ 


cũng chỉ là một nghĩa bóng mà thôi, chứ thực sự thì “cái 
bờ” ấy “không ở đâu cả, nhưng ở đâu cũng có”, tức là 
chỗ mà Trang Tử, ở Thiên Tiêu Dao Du gọi là “yô hà 


1N .éẲ€ 


hữu chỉ hương” mà nhà Phật thì gọi là “ưng vô sở trụ”. 


chấp (mắc) vào đâu cả, ngay cả cái việc bố thí của 
mình). 
“Vô sở trụ” là Tâm “không chấp trước” nghĩa là không 
vướng vào đâu cả. “Trụ” là “chấp trước” là mắc vào. 
Bồ Tát bố thí không “trụ” tướng, không thấy có mình 
và có người (người bố thí và kẻ được bố thí), chẳng sợ 
nghèo, chẳng trông trả ân, cũng chẳng cầu phúc báo... 
Thế nhân thì “bố thí” là để cầu phúc lợi, chứ không 
phải bố thí để mà bố thí, nên gọi là “bố thí trụ tướng”. 
Người tụng kinh Kim Cang mà rõ thấu được cái lý 
“Tâm vô sở trụ” thì lại đắc cái “pháp vô sở đắc”, đó là 
tu “HUỆ NGHIỆP”. Nhược bằng mỗi ngày chỉ tụng đọc 
để cầu phúc lợi, đó là tu. “PHÚC NGHIỆP”. Tu HUỆ 
NGHIỆP và PHÚC NGHIỆP khác nhau như trời với vực. 


nhansinhquan.vn 202 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


C. NIẾT BÀN LÀ GÌ? 


NIÉT BÀN do chữ Phạn là Nirvâna, có nghĩa là 
tuyệt diệu, văng lặng... (không còn vọng động nữa) tức 
là một tâm trạng Giải thoái. 


Nhưng quan niệm về Niết Bàn của Tiểu thừa và 
Đại thừa có khác nhau. Tiểu thừa phủ nhận hiện hữu, 
còn Đại thừa không phủ nhận hiện hữu, lại tìm Giải thoát 
trong hiện hữu. 


lò * 


Hiện hữu là đau khổ, là vô thường, là động chuyên 
không ngừng. Cho nên, Tiểu thừa tìm mà chấm dứt dòng 
sinh mệnh... Nguyên nhân của dòng sinh mệnh là do 
nghiệp, mà nghiệp thì do lòng tham quyến luyến bám víu 
Vào Sự vật (Ái Dục) (Tanha). Bởi vậy, muốn chấm dứt 
đau khô do Vô Minh (thấy có Ta có Vật: nhận thức Nhị 
nguyên) thì phải đoạn trừ ngay lòng Ái Dục. Được thế, 
tức là ta chấm dứt được dòng sinh mệnh vừa chứng được 
Niết Bàn. Và như vậy, Niết Bàn là một tâm trạng yên 
lặng, xuất thế, ly khai với tất cả mọi biến động của thế 
gian tướng, và không còn lăn lộn trôi theo dòng hiện 
tướng nữa. 


Muốn được vậy, Tiêu thừa dùng đến các phép 
Giới, Định tức là phương pháp đoạn tuyệt với mọi vọng 


nhansinhquan.vn 203 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


động và chấm dứt được dục vọng. Phép tu Định (hay 
Thiền Định) giúp ta ly khai vào hiện tượng, và nhờ vậy 
mà ta gỡ được sự ràng buộc của hiện tượng, bắt dừng lại 
mọi vọng động của tư tưởng và ngăn ngừa được dục 
vọng phát sinh. Như vậy, trong lúc Thiền Định, ta bước 
vào được cảnh giới vắng lặng của Niết Bàn. 


Tiểu thừa lại quan niệm rằng Niết Bàn có hai 
phương diện: một phương diện tương đối và một phương 
diện tuyệt đối. Nghĩa là khi ta tu Định, thì thâm tâm nhập 
được cảnh giới Niết Bàn... tương đối và tạm thời, nhưng 
phải đợi mãn kiếp, khi mà ngũ căn bị tận diệt thì lục thức 
ở mức tiêu trừ, bấy giờ mới vào được Niết Bàn vĩnh viễn 
và tuyệt đối. Và bởi thế mới có sự tự thiêu, hay thiêu 
thân sau khi chết, để chấm dứt các căn thân, nguồn gốc 
của mê vọng. 


Đại thừa không quan niệm Niết Bàn như thế, mặc 
dù vẫn chấp nhận thứ Niết Bàn tương đối đó. Thế nhập 
vào Niết Bàn của Tiểu thừa thì có khác nào một người 
lội đã vượt trên mặt nước, ngồi yên trong một cái phao... 
chưa được tha hồ vào ra sóng nước, thong thả lao qua 
trong mọi chiều sâu hay chiều ngang của lạch nước. Đại 
thừa bơi lội trong nước, chứ chưa từng rời khỏi nước... 
nhưng vẫn không bị nước lệ thuộc chi phối nữa... Họ 
sông trong nước như loài thủy tộc, vì đã làm MỘT với 
nước rồi. Thực tại theo Đại thừa, không phải là Không, 
cũng không phải Có và “không thê ý niệm” được, vì hễ 


. 


ý niệm được” là đã phải bị chia phân. Vậy, phải trực 


nhansinhquan.vn 204 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


tiếp nhìn thăng thực tại... bằng một thứ giác quan mà ta 
gọi tạm là TRÍ HUỆ BÁT NHÃ và cái TRÍ HUỆ ấy sở 

dĩ được phát khởi cũng nhờ nên một thứ THIÊN ĐỊNH 
BÁT NHÃ... VÔ NIỆM. 


Thực tại mà ta nhìn, ta nghe, ta cảm thấy... sở dĩ 
không còn giống với thực tướng của nó... là tại ta bị cái 
màn “vô minh” che khuất, nên đã mê lầm... nhìn sợi dây 
thừng thành con rắn '“”, nhìn trên hư không lại thấy toàn 
những đốm trắng lăng xăng '°" nghĩa là nhìn thấy sự vật 
toàn bằng ảo giác... Ta đau khổ, phải chăng vì ta đã chấp 
nhận sai lầm ảo giác làm thực sự, nhận lầm sợi dây 
thừng làm con rắn... mà sợ hãi, mà trồn tránh. Bởi vậy, 
chấm dứt đau khô vì sợ... không cần phải chạy trốn nó, 
mà cần thiết là nhìn nó với con mắt Trí Huệ, thì cái sợ ấy 
dứt liền. 


Chấm dứt đau khổ trên đời này cũng thế: không 
cần trốn đời, mà phải nhìn thăng đời với cặp mắt Trí Huệ 
Bát Nhã vô sai biệt, chứ đâu cần phải dứt đau khổ bằng 


!10 Bạch nhật kiến thằng, thằng thị ma; 

Dạ lý khán thằng, thằng thị xà. 

Ma thương sanh thằng do thị vọng; 

Khởi kham thằng thượng cảnh sanh xà. 

(Ban ngày sáng tỏ, nhìn sợi dây, thấy rõ nó là gai, 
Ban đêm xem sợi dây thấy hình như con rắn. 

Gai mà xem ra dây, đã là vọng rồi, huống chi dây mà 
lại còn xem ra rắn.) 

!01 Bị mắt đau... mới thấy trên hư không có các đốm 


“ 


trạng... 
nhansinhquan.vn 205 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


sự chạy trồn (lánh đời vào sơn lâm cùng cốc, hay chùa 
chiên, tịnh thất đề xa lánh trần gian), cũng đâu cần phải 
chặn đứng dòng tư tưởng bằng nhiều thứ thiền định vô 
ích kia, cũng đâu cần phải chặt đứt dòng sinh mệnh bằng 
sự trì giới, đoạn trừ Ác dục (vì tình dục là sự sống, sự vô 
minh mà tham luyến Sai làm). Tóm lại, giải thoát của Đại 
thừa, không chối bỏ hiện hữu, mà chấp nhận hiện hữu... 
để giải thoát hiện hữu... vì thế giới hiện hữu chính là 
“thực tại nguyên trạng” là “thực tướng chân lý” chứ 
không phải là gì khác, nhưng vì “trông lầm” mà sợi dây 
thừng đã biến thành con rắn... Khi ta rõ được “con rắn” 
là sợi dây thừng bằng “gai”... thì cái đấy biết (tri kiến) 
của ta đã được hoàn toàn viên giác. 


Bởi vậy, ta có thể nói rằng Đại thừa tu giải thoát 
bằng cách nhập thế, còn tiêu thừa tu giải thoát bằng cách 
xuất thể. 


Và như thế, cũng đâu cần phải đợi kiếp sau mới 
chứng được Niết Bàn, mà người ta có thê đắc Đạo ngay 
bây giờ, và trong nháy mắt. Đó gọi là Đồn pháp. 


Như vậy, ta thấy rõ ràng: Tại sao phép tu Tiểu 
thừa... chỉ vào các phép GIỚI và ĐỊNH... và ly gia cát 
ái xuất tục quy y; còn phép tu Đại thừa (Bồ tát thừa) thì 
thiên về lục độ, nghĩa là nhập thế... và cứu thế. Kinh 
Pháp Bửu có viết: “Tâm Bình hà lao trì giới; Hạnh trực 
hà dụng tu Thiên”. Tâm Bình, là nói về cái Tâm Bình 
Đăng. Tâm đã “bình đẳng” tất là đã coi Vật và Ta là 


nhansinhquan.vn 206 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


MỘT, thì thân và thù như nhau, vậy còn sát hại chi nhau 
mà phải cần giới “sát”! Tâm đã “bình đẳng” tức là đã 
không còn phân biệt của Ta và Người, thì làm sao còn 
trộm cắp, mà phải cần giới “đạo” (trộm)! Tâm đã “bình 
đẳng”, tức là không còn phân biệt tướng nam tướng nữ, 
thì đâu còn dâm loạn mà phải cần giới “dâm”! Tâm đã 
“bình đẳng” thì không còn phân biệt lợi riêng của Ta, lợi 
riêng của Người, còn gì phải dối trá với nhau mà phải 
cần giới “vọng” (vọng ngữ)... Bởi vậy, Tâm “Bình” cần 
gì trí giới! 


Còn “Hạnh rrực” là do Tâm Bình mà có. Trước 
sau không thiên không lệch bên nào: Thiện hay Ác, Vinh 
hay Nhục, Thị hay Phi, Bỉ hay Ngã, Nội hay Ngoại... 
Tâm hay Vật... nên gọi là “Hạnh rực...” Hạnh mà 
“trực” thì sao còn vọng động, đeo bòng, tham muốn mà 
sinh ra điên đảo... nên mới nói: “Hạnh trực (thắng) cần 
gì phải dùng đến việc tu Thiền”. '°2 


+ 


Có lẽ vì muốn đề cao cái tin thần: “nhập thế” của 
Đại thừa mà người tu bên pháp Đại thừa bày ra câu 
chuyện “Đại nguyện” của một vị Đại Bồ Tát mà người ta 
cho là Quán Thế Âm: “Hễ nhát thiết chúng sinh mà còn 
một giọt nước mắt (đau khổ) thì Ta nhất định không 


¡12 Quyết Nghị (đệ tam phẩm) Pháp Bửu Đàn Kinh. 


nhansinhquan.vn 207 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


nhập Niết Bàn, không thành Phật vội!” Phải chăng lời 
“đại nguyện” này là một lời nói “đại vô lý”? Niết Bàn là 
một tâm trạng của những người đại giác không phải là 
nơi chốn nào, cũng không phải là một tước vị do ai ban 
cho... Bởi có sự hiểu lầm do câu “đại nguyện” này, mới 
có một số đông người tu Phật, tuy chưa hiểu rành Phật 
pháp, chưa gột sạch “ham, sân”, chưa biết gì là “tự 
giác”... đã vội vã đi lo công việc “giác tha”, “độ tha” và 
lại còn ra mặt khinh khi hàng tu tiểu thừa là ích kỷ... 
Thật là một sự sai lầm tai hại. 


Hạnh tu Tiểu thừa (Thanh Văn và Duyên Giác) là 
những bậc đã chứng được Niết Bàn, đã phá trừ “chấp 
ngã”, sao bảo họ là bọn người “ích kỷ” chỉ biết lo cho 
mình? 


Huống chi bậc tu Đại thừa như Bồ Tát thừa thì 
hạnh đầu tiên là Bồ Thí Ba La Mật, tức là pháp “bó thí 
trụ tướng” như phân đông đã làm. Sao gọi là “bắt trụ 
tướng bồ thí”? “Bồ thf” mà “không trụ tướng” là bố thí 
mà “chẳng thấy có mình là người bồ thí, cũng chắng thấy 
có người được mình bó thf” (thọ thí). Như vậy, hành 
động bồ thí của Bồ Tát là một hành động của người đã 
được Giải thoát hoàn toàn như hành động 7 nhiên và vô 
niệm của Mặt Trời chiếu sáng vạn vật mà không hay 
rằng mình chiếu sáng và cũng không chiếu sáng cho 
riêng ai, cho kẻ thân hay người thiện... mà là chung cho 
tất cả mọi người hay mọi vật. Bồ thí là vì phải bồ thí, 
không thê không bố thí cho được. Bồ thí mà vẫn “vô 


nhansinhquan.vn 208 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


tâm”, “vô niệm”... đó mới thật là hành vi bố thí của các 
vị Bồ Tát. “Bồ thí bất trụ tướng” là cái đức tự nhiên của 
các vị Bồ Tát. Chúng sinh “bố thí” là để được danh hay 
lợi, nêu không thuộc về vật chất cũng thuộc về tinh thần: 
bố thí để được phúc báo, hoặc được người mang ân và 
kính phục, để tỏ ra người ban ân và kẻ đứng trên người 
thọ ân. ' 

Hành vi bồ thí của Bồ Tát giống như cục đường 
mà bỏ vào trong ly nước lã. Đường tan rã một cách tự 
nhiên: nước chung quanh được hưởng cái ngọt của 
đường, mà chính cục đường cũng không hay biết và 
ngay nước cũng chả hay là nhờ cục đường mà mình 
được thành nước ngọt. Ảnh hưởng của bậc Giải thoát (dù 
là bậc Thanh Văn, Duyên Giác) đối với xã hội chung 
quanh họ cũng một thế, và bởi hành vi của họ “vô danh” 
nên phần đông cho họ là ích kỷ. Dù họ suốt đời không 
thành “pháp thí” nghĩa là không “đăng đàn thuyết pháp”, 
không “trước thư lập ngôn” như mọi người khác, nhưng 
sự có mặt của họ trong đoàn thể xã hội của họ, những tư 
tưởng của họ, những câu kinh kệ mà họ tụng đọc hằng 
ngày... giống như những làn sóng điện phát ra và ảnh 
hưởng chung quanh một cách có khi còn đắc lực hơn 
những lời thuyết pháp suông của họ vì họ đã cảm hóa 
được người đời bằng tư tưởng giải thoát, bằng những 


113 Nói theo giọng văn của Trang Tử, thì bậc Bồ Tát là 
bậc mà Trang cho là Chí Nhân: “Vô kỷ”, “Vô công” và 


“Vô danh”. (Xem Trang Tử tinh hoa, trang 187). 
nhansinhquan.vn 209 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


tắm gương đạo hạnh cao siêu, những đức độ khoan hồng 
của họ. Kinh Pháp Hoa có nói: “Tiếng tằng hắng chư 
PHẬT, cùng tiếng khảy móng tay, khắp nghe mười 
phương nước, đất đều rung sáu cách”. Bởi vậy, dù 
muốn dù không, họ không thê không ảnh hưởng xã hội 
chung quanh họ được: Có đúng như lời Trang Tử: “Họ 
tuy không làm øì cả, mà kỳ thực không gì mà họ không 
làm” (vô vi như vô bắt vi). 


Và như vậy, hành động của Bồ Tát là hành động 
tích cực, còn hành động của hàng Tiểu thừa là hành động 
tiêu cực... chứ không phải Tiểu thừa là ích kỷ... là thấp 
kém hơn Đại thừa. Có / giác rồi mới giác tha, bằng 
chưa / giác mà vội giác tha là nguy cho đời và cũng 
nguy cho mình trước hết. Vả lại, còn thấy có Tiểu có 
Đại, tức là chưa đạt đến TRÍ HUỆ BÁT NHÃ, chưa phải 
là bậc tu Đại Thừa nữa. 


Kẻ nào tu hạnh Bồ Tát cân lưu tâm chú ý cho kỹ, 
kẻo sa vào con đường “ngã mạn”. 


+ 


xk * 


Hạnh của Bồ Tát chung quy nằm trong hai chữ 
“TỰ NHIÊN”. Tự nhiên, là “bá: đắc bất nhiên”, nghĩa là 
“không vậy không đặng”. Dù là trong các hành động trì 
giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, đều có thể 


nhansinhquan.vn 210 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


căn cứ vào công việc Bồ ?hí Ba La Mật trên đây mà suy 
điển. 


“Trì giới Ba-La-Mát” thì thấy như là người giữ 
giới một cách hết sức nghiêm ngặt mà thực sự không 
phải miễn cưỡng có gắng chút nào cả. Cho nên mới nói: 
Bồ Tát trì giới mà không phải Trì giới, nên mới là trì giới 
ba la mật. 


“Nhân nhục Ba-La-Mật” thì thấy như là người 
nhẫn nhục mà thực sự không phải có gắng để nhẫn nhục, 
ép lòng mà nhẫn nhục, mà bởi nhẫn nhục (điềm đạm) 
một cách hết sức tự nhiên. Bởi vậy mới nói: Bồ Tát 
“nhẫn nhục mà không phải là nhẫn nhục, nên mới gọi là 
nhẫn nhục ba la mật”. 


“Tịnh tắn Ba-La-Mật” là tỉnh tấn (siêng năng cần 
mãn tu hạnh) như người hết sức lo lắng trong công việc 
tu hành, mà kỳ thực, không cô gắng, không tham lam, 
thản nhiên mà làm không mong kết quả, không sợ thất 
bại... Bởi vậy mới nói: “Bồ Tát tu tỉnh tấn, nhưng không 
phải là tỉnh tấn, nên mới gọi là tỉnh tấn ba la mật”. 


“Thiên định Ba-La-Mật” là thiền định một cách 
tự nhiên, bất cứ nơi nào và lúc nào, nên không thấy là 
thiền định. Bởi vậy mới nói: “Bồ Tát thiền định mà 
không phải thiền định, nên mới gọi là thiền định ba la 
mật”. 


nhansinhquan.vn 211 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


“Trí huệ Ba-La-Mật` là thứ trí huệ không phải là 
thứ trí huệ để phân Thiện Ác Thị Phi của thế nhân, mà 
để soi thầu Chân Không, nên mới nói: “Bồ Tát dùng Trí 
huệ không phải trí huệ, nên mới là Trí Huệ Ba la mật”. 


KẾT LUẬN 


Điểm đặc biệt nhất của Phật Đại thừa mà nhà học 
Phật phải hết sức chú ý, là Giải thoát không có nghĩa là 
lìa khỏi “thể gian tướng” mà phải xuất tự “thế gian 
tướng ”. Danh từ “ba la mật” (đáo bỉ ngạn) cũng cần phải 
được “vượ?” cũng cần phải đạt đến tâm trạng không còn 
thấy “có bờ bên kia” so sánh với “bờ bên này”, không 
còn phân biệt “Chúng sinh” và “Phật”, không có “Mê” 
có “Ngộ”, cũng không có “Sinh tử” đối với “Niết Bàn”, 
cũng không có “phiền não” đối với “Bồ đề”. Cũng như 
không có Bóng tối thì không có Ánh sáng. 


Hay nói cách khác: Cái Ngộ nằm trong cái Mê, Bồ 
đề nằm trong Phiên não, Phật nằm trong Chúng sinh. 
Cái Tâm ĐẠI TỪ BI của Phật bao giờ cũng hòa nhịp với 
cái tâm của chúng sinh trong giới hữu tình và vô tình. 


VIMILAKIRTI có nói “Phật còn đau khổ, là vì tắt 
cả Chúng sinh còn đau khổ”. Cho nên chỉ có kẻ nào biết 
đau khổ vì cái đau khô của kẻ khác, kẻ ấy mới có thê đi 
đến bên Phật. Kẻ nào không biết đau khổ cái đau khô của 
kẻ khác tức là thản nhiên được trước cái đau khổ của kẻ 
khác, kẻ ấy không bao giờ vượt quá cái Bản Ngã của 


nhansinhquan.vn 212 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


mình. Phật học là cái học của bậc “ĐI TỪ ĐẠI BỊ, 
NĂNG HỈÏ XÃ”. Cho nên TÌNH THƯƠNG, bắt cứ thứ 
tình thương nào mà kẻ thương biết quên mình, không đòi 
hỏi một tình thương trả lại cho kẻ được mình yên, tình 
thương ấy sẽ dẫn ta dần đến con đường Đại Từ Bi của 
Bồ Tát”. Tình thương của thế nhân, thực sự chỉ là một 
thứ tình thương ích kỷ, trái lại, dắt dẫn con người vào 
đường tội lỗi và đau khổ cho cả đôi bên. Bởi vậy mới 
nói: nếu không có cái đau khổ của chúng sinh thì sẽ 
không có hạnh Đại Từ Bi của Bồ Tái. 


Ta có thê nói một cách khác rằng: nếu không có 
Luân Hồi thì không có Giải thoát! Nghĩa là chỉ có chấp 
nhận “luân hồi nghiệp báo” '. Hay nói theo danh từ 
khoa học ngày nay: chí tùy theo luật của thiên nhiên mới 
có thể trị nổi thiên nhiên và thoát khỏi thiên nhiên mà 
thôi, chứ không thể bắt chấp luật thiên nhiên mà chống 
nổi với thiên nhiên. 

Nói một cách nghịch đời mà lại không nghịch đời, 
nghĩa là tất cả mọi nghịch thuyết đều có thể dung hòa. 
Đó là cái đại mâu thuẫn của đời người, mà cũng là cái 
chân lý tuyệt đối của đời người. 


+ 


!94 De LAMOUR HUMAIN à LAMOUR DIVIN, (par 
H.LINSSEN). 


ï' Xem lỗi chương "Quán Như Huyễn” 
nhansinhquan.vn 213 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Một ngày kia, Bách Trượng Thiền sư sau khi vừa 
giảng xong Phật pháp, có một lão già trong đám thính 
tọa trước đến hỏi: 


- __ Đã qua nhiều kiếp, tôi ở trên núi này! 

Một hôm có một Phật tử hỏi tôi: “kẻ giác ngộ có 
còn bị luật nhân quả chi phối nữa không?” Tôi trả lời 
“Không”. Vì vậy mà tôi bị đầu thai làm con hồ ly mãi ở 
núi này. Vậy đại sư có thể nào giúp tôi trả lời cho đúng 
với câu hỏi kia, hầu thoát khỏi cái lớp hồ ly này chăng? 

Ông lão hỏi lại câu ấy: “Kẻ giác ngộ có còn bị luật 
nhân quả chi phối nữa không?” 


Bách Trượng Thiền sư nói: 
-__ Họ vẫn không tránh khỏi luân hồi đâu! 
Lão Hồ ly liền đắc ngộ và giải thoát. 
xk 


+ + 


Câu chuyện trên đây rất là ý vị. Bậc đại giác là kẻ 
đã biết sống thuận theo luật nhân quả, và bởi họ thuận 
với luật nên họ không còn chống với luật: họ với luật là 
Một. Họ là luật, mà luật là họ. Cũng như người thợ lặn 
giỏi, lội và lặn dưới nước như loài thủy tộc. Là vị họ đã 
thoát khỏi những định luật của nước, đã thuận với dòng 
nước và đã quên hắn là họ đang bơi lội trong nước. Họ 


nhansinhquan.vn 214 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


với nước đã hòa làm MỘT, nên không bị nước chi phối 
nữa. Đó là thâm ý của sư Bách Trượng: Người giác ngộ 
ở trong luật mà không mắc trong luật. 


Còn lão hồ ly trái lại, vẫn còn thấy mình khác với 
luật, và bởi tìm cách thoát khỏi luật, nên bị mắc trong 
luật mà không giải thoát được. Ông tin rằng ngoài ông, 
có một cái luật gọi là luật Nhân Quả chi phối, mà quên 
rằng chính ông đã tạo ra quả báo. Và nhân đó chính ông 
là cát luật tạo ra quả báo của ông, chứ không có luật 
nào ở ngoài để thưởng phạt ông cả. Cho nên khi ông 
nghĩ: Giải thoát là cách ra khỏi luật Nhân Quả, ông đã 
mặc nhiên tự tách mình ra khỏi luật ấy. Người Giác ngộ 
là kẻ không chối bỏ luật Nhân Quả, mặc dù không còn bị 
luật Nhân Quả chi phối. Cho nên mới nói: /uật Nhân 


4% 


Quả “có” mà “không”, “không” mà “có”. 


+ 


Nơi Trí Huệ Bát Nhã tất cả mọi mâu thuẫn trên đời 
đều tiêu tan mất. Cũng như ta sinh ra, tất phải có già, có 
chết. Ta không thê nào thoát khỏi cái bánh xe nhân quả 
ấy: hễ có sinh là có tử. Nhưng ta lại cũng nhận thấy được 
rằng có cái gì luân chuyên mà cũng có cái gì không sao 
luân chuyền được. Và như vậy, ta vừa bị luật nhân quả, 
mà cũng vừa không bị luật nhân quả chi phối... bởi ta đã 
đồng hóa với luật ấy rồi. Đó là huyền nghĩa của câu “/r 
vô frụ ” của Phật Đại thừa. 


nhansinhquan.vn 215 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


+ + 
Một người kia hỏi một vị thiên sư: 


-_ Hạ đã qua, rồi đông sẽ đến. Vậy làm 
sao tránh khỏi? 

-_ Tại sao anh không tìm nơi một chỗ nào 
không có mùa hạ và mùa đông? 

- Làm sao tìm ra được một nơi như thế? 

- _ Vậy thì đông đến, anh hãy cứ run. Hạ 
đến anh hãy cứ đề cho đồ mô hôi như mọi người. 


Đó là thuận với thiên nhiên mà không bị thiên 
nhiên làm hại. 


+ lò 


Ở đây, ta thây quan niệm “trụ vô trụ” của Phật học 
lại gặp với cái chủ trương “sự vô sự” '?° của Lão Trang. 


N..éẲ‹€ 


Đề /gm kết luận, (gọi là “tạm” là vì đối với cái học 
của nhà Phật, không làm sao có thể nói được tiếng nói 
cuối cùng... mà trái lại càng nói, lại thấy càng xa chân 
lý), ta có thể nói rằng tất cả tinh hoa cao nhất của giáo lý 
nhà Phật là không có gì gọi là giáo lý cả, như kinh Kim 


tù Nghĩa là ở trong “sự” mà không “mắc trong sự”. 
nhansinhquan.vn 216 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Cang đã nói: “Thuyết Pháp giả, vô pháp khả thuyết, thị 
danh thuyết pháp ”. 


Đạo PHẬT, bàn đến chỗ rốt ráo cứu cánh, có thể 
gồm trong ba danh từ là: “Vô Niệm”, “Vô Tướng”, và 
“Vô Trụ”. Bởi “Vô Niệm nên “Vô Tướng”; và bởi “ Vô 
Tướng” nên “Vô Trụ”. Vô Trụ nên Phật học muôn màu 
muôn vẻ, không bị có định và mắc vào trong một hình 
thức hay hệ thông nào cả. Và chính nhờ thế mà Phật học 
mới có thê được luôn luôn tồn tại. Phật học mà “trụ 
tướng” thì nó sẽ bị lu mờ, và chỉ còn giữ được “cái vỏ” 
của nó mà thôi. Thật có đúng với câu này của một vị 
thiền sư: “Đạo Phật chỉ có tìm thấy được bóng dáng... ở 
những nơi nào không có Phật giáo!” 


nhansinhquan.vn 217 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


nhansinhquan.vn 218 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


A. NHỮNG PHƯƠNG THỨC 
TU HÀNH. 


PHẬT học không phải là 
một lý thuyết suông. Như trước 
đây đã có nói: Học Phật mà 
không thực hành giáo pháp, thì 
chưa phải là người học Phật, hay 
nói một cách khác, không phải là 
người hiểu Phật. 


Ở đây Trị và Hành là Một. Cái hay của Phật học là 
cái Dụng của nó. Hễ là cái Đèn, tức là phải sáng. Đèn mà 
không đốt lên chưa phải là cái đèn. Bởi vậy Thiền giáo 
mới bảo: Thiên, là cái đèn mà ánh sáng của cây đèn, là 
Trí Huệ Bát Nhã. Thiền là cái Thể, Bát Nhã là cái Dụng. 
Quan trọng nhất là Phật giáo, bất cứ thuộc về tông phái 
nào, đều đặt trọng tâm nơi cái DỤNG, nó thống quan 
được cả cái THẺ và cái TƯỚNG. 


Hiểu Phật là một việc, mà hành Phật pháp lại là 
một việc. Là tại sao? Là bởi nếp sống, cùng lối suy tư 
hằng ngày của chúng ta đều chịu nhiều ảnh hưởng lâu 
ngày của những tập niệm sai lầm nhị nguyên... nên đã 
chấp lầm cái G¡¿ làm cái Chân. Thói quen ấy lâu đời đã 
thành gần như một thiên tính. Bởi vậy, có nhiều nhà 


nhansinhquan.vn 219 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


nghiên cứu Phật học rất thông thái... mà vẫn chứng nào 
tật nấy: gian tham vẫn hoàn gian tham, điêu ngoa vẫn 
hoàn điêu ngoa, ganh ghét vẫn hoàn ganh ghét. Chủng tử 
đã kết hợp lâu ngày, chưa hắn trong một sớm một chiều 
mà trừ được. 


Phép tu của Phật giáo có đến vô lượng pháp môn, 
tùy mình thuận với pháp môn nào thì theo, đều có thể 
“minh tâm kiến tánh”. Miễn là hiểu rõ dụng ý thâm sâu 
của mỗi pháp... thì pháp môn nào cũng hay cả. Sự hay 
dở không thể định được, dù là tu Thiền, tu Mật, tu Tịnh 
độ... hay tu Giới luật. 


+ * 


NGŨ THỪA PHẬT GIÁO 


Tu đề thành Phật quả, nhập được Niết Bàn, là quả 
cao nhất của người tu Phật và cũng là mục đích duy nhất 
của Phật học. 


Nhưng, vì nghiệp lực lành dữ không giống nhau, 
trí thức không đều như... nên Phật “tùy bệnh đữ dược”, 
tùy căn cơ mỗi hạng người mà lập ra nhiều pháp môn 
thấp cao đề dìu dắt. Người ta chia các pháp môn làm 
năm loại, gọi là Năm THỪA: Nhơn thừa, Thiên thừa, 
Thanh Văn, Duyên giác, và Bồ Tát. 


nhansinhquan.vn 220 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Từ thấp lên cao, khởi đầu là Nhơn thừa và Thiên 
thừa. Hai thừa này, chỉ là Thể gian thừa nghĩa là kết quả 
cũng sẽ chỉ loay quay trong vòng thế gian, chứ không 
đưa người ra khỏi vòng luân hồi sinh tử, tức là mục đích 
của Phật giáo. 


Thu theo Nhơn thừa, thì được trở lại làm người '°” 
đề hưởng phúc báo, còn tu theo 7#/ên thừa, sẽ được trở 
lại làm người, nhưng sung sướng hơn vì được sinh vào 
cối Trời (thiên), tức là những nơi đạo đức giàu sang. 
Hạnh phúc trên hai “cõi Người và “cõi Trời” không bền 
vững vì còn nhiêu phiển não, nên gọi là “hạnh phúc hữu 
lậu” trái với “hạnh phúc vô lậu ”“” là của các pháp môn 
“øiải thoáf” như của Thanh Văn và Duyên giác (thường 
được gọi là pháp môn Nhị /hửa). 


+ 


!1 Khỏi bị đọa vào Địa Ngục (tức là những nơi địa 
ngục ở trần gian đầy gian khổ, cơ cực). 
!12 «Lâu” là phiền não... “Hạnh phúc vô lậu” là hạnh 


phúc hoàn toàn không phải là thứ hạnh phúc tương 
đối, cái sướng hơn cái khổ. 
nhansinhquan.vn 2)2) Ï 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


IL.NHƠN THỪA 


'Tu Nhơn thừa, thuộc về Giới luật, phải làm hai 
VIỆC này: 


l.QuyY 1 Tạm bảo ””: tức là nguyện trở về 
nương dựa vào Phật, Pháp, Tăng (những kẻ thay mặt 
Phật, đem Phật pháp giảng dạy cho ta). 


2. Giữ Giới '"": (Ngũ giới) 


a) Cấm Sát Sinh 
b) Cấm Đạo rặc 
c) Cắm Tà dâm 
d) Câm Vọng ngữ 
e) Cấm Tu. 

a) Cẩm sát sinh: không được giết hại người vật 
một cách vô cớ, không chánh lý. Đó là cách để đừng 
nuôi dưỡng lòng tham dục vô bờ bến thường dễ dẫm đến 
sinh mạng kẻ khác hay vật khác để mưu lợi cho riêng 
mình, và đồng thời nuôi dưỡng lòng trắc ấn và từ bi đối 
với tất cả muôn loài. Người có lòng trắc ân và từ bi... 
tức là người đã một phần nào biết quên mình... lòng ích 


!99 Quy: trở về chữ Phạn, gọi là NAMO (tàu âm là Y: 
dựa vào “Nam Mô"). 

!1! Phật, Pháp, Tăng là ba thứ của quý (bảo) của 
người tu Phật, nên gọi là Tam bảo. 

111 Giới , là răn cấm. 


nhansinhquan.vn D0922) 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


kỷ đã được dẹp bớt nhiều rồi. Tuy là một lối “tu” tiêu 
cực, nhưng chặn đứng được sự bành trướng vô độ của 
lòng tự phụ tự đắc là Bản Ngã. Các điều răn cắm khác 
cũng cùng một dụng ý ấy. 


b) Cám trộm cắp: tức là chặn đứng lòng tham dục 
ham tích trữ cho mình. Trộm, cắp không những dưới 
hình thức lấy trộm tiền bạc, đồ vật của người, mà là trộm 
cắp dưới mọi hình thức vô cùng tế nhị. Những cuộc 
tranh đua một cách bất chính, dùng đủ mọi thủ đoạn bất 
chính đề cho được việc cho mình thôi, dù là thủ đoạn 
chính trị, thương mại v.v.. đều là “#rộm cắp” cả. l 


c) Cẩm tà dâm: Dâm, có chính, có tà. Tà dâm là 
dẫm lên quyền sở hữu của kẻ khác để thỏa mãn dục tính 
vô độ. Cắm tà dâm là chặn đứng sự bành trướng vô độ 
của tham dục mong chiếm đoạt tình yêu của kẻ khác. Dù 
là đối với “Vật sở hữu”, tà dâm là đẫm lên cái nhân 
phẩm của “món vật” mà mình xem là “sở hữu” kia, để 
thỏa mãn dục tình là thứ tham lam ích kỷ nhất. Cắm tà 
dâm là để chặn đứng sự bảnh trướng vô độ của dục tình. 


d) Cẩm vọng ngữ: Vọng ngữ, là lời nói xuyên tạc, 
vu khống, dối trá, độc ác... mà người ta dùng đề thỏa 
mãn tham dục vô bờ bến của con người. Vọng ngữ 
không những nói sai, mà cũng là lời nói độc ác... cốt 


!12 Trộm cho mình là phạm giới, mà trộm cho gia đình 
mình, trộm cho quê hương mình, trộm cho dân tộc 


mình... cũng đều là TRỘM cả. 
nhansinhquan.vn 225) 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


làm thương tổn và đau đớn kẻ khác, đìm kẻ khác để nâng 
mình lên... Những lời nói độc, vu khống, Xuyên tạc... 
thường lại có công dụng sát sinh, hại mạng... người 
khác, một các ác độc còn gấp trăm nghìn việc chém giết 
bằng gươm, súng... vì đã giết cả tên tuổi, danh dự, nhân 
phẩm của những người lương thiện (bằng cách bôi lọ). 


Vọng ngữ là điên đảo thị phi thiện ác... để sướng 
miệng dèm pha... Biết là phải, vẫn chê là quấy, dùng 
ngụy biện đề truyền bá những tư tưởng my dân... hại 
đời, hại nước... Biết là quấy, vẫn cho là phải... có tình 
uốn nắn sự thật để bênh vực lập trường sai lạc, tội lỗi của 
mình... 


e) Cám ru: Là câm những kích thích ngoại giới có 
thê làm cho ta loạn tâm trí... dưới mọi hình thức như 
rượu mạnh là một, khiến ta không làm sao giữ được 
những giới trên. 


* * 


II THIÊN THỪA 


Tu Thiên thừa, thì cũng giống như tu Nhơn thừa, 
nhưng có tính cách tích cực hơn, nghĩa là thay vì cắm 
đoán, lại khuyên làm mười điều thiện (thập thiện nghiệp) 
sau đây. 


nhansinhquan.vn 224 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


* * 


Sở dĩ con người làm lành hay làm đữ, đều do ba nơi: 
thân, khẩu và ý. 


Sửa Thân, có ba phép; sửa Miệng (khẩu) có bốn 
phép; sửa Ý, có ba phép, nên gọi là Tháp Thiện. Nó là 
nền tảng của nền luân lý và đạo đức thông thường của 
người học Phật. 


1. Ba điều lành, thuộc về Thân, không giết hại 
chúng sinh, không ăn thịt loài vật biết đau thương như 
mình, lại còn tìm cách đề phóng sinh con người và con 
vật ra khỏi vòng lao lung đau khổ. Trước đã thụ giới bất 
sát, thì nay tiễn thêm một bước, ta phải tu hạnh phóng 
sinh; cứu nhân dân ra khỏi cảnh chim lồng cá chậu. 
Những bậc anh hùng cứu quốc, giải thoát dân tộc bị áp 
bức, đạp phá những chế độ bạo tàn để cứu muôn dân đồ 
thán, đó cũng là phép tu phóng sinh đồng loại. 


a) Kế đó, là chẳng những không phạm vào tội 
trộm cắp dưới mọi hình thức, lại còn đem của cải tiền 
bạc mà bồ thí, chia sớt nỗi nghèo đói của người chung 
quanh. 


b) Điều lành thứ ba (thuộc về thân nghiệp) là 
chăng những không sa vào tội tà dâm, lại còn biết tiết 
chế thị dục, và nhất là dục tình, chỉ tìm hưởng những lạc 
thú thanh cao siêu thoát về tinh thần đạo lý. 


nhansinhquan.vn 225 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


2. Bốn điều lành thuộc về Khẩu (miệng luỡi): 


a) Không bao giờ phạm tội vọng ngữ, và chỉ nói 
toàn những lời chân thật, lòng nghĩ sao, miệng nói thẻ, 
tai mắt nghe thấy sao, thì nói y những gì mình nghe thấy, 
không một chút gì thêm bớt. 


b) Không nói lời thêu dệt, xuyên tạc, điên đảo 
thiện ác, vấn loạn tà chánh đề phá hoại lòng tin của con 
nĐƯỜI. 

c) Không nói lời độc ác nhục mạ xúc phạm kẻ 
khác mà chỉ nói những lời dịu dàng, êm ái nghĩa là 
không chạm lòng tự ái của aI cả. Đó là cái hạnh của 
người học Phật. 

d) Không dùng lời phản gián (lưỡng thiệt), xui giục 
người người thù ghét nhau, nghi ky nhau, mà trái lại tìm 
những lời nói phân giải, thông cảm... để giảng hòa liên 
hiệp lại mọi người trong niềm hòa khí, yêu thương... 


3. Ba điều lành thuộc về Ý là: 


a) Không fham: (tham: là thèm muốn, cầu mong 
cho có được). 


b) Không sân: (sân: tức giận, nóng nảy). 


c) Không s¿: (si: mê lầm, ngu tối). 


nhansinhquan.vn 226 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Phật giáo cho đó là Ba cái nọc của tâm hôn. Chính 
ba cái đó là cần thiết nhất phải bài trừ, bởi nó là gốc sinh 
ra tật cả mọi mê lầm về tội lỗi trên đời. 


Chính nó làm cho con người không làm sao hiểu 
được cái thực tướng của vũ trụ, không làm sao theo được 
cái đạo lý chân chính của Phật giáo. 


Tham, sân, sỉ đều do nơi tâm mình đối với vật 
ngoài mà sinh ra. Nếu thuận với mình, thì sinh ra lòng 
tham (tham tâm), còn nghịch với lòng mình, thì sinh ra 
lòng sân (sân tâm). Tham lam, sinh ra bực tức... Tham 
và bực tức nên sinh ra nóng nảy... mà nóng nảy sinh ra 
ngu độn (si tâm) vì đã mất thăng bằng vì dục vọng nung 
đốt. Thật vậy “được”, thì lại sinh ra “tham” muốn thêm, 
không bao giờ biết đủ. Nếu “không được” thì sinh giận 
dỗi, bực dọc... thân tâm đau khổ. Rồi lại nhân đó mà 
sinh ra lòng mê muội mù quáng thêm; mê muội mù 
quáng lại khiến cho lòng “tham” càng nổi dậy, và lòng 
bực tức “sân” càng tăng gia mãi mãi. Chính đó là chạy 
theo cái vòng luân quân, chất chồng tội ác. 

Đề trừ tuyệt Tham, Sân, Sỉ, Phật giáo dạy ta tu 3 
phép: Giới, Định, Huệ. Giới, là đề trừ lòng tham muốn 
vô độ: Định là để trừ sự nóng giận bực dọc, căm hờn; 
Huệ là đề trừ cái tâm tánh ngu si. 


+ 


nhansinhquan.vn D201) 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Và đây mới chỉ là những phép tu sơ đăng và “thấp” 
nhất của Phật giáo. Vậy mà ngay các bậc mà ta thấy là 
chân tu, đại đức... ngày nay lại vẫn còn không biết bao 
nhiêu người chưa hành được một các viên mãn phép 
“Ngũ giới” và “thập thiện”. Huông chi là những kẻ 
thường nhân! 


* * 


II IV. THANH VĂN VÀ DUYÊN GIÁC 


Hai thừa này căn cứ vào thuyết TỨ DIỆU ĐỀ VÀ 
THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN. Nhờ nghe 7# Diệu Đề của 
Phật mà nhập đạo, nên gọi /2 7anh Văn, nhờ theo cái lý 
Tháp Nhị Nhân Duyên mà giác ngộ, nên gọi là Duyên 
Giác. 


Thanh Văn nhờ nghe theo Phật mà xuất ly khô hải. 
Còn Duyên Giác thì nhờ tự giác mà được giải thoát. 


Thanh Văn và Duyên Giác đều đoạn tuyệt được 
phiền não, ngộ được cái lý VÔ NGÃ và VÔ THƯỜNG 
mà vào cảnh Niết Bàn. Trong Kinh thường gọi là NHỊ 
THỪA pháp môn. 


Hai phần đã thuật rồi trước đây, vậy xin miễn lặp 
lại. 


nhansinhquan.vn 228 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Đây là những pháp môn Tiểu thừa với mục đích 
cầu chứng Niết Bàn. Tu Bồ Tát thừa là bắt đầu qua giai 
đoạn nhập thế đề độ tất cả chúng sinh qua vòng đau khổ. 


V. BÒ TÁT THỪA. 


Kinh Pháp Hoa, có viết: “Cự Phật đản giáo dục 
Bồ Tát, dục dĩ Phật chỉ trì kiến, thị chúng sinh cố, dục dĩ 
Phật chỉ tri kiến, ngộ chúng sinh cố, dục lệnh chúng sinh 
nháp Phật chỉ trì kiến có. ” Các vị Phật chỉ chuyên về 
phẩm hạnh Bồ Tát, chỉ muốn dùng có chỗ thấy biết của 
Phật mà ngộ giác chúng sinh, chỉ muốn khiến cho chúng 
sinh chứng nhập được cái chỗ thấy biết của Phật mà 
thôi. 


Như thế, ta thấy rằng giáo lý của Phật là cốt đưa 
con người thắng tới quả vị Phật, nhưng vì căn cơ, tâm trí 
của chúng sinh thấp cao, hẹp rộng bắt tề, không sao lĩnh 
hội nổi tỉnh hoa Phật pháp, nên Phật tùy trình độ hiểu 
biết mà nói, khi thì nói về “7 Diệu Để” (Thanh Văn), 
khi thì nói về “Thập Nhị Nhân Duyên” (Duyên Giác...) 
Tuy giải pháp có khác nhau, nhưng công dụng đều dìu 
dắt chúng sinh đi lần vào cõi Đại Trí Huệ Bát Nhã của 
chư Phật mà kinh Pháp Hoa gọi là Vô /hượng Chánh 
đẳng Chánh giác. 


Bồ Tái, là tự mình giác ngộ, lại còn nguyện đem 
chỗ giác ngộ của mình mà dạy cho chúng sinh cùng 
được giác ngộ (tự giác, giác tha). 


nhansinhquan.vn 229 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Phật tánh, thì không phân chia Nhân Ngã, mà lại 
xem chúng sinh là mình, mình là chúng sinh. Bởi vậy, 
chúng sinh (tức là mình) mà còn mê, thì cũng như mình 
mê; chúng sinh (trong tâm mình) mà còn khỏ, thì cũng 
như mình khổ. Chúng sinh mà còn tham lam, Bồ Tát 
nhất nguyện tu hạnh Bó thí; chúng sinh mà còn si mê, thì 
Bồ Tát tu hạnh Trí Huệ. 


Tùy căn cơ chúng sinh, hạnh ngộ của Bồ Tát thiên 
biến vạn hóa... nhưng tóm lại thì cũng không ngoài 6 
phép ba la mật này (thường gọi là “lục độ”)... tức 6 phép 
độ ta qua bên kia của chánh giác: 


1. Bồ thí ba- la-mật 
2. Trì giới ba- la-mật 
3. Nhân nhục ba- la-mật 
4. Tỉnh tắn ba- la-mật 
5. Thiên định ba- la-mật 
6. Trí Huệ ba- la-mật 

1. Bồ thí ba - la - mật: 


Bồ Tát hơn cái hạnh của Thiên thừa, là bó thí vì bố 
thí. Ở đây bồ thí có nghĩa là cho ra... là vì phải cho ra, 
không thể không cho được, cũng như mặt trời trọi chiếu 
vạn vật vì bản tính là phải phát sinh ánh sáng... không 
riêng cho ai cả, dù đối với kẻ hiền hay người ngu, kẻ 


nhansinhquan.vn 230 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


lành hay người đữ... Cái đức bố thí của Bồ Tát là của 
Phật tánh phát huy ra, mà không còn phải của Bản Ngã: 
thấy ai thiếu là mình thiếu, thấy ai khổ là mình khổ. 
Trong quyền “Vie de Ramakrishna”, tác giả R. Rolland 
có thuật: ngày kia đức Ramakrishna thấy một kẻ bị 
người ta đánh bằng roi... thì trên mình ông, người ta 
thấy hiện lên rõ ràng các lăn roi như người ta đã thấy 
trên thân mình của người bị đánh. Đó là một vị Bồ Tát 
thật có bằng xương bằng thịt của thời bấy giờ bên Ân Độ 
cách đây vài mươi năm. 


Bồ thí có ba cách: 
a) Tài thí 

b) Pháp thí 

c) Vô úy thí. 


a) Tài thí: của thường nhân là vì danh, vì lợi, hoặc 
vì cầu phúc báo, chứ không phải vì thật thương yêu 
chúng sinh... Bởi vậy Tài fhí ba la mát là một thứ tài thí 
không đòi khỏi gì cả nơi người họ ân tài thí. Tài đây, 
không phải chỉ là tiền bạc của cải... mà là tất cả những 
gì của mình. Thánh Gandhi, trong quyên “Lettres à 
IAshram” có viết: “Khi ta ăn cơm no rồi, còn giữ lại 
một chén cho ngày mai... nếu có kẻ đói vì thiếu ăn đến 
ta, và nếu ta lại không đem chén cơm dành cho ngày mai 
ấy giúp họ, là ta đã “trộm” của thiên hạ rồi vậy”. Đó là 
lời nói của bậc Bồ Tát: trong khi thiên hạ được no ấm, 


nhansinhquan.vn 231 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


không thê để cho kẻ khác đói lạnh. Và như vậy, phải 
Cho tất cả mà không đòi hỏi được đền đáp... dù là đồi 
với tình thương cũng vậy. Cái cách tài thí ấy mới thật là 
“tài thí ba la mật”, đưa mình đến “bờ bên kia” (đáo bỉ 
ngạn) là Giải thoát. 


“Tài thí ba la mật”, là cho mà đừng làm mắt thê 
diện của kẻ thọ “tài thf” của mình, tức là làm rất kín đáo, 
người thọ ân không rõ được do đâu mà được, thọ một 
cách tự nhiên mà không dè mình đã thọ ân. Thế nhân tài 
thí, tuy không vụ lợi nhưng còn đề cho người biết mà tri 
ân: đó cũng chưa phải là “bố thí ba la mật”. 


Cái tính cách “vô công” trong các thứ bô thí, dù là 
“pháp thí” hay “vô úy thí” cũng đêu nhuộm màu “vô 
33 6€ 


ngã” cả... nghĩa là “vô kỷ”, “vô công” và “vô danh” như 
ậ s1) TH 
thầy Trang đã nói. ''3 


b) Pháp thí: Là đem Phật pháp mà bồ thí. Nhưng 
thật sự chắng luận là đem giáo lý của Phật đề giảng dạy 
cho người được giác ngộ, mà bắt cứ lời nói nào có thê 
đem lại sự yên tĩnh và soi sáng được lòng người đều 
được gọi là Bồ Tát thí. 


!13 Xem quyển TRANG TỬ TINH HOA của T.G Nguyễn 
Duy Cần trang 185, 186, 187....(Bản x.b năm 1964). 
“Chi nhơn vô kỷ, thần nhơn vô công, thánh nhân vô 

danh”. Hạnh Bồ Tát, cùng với hạnh của Chí Nhơn rất 
giống nhau: “Lợi trạch thì ư vạn thế, thiên hạ mạc tri 
dã” ân huệ nhuần thấm khắp mọi người, khắp muôn 


đời mà thiên hạ không một ai hay cả.” 
nhansinhquan.vn 2312) 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Có khi không cần phải “trước thư lập ngôn” hay 
“đăng đàn thuyết pháp” mà vẫn được gọi là pháp thí. Tại 
sao thế? Là vì Bồ Tát “hành bất ngôn chỉ giáo”, đem cái 
gương tận thiện của mình để cảm hóa chúng sinh. Cái lối 
dùng gương tận thiện của mình để giáo hóa dân, thay vì 
lời nói suông... ảnh hưởng và cảm hóa người một cách 
hết sức hiệu quả và đó là hạnh tu cao nhất. Pháp chí công 
đức chắc chắn hơn là những kẻ hay giảng đạo lý mà ít 
làm! Pháp thí mà được viên mãn khi nào hội đủ hai điều 
kiện đã nói trên: nói và làm luôn luôn phải đi đôi với 
nhau. 


Nhưng “pháp thí ba la mật” phải tuyệt nhiên không 
vì mục đích “lập công”, hay “lập danh”, nghĩa là để cầu 
phúc báo, hoặc để được chúng sinh ghi ân, tôn trọng... 
hay phụng thờ! Nếu còn một mảy may cầu kỳ lập dị, tự 
cao tự đại, ra mặt thầy đời... chứ đừng nói là cầu danh 
vụ lợi... thì bố thí ấy không phải là Bố Thí “đưa ra đến 
bờ” giác ngộ. 


c) Vô úy thí: Người chúng ta vì cái bệnh hiểu lầm 
nhận trật, chấp có một cái TA (Ngã), nên hay đâm ra lo 
Sợ một ngày kia nó sẽ mất đi. Vì vậy, ta tìm đủ cách để 
bảo tồn, nhân đó mà sinh ra cái bệnh Sợ chết. Và bởi sợ 
chết, mới có ham sống và nhân đó sinh ra cái tính hèn 
nhát và cầu cạnh thần quyền! Giải thoát con người khỏi 
cái bệnh SỢ ấy. (vì SỢ là cái địa ngục của tâm hồn) Bồ 
Tát bèn tu cái hạnh Vô úy thí. 


nhansinhquan.vn 233 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Bồ Tát lẫy cái gương VÔ ÚY của mình trước vấn 
đề sinh tử để cảnh tỉnh chúng sinh đừng vì ham sống sợ 
chết (Tham sinh úy tử) mà làm những điều tỉ tiện để cầu 
sống, trong khi sông chết là lẽ vô thường... không một 
lúc nào không có sinh tử nối tiếp nhau như trên một cái 
vòng tròn. 


Bằng đủ mọi phương tiện, Bồ Tát nhất quyết vào 
sinh ra tử, xem mạng sống như nắm lông hồng... hoặc 
gặp tai nạn thì ra tay cứu vớt, hoặc gặp tật bệnh nguy 
hiểm thì săn sóc thuốc thang, thường tỏ ra là một bậc 
ĐẠI DŨNG để trấn an tắm lòng sợ hãi của chúng sinh. 
Bồ Tát hành Vô úy hí giống như các bậc anh hùng hiệp 
sĩ thời xưa, “thi ân bắt cầu báo”. 


Đó là hành “Vô úy thí ba-la-mật”. 
2. Trì giới ba-la-mật 


Tất cả mọi điều răn cắm (giới) của Phật giáo, Bồ 
Tát đều một mực giữ giới một cách hết sức nghiêm ngặt, 
để làm gương cho chúng sinh bắt chước mà tu hành 
không dám saI chạy. 


Nhưng, Trì giới ba — la - mật, không phải vì cầu 
phúc mà trì giới, vì cầu danh mà trì giới, nghĩa là không 
phải được cái mã là người đạo hạnh khắc khô. Họ trì giới 
để làm cái gương trì giới, chứ không bắt buộc khiển 
trách ai không trì giới như mình. Họ trì giới mà như 


nhansinhquan.vn 234 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


không trì giới gì cả, vì họ không cần gắng gượng trì giới 
mà tự nhiên không bao giờ phạm giới. 


3. Nhẫn nhục ba-la-mật 


Nhẫn nhục, là nhường nhịn mọi khiêu khích... là 
vì Bồ Tát tu hạnh nhẫn nhục luôn luôn tỏ ra là người Đại 
Dũng, không coi vào đâu những lăng nhục của kẻ khác. 
Bởi Bồ Tát là bậc “vô ngã” nên không thấy đâu là vinh, 
là nhục... Bồ Tát xem tắt cả là bình đăng, với một cặp 
mắt thản nhiên, với một tâm hồn điềm đạo chí cực. '' 

“Nhẫn nhục ba-la-mật” khiến cho thân tâm luôn 
luôn bình thản, không biết buôn, giận, oán, thù... và nhờ 
thế không sao còn tạo được ác nghiệp chứ không phải vì 
tham sinh úy tử mà sợ sệt, nhát nhúa... 


4. Tỉnh tắn ba-la-mật 


Tinh tấn là chuyên cần, siêng năng trên con đường 
tu hạnh, không bao giờ xao lãng. Nhờ có tinh tấn, những 
đức bố thí, trì giới, nhẫn nhục mới có thể càng ngày càng 
lên đến mức tỉnh vi. 


“Tinh tấn ba-la-mật” là tinh tấn mà không thấy là 
tinh tắn, là tinh tắn đến mức như không còn thấy có sự 
có gắng hay bắt buộc nữa mà đã thành một sự tự nhiên 
như quả đất tự nhiên quay, không quay không đặng. 


^ˆ 


1“ Xem quyển "Cái Dũng của Thánh Nhân” (cùng một 
tác giả). 
nhansinhquan.vn 235 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Có gắng tu hạnh đến độ không còn thấy có gắng, 
cũng không phải cố gắng để mau đạt mục đích và cầu 
thành công. Như người thợ lặn giỏi, họ lặn và bơi lội 
trong nước như loài thủy tộc, bơi lội mà không hay là 
mình bơi lội nữa! Đó là “Tinh tấn ba-la-mật” 


5. Thiền định ba-la-mật 


Thiên định Ba-la-mật có khác với những thứ Thiên 
định Tiêu thừa là quy tât cả tâm trí vào một việc, hoặc đê 
quán xét một vân đê nào đên mức cùng tột, vỡ lẽ. 


Ta cũng nên biết, hằng ngày, hằng giờ Tâm Trí ta 
bao giờ cũng bị lôi kéo đủ phía làm cho bị phân chia tản 
mác vọng động liên miên vì đã chạy theo mọi cám dỗ 
bên ngoài ở trăm phương ngàn hướng... Vậy cần phải 
định, là quy nó về một mối.. 


“Thiền định ba-la-mật” là quy tất cả tư tưởng hành 
VI của fa vào “nguồn sốc” (bản thể của sự sự vật vật) 
trên đời, để nhận thấy được cái “bản lai diện mục của 
chư pháp, không còn bị sự lừa dối chia phân trong hiện 
tượng giới”. Nhờ đó mà phát sinh Trí Huệ Bát Nhã Ba- 
La-Mật, khai quang được cái TÂM VÔ SAI BIỆT, cái 
TÂM BÌNH ĐĂNG NHƯ NHƯ. 


6. Trí huệ bát nhã ba-la-mật 


Tu Bát Nhã Ba-la-mật là tôn chỉ cuối cùng của 
Phật học, để bước sang quả Phật. 


nhansinhquan.vn 236 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Tu “Trí Huệ Bát Nhã Ba-la-mật” là dùng Trí Huệ 
Bát Nhã mà chiếu soi vạn sự vạn vật, thay vì như thường 
ngày đã quen dùng Lý Trí (TÂM SAI BIỆT) (esprit 
discriminateur) để mà nhìn sự vật. 


Xem lại chương “Trí huệ bát nhã” trước đây. 


nhansinhquan.vn 237 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


B. PHẬT GIÁO với VẤN ĐÈ 
THIỆN ÁC 


Thiện ác là vẫn đề rất quan trọng đối với Phật 
giáo. Kinh rằng: “chư ác, mạn tác; chư thiện, phụng 
hành” (kiêng cữ các điều ác, làm hết thảy các điều lành). 


Nhưng, Thiện và Ác của thế nhân và của Phật giáo, 
hắn không giống nhau... Là vì như ta đã thấy Phật giáo 
nhận thức sự đời có chiều khác xa với nhân thế. 


Phần đông, vì thiếu nhận xét một cách tế nhị sâu 
sắc hai từ Thiện Ác này, nên có điều ngộ nhận sau đây: 
Tôn giáo nào cũng dạy làm LÀNH lánh DỮ... cho nên 
Tôn giáo nảo tu theo cũng hay cả! Có kẻ lại bảo: Tu Phật 
hay học Phật thì chung quy chỉ làm Lành lánh Dữ, vậy 
thì cần gì phải bàn đến giáo lý ấy làm gì cho nhọc tâm 
mệt trí! 


Người đưa ra những nhận xét Ấy, chưa nhận xét 
đúng cái chân nghĩa của hai danh từ Thiện Ác trong Phật 
giáo. 


* * 


Đứng về phương diện luân lý xã hội... không có 
một lý tưởng luân lý đạo đức nào là đứng vững được 


nhansinhquan.vn 238 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


trước thời gian và không gian. Có điều mà ở thời buổi 
này, tôn giáo này, xã hội này cho là phải, thời buôi khác, 
tôn giáo khác, xã hội khác sẽ cho là không phải nữa: Một 
vấn đê hoàn toàn tương đối. 


Ngày xưa, vua Salomon mà người đồng thời xem 
là bậc Thánh, đã có tới “bảy trăm nguời vợ chính và ba 
trăm người vợ bé”, cũng như Văn Vương, một ông Vua 
Thánh nước Trung Hoa, có cả trăm người vợ... Xã hội cỗ 
ở phương Đông cũng như ở phương Tây là xã hội đa thê, 
không ai xem việc đa thê là “tội lỗi”, nhưng ngày nay, ở 
xã hội Âu Mỹ, như ở Anh hay ở Mỹ... người ta cắm hắn 
chế độ đa thê, và cho đó là “Tội trọng”. 


Trái lại, xứ Tây Tạng Phật giáo, người ta chấp 
nhận chế độ đa phu: một người đàn bà có quyền được 
nhiều chồng, nhưng ở nước Anh, người đàn bà nào có tới 
hai chồng sẽ bị tố cáo là “tội ác”. Bên các xứ Âu Mỹ, 
người đàn bà phạm gian, bị đưa ra tòa ly dị, vẫn không 
bao giờ bị buộc tội, trái lại, ở Arabie, người đàn bà nào 
phạm gian sẽ bị tử hình. Và ngay ở Việt Nam của chúng 
ta ngày xưa, người đàn bà phạm tội trắc nết bội phu cũng 
bị voi ø1lày ngựa xé! Nhưng ngày nay, đàn bà mà phạm 
gian... đã không còn bị luật kết tội, mà ngay cả xã hội 
cũng không còn ai xem đó là “tội ác” như xưa nữa! 


Hoàn cảnh xã hội cũng thay đối liền những giá trị 
cô truyền của luân lý đạo đức. Không gì minh chứng sự 
rõ ràng sự thay đôi ấy bằng chiến tranh. Thời bình người 


nhansinhquan.vn 239 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


công dân có những điều mà luân lý cắm đoán, nhưng ở 
thời chiến tranh thì những điều cấm đoán ấy lại trở thành 
bốn phận bắt buộc. Giá trị luân lý đảo lộn tất cả. Đó là 
điều không cần minh chứng dài dòng, bởi không còn một 
ai là không nhận thấy. 


Nhà Đạo học phương Tây PLOTIN có nói: 


“Dù là việc Ác, cũng một phần nào cần thiết như 
việc Thiện, vì nó phát sinh ra được nhiều VIỆC tốt đẹp; nó 
dẫn dắt đi tìm những phát minh sáng tạo lợi ích, và bắt 
buộc con người biết thận trọng và ngăn cản không cho sa 
vào giác ngủ mê man, một sự an thân lười biếng”, 
Bóng tối cần cho ánh sáng, Ác cần cho Thiện, Vô minh 
cần cho Giác ngộ... Và hơn nữa: Phiền não tức Bồ đè... 
Cả hai hay MỘT. 


Người ta, ngày nào còn bị ràng buộc trong cái tư 
tưởng giả hữu của hiện tượng giới... thì còn dùng đến 
danh từ “lợi hại”, “thiện ác”, “thị phí”, “hữu đạo vô 
đạo”, ,ôi đặt thành quy luật để bảo vệ cái Thiện, bài trừ 
cái Ácl .. mà chăng hay rằng tất cả vạn hữu trên thế 


!15Doc “Một Nghệ Thuật Sống” cùng một tác giả: 
Chương "Vấn đề Thiện Ác”(trang 75, 77, 78, 79, 80, 
81, 82) xin đọc chương "Đại Giác và Tiểu Giác” (trang 
85, 66, 67... 92). 

!1Ê Cf, PLOTIN. II. iii.18. 


nhansinhquan.vn 240 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


gian này đều chẳng chịt với nhau như các tế bào trong 
một thân thể chung, và bất cứ một hình phạt nào đối với 
một phần tử đều đụng chạm và thương tôn đến toàn thê 
của cơ thân. Hoa Nghiêm tông bàn đến thuyết “nhất đa 
tương dung, chủ bạn cụ túc” thật là hết sức rõ ràng và 
khoa học, không cần nhắc lại. 


^Xx.é( 


Bởi hiểu rã cái lẽ “sự sự vô ngại” của hiện hữu mà 
tất cả mọi người Giác Ngộ từ trước tới giờ... đều không 
chấp nhận luật tử hình hoặc hành hạ bất cứ một tội nhân 
nào... bởi tất cả chúng sinh là MỘT. 


Từ ngàn xưa... những người chưa Giác Ngộ đều 
cho rằng giáo lý của các bậc Đại Giác (như Phạt hay Lão 
v.v...) không thể bao giờ áp dụng được trong hiện tình 
loài người, mà phải dùng đến cái luật rừng rú (lo de la 
jungle), đ7 oán báo oán nghĩa là ai móc mình một con 
mắt, thì háy móc lại con mắt, bẻ mình một cái răng thì bẻ 
lại một cái răng (oeil pour oeil, dent pour dent), nghĩa là 
“Thiện Ác đáo đầu, chung hữu báo” 


Nhà Đạo học Ramana Maharshi cũng nói: "quelque 
mauvais que certains puisent sembler quelquefois, ils 
ne doivent pas eeire pris en aversion, de même que 
nous ne denons Das concevoir de préjugés en faveur 
de ceux qui semblent à un moment donné nous eftre 
favorables ou bénnéfiques. Fuyez à la fois ce qui plait 
et ce qui déplait!” 

Thiện Ác là một vấn đề tương đối, không nên thiên 
chấp bên nào cả, mà phải biết giữ QUÂN BÌNH. 


nhansinhquan.vn 241 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Đề chỉ ra cho nhân loại cái phương pháp vượt khỏi 
sự nô lệ ngoại cảnh, vượt khỏi sự hăn học, thù hận của 
loài người lẫn nhau (vì tranh nhau về vấn đề Thiện Ác) 
vượt lên những quan niệm sai lầm của các thứ nhận thức 
nhị nguyên đã ràng buộc con người trong vòng tội lỗi, 
sân si, tham dục... mà Thích Ca Như Lai mới hoàng 
dương Phật Pháp. 


Trong hàng đệ tử của Ngài, ta nhận thấy có đủ 
hạng người: sát nhân, trộm cướp, kỹ nữ... và đối với tất 
cả, Ngài không từ chối một ai. Nhà Đạo học trứ danh Ấn 
Độ, Ramana Maharshi cũng nhận xét rằng: “S1 prands et 
nombrex que solent les péchés d”un homme; cependant 
1t ne doIt ni pleurer, ni se lamenter en disant: “Je suis un 
pesechseeur, et comment un pescheeur peut 1Ï atteindre 
au lalut”? Qu””Ï reJette au loin toute pénsée d”eetre un 
pecscheur... (Dù tội lỗi của mình có lớn lao, có nhiều 
đến bao nhiêu, cũng đừng khóc than rằng: Tôi là một 
người tội lỗi, và người tội lỗi thì làm gì đi đến được giải 
thoát được? Hãy vứt đi cho xa mọi cảm tưởng rằng mình 
là người tội lỗi). 


Cái “mặc cảm tội lỗi ” (complexe de culpabilité) 
là một chướng ngại to tát cho người học phật. 


Dù là Cơ Đốc giáo cúng không nhận thức khác 
hơn: Madeleine trước khi thành Thánh là một kỹ nữ. Bà 
là một người đàn bà “tội lỗi”, sống một cuộc đời cực kỳ 
sa đọa... Nhưng được đức Jésus cảm hóa, bà theo bên 


nhansinhquan.vn 242 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


chân Đâng Cứu Thê không rời nửa bước... ]ésus nói: 
Đức Tin của nàng đã cứu nàng (sa foi Ïavait sauvée)! 


Sau khi Jesus chết, bà sống một đời khổ hạnh... 
suốt ba mươi năm. Bà được phong Thánh, và gương bà 
ỗi” hồi đầu cải 


T^I nhức 


đã cảm hóa không biết bao nhiêu kẻ “tội lỗi 
hóa. 


Thánh Auguistin, thuở nhỏ cũng là một kẻ nhiều 
lỗi lầm và sa đọa, nhờ hối ngộ mà thành một bậc đại 
thánh. 


Bà David Néel có thuật một câu chuyện tương tự: 
Trong một hang núi, có một vị chân tu ở với một đệ tử 
của mình thôi. Ñgày kia, có một người bạn đến thăm vị 
chân tu, và sau câu chuyện hàn huyện, người bạn đưa 
cho vị chân tu một thỏi vàng và yêu cầu vị chân tu nhận 
lãnh đề chỉ tiêu trong am những lúc thiếu thôn. Không 
thê chối từ trước chân tình thâm thiết của bạn, vị chân tu 
nhận lây và giao cho đệ tử cất đi. Nhưng tên đệ tử thấy 
thỏi vàng bèn động lòng tham... Khuya đến tên đệ tử lấy 
dao đâm thầy mình... và lật đật ôm thỏi vàng trồn đi... 
Sáng ngày một tên đệ tử khác dưới chân núi lên thăm 
thầy, mới khám phá ra Thầy bị ám sát. Vị chân tu tuy bị 
thương nặng nhưng chưa chết, bảo cho học trò mình biết 
tên kẻ sát nhân, nhưng yêu cầu đừng là rùm lên... vì sợ 
thiên hạ mà hay ắt sẽ theo truy nã thủ phạm và theo hình 
phạt đương thời, người ấy sẽ bị tử hình. Ông nói với 
người đệ tử: Thầy chắc nó chưa đi xa, và nêu nó rủi bị 


nhansinhquan.vn 243 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


bắt, thì nó sẽ chết. Thầy sợ nó chết trong khi mang tội ác 
thì tội nghiệp cho nó chưa kịp có thời giờ mà sám hồi và 
cải tà, quy chánh. Vậy thà đề thầy chết, cắm con không 
nên làm ôn, thưa gởi... nó làm gì! Đó là việc của Thây, 
con hãy nghe lời!” 


Vị chân tu chết. Về sau rất lâu, bấy giờ người thiên 
hạ mới biết sự thật, thì tên sát nhân đã vượt biên giới... 


Đạo phật là một đạo ĐẠI TỪ BI, NĂNG HỈ XẢ , 
và người tu hạnh Bồ Tát phái... không còn phân biệt kẻ 
lành người dữ, kể thiện người ác, nghĩa là phải biết 
“thường hành bình đẳng” !"”. 


“Bình đắng quan ”(sama, samatâ) còn Phật giáo 
Đại thừa, đứng về phương diện đạo đức, chủ trương sự 
thản nhiên điểm đạm vô tư của bậc Đại giác trước vấn đề 
Thiện Ác... Khen Chê, Thương Ghét... Thái độ “bình 
đăng” ấy... gọi là “upeksà” (xả), tức là “bỏ đi cái quan 
niệm sai lầm phân chia Thiện Ác. Phật nói: Nếu có kẻ 
chặt tay ta, và một kẻ khác săn sóc băng bó cho ta... thì 
đổi với hai người ấy, ta xem “đồng đăng”, không ai là 
kẻ thù không ai là người bạn”... Các vị Bồ Tát đều có 
đức tính chung này là “vô lượng xã”, nghĩa là, nếu được 


11 Trong các câu chuyện của Quan Thế Âm Bồ Tát, có 
câu nguyện này: "Nam mô Đại Từ Bi, năng Hỉ Xả, 
Quán Âm Như Lai, thường hành bình đẳng nguyên”. 
"Thường hành bình đẳng nguyên” là hằng thực hiện 
được cái TÂM BÌNH ĐẰNG đối với tất cả vạn hữu. 


nhansinhquan.vn 244 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


ai tôn quý, họ cũng không vì đó mà vui mừng, bị ai 
khinh khi, họ cũng không vì đó mà vui mừng, bị ai khinh 
khi, họ cũng không vì đó mà buồn khổ; họ không quý 
người hiền trí, cũng không xem thường kẻ ngu mê; được 
không mừng, mất không buồn. Đối với bản thân cũng 
như đối với kẻ thù, họ không phân biệt thân sơ thiện ác... 
Bát Nhã Bình Đăng (samatâ- mana) là một trong bốn đại 
đức của Bồ Tát! 'Š. Cái hạnh Bát Nhã Bình Đẳng đưa đến 
cái hạnh Đại Từ Bi, Năng Hi Xả của Bồ Tát. Nơi cái 
TÂM BÌNH ĐĂNG của Phật, không còn có sự phân chia 
Thiện Ác, Thị Phi... gì nữa cả. 


Tóm lại, ta có thê nói rằng: Nhân Ngã không phải 
là hai. Bởi Vô Minh nên nhận lầm có Nhân, có Ngã, nên 
mới có Thiện, có Ác, có lợi có hại. Trái lại nếu nhận rõ 
tất cả là Một, Ta là Người, thì vấn đề Lợi Hại, Thiện Ác 
sẽ không còn nữa, vì cái hại của kẻ này là cái lợi của 
người kia, cái lợi của người kia là cái hại cho người nọ... 
không có cái gì thêm cho aI, bớt cho a1, lợi cho aI, hại 
cho ai cả, vì tất cả là MỘT, vì tất cả là TA''?. 


!1# Mahayâna-sutra, lankâra (T t 1604 II! (=éd. Lévi 
IX-70-7T) 

!1® Xem “Lão Tử Tinh Hoa”: Cái nhìn của Đạo là cái 
nhìn bao trùm, thấy Nhân Loại như một cơ thể 
chung. Tỉ như cái cây, nếu đứng về phương diện rời 
rạc của từng bộ phận cái cây, thì ta thấy “bớt là bớt”. 
cũng như "mất là mất” chứ không thấy được chỗ “bớt 
là thêm”, “thêm là bớt” (Tồn chi nhi ích, ích chỉ như 
tồn). 


nhansinhquan.vn 245 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Nói một cách khác, nếu vẫn còn thấy có một cái 
TA, thì bất cứ làm gì chỉ có lợi cho TA, cho gia đình TA, 
cho bạn bè TA, cho quốc gia TA, cho dân tộc TA mà có 
hại cho đoàn thể không phải của TA... đều là Ác cả. Nếu 
làm lợi cho tất cả mọi người...không phân biệt kẻ thù 
người bạn, kẻ thiện người ác... thì mới được gọi là 
Thiện '”°. Định nghĩa được như thế, mới nhận thấy được 
sz12l 


cái phân “liêu nghĩa” “' vê Thiện Ác của Phật giáo. 


+ 


Phải biết “nếm” tất cả các mùi cay đắng ngọt ngon 
của cuộc đời ngọt ngon của cuộc đời muôn mặt, bất cứ là 
tốt xâu thiện ác. Nhờ thế mà kinh nghiệm đem lại cho ta 
một sự “khôn ngoan” thực tế (chứ không phải theo sách 
vở, kinh kệ, giáo điều). Các bậc Đại giác nhờ thế mà siêu 
việt hóa được cuộc đời mình, nghĩa là nhờ nếm đủ mùi 
cay đắng chua chát vì thất vọng mà hiểu rõ được rõ ràng 
cái thực chất và thực chất của cuộc đời. Thánh Augustin 


!° So sánh với câu này của Lão Tử: “Thiện giả, ngô 
thiện chí, bất thiện giả, ngô diệc thiện chí... Tín giả, 
ngô tín chi, bất tín giả; Ngô diệc tín chi” Với kẻ lành 
thì lấy lành mà ở, với kẻ chẳng lành, cũng lấy lành mà 
Ở... Với kẻ thành tín thì lấy thành tín mà ở, đối với kẻ 
không thành tín, thì cũng lấy thành tín mà ở. (Xem 


Lão Tử Tỉnh Hoa cùng một tác giả, trang 175, 176) 
1 


?! “Jjễu Nghĩa“, là cái nghĩa rốt ráo, cùng ý tân nghĩa. 
nhansinhquan.vn 246 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


trước kia là người đây tội lỗi, thập bát La Hán nguyên là 
những kẻ trộm cướp và giết người. 


Kẻ sa đọa, sống một đời sống vô cùng ích kỉ... là 
chiếc thuyền bị lôi cuốn theo dòng nước lũ, không tay 
lái, không rõ đường lối và mục tiêu...cho nên không lên 
được “bờ bến bên kia” (Paramita). Nếu họ nhận thấy 
được một đường lối sáng suốt... thì tất cả mọi việc lành 
dữ của họ sẽ lại được họ rút tỉa kinh nghiệm và nhân đó 
mà phát sinh Trí Huệ. 


Bởi vậy, không nên quá sợ tội lỗi mà đề cho ““mặc 
cảm tội lỗi” dày vò! Nếu có kẻ nào sai lầm theo con 
đường Ác, thì không nên xem họ là kẻ “ngoại đạo” bỏ 
rơi họ hoặc bài trừ họ bằng cách hành hạ hay giết chóc. 
Dù sao họ là những phần tử trong một toàn thể, nếu ngày 
nào những phần tử ấy chưa được Toàn giác, thì cũng sẽ 
khó mà có được một ai toàn giác được. Trong thân thể ta 
có những bộ phận nào bệnh hoạn, thì Ta có muốn được 
đừng đau đớn cũng không thể. Tự nghiệp và cộng nghiệp 
liên quan và thông suốt nhau, không bao giờ có thể quan 
niệm rời nhau được. Cộng nghiệp có thể nhiều thứ: gia 
đình nghiệp, quốc gia nghiệp, dân tộc nghiệp. 


Người học phật mà nhận rõ điều này sẽ không bao 
ø1ờ đi tìm sự giải thoát cho riêng mình mà thôi, mà cho 
tất cả. Câu này của một vị Bồ Tát mà ta thường nghe lặp 
đi lặp lại: “ngày nào chúng ta sinh mà còn một glọt nước 
mắt, ta nhất định không chịu thành phật vội” cần phải 


nhansinhquan.vn 247 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


sửa lại như vầy: “Ngày nào chúng sinh mà còn một giọt 
nước mắt, ta sẽ không bao giờ thành phật được !”. 


+ 


Nhận xét về Thiện Ác, Phật giáo căn cứ vào tiêu 
chuẩn lợi và hại. Lợi cho tất cả, là Thiện; lợi cho mình 
mà hại cho người khác là Ác. Bởi cái lý “nhất đa tương 
dung” nên người tu Phật không bao giờ gây đau khổ cho 


aI tât cả. 


Nhưng, cũng cần lưu ý điều này, theo Phật giáo, 
không căn cứ việc làm gì... không nên căn cứ vào việc 
làm ấy, mà phải căn cứ vào cái tâm của người làm việc 
ây trước hết. Có khi làm một việc mà thiên hạ, luân lý, 
đều cho là Ác mà không Ác là việc làm ấy phát ra do 
một thiện tâm, thiện ý cải thiện hay cứu rỗi. Cũng cùng 
một việc làm mà người này làm, sẽ được gọi là Thiện, 
còn người kia làm, lại bị xem là Ác. Là vì người này làm 
với lòng yêu thương cao thượng, còn người kia làm với 
lòng ích kỷ xâu xa. Có khi mắng chửi... đánh đập... như 
ba mẹ vì thương con mà răn dạy, thì hành động ấy không 
gọi là ác được. Trái lại, nói lời dịu dàng, nịnh bợ, cốt 
làm vui lòng, khéo đóng trò đề được “đắc nhân tâm” 
bằng cách chiều theo thị hiểu người khác, với dụng tâm 
lợi dụng thiện cảm con người để “thành công” theo ý 
muốn chứ không phải để xây dựng hay vì lợi ích cho 
người đó, đó là hành Ác. Có kẻ giết người mà không 


nhansinhquan.vn 248 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


phải là Ác; có kẻ cứu người mà không phải là Thiện. Có 
kẻ làm đau đớn người mà không phải là Ác; có kẻ an ủi 
xoa dịu cho người mà không phải là thiện. Như trường 
hợp ru ngủ lòng tự đắc kẻ khác bằng những lời khéo léo 
đề cao bản ngã họ, cốt nuôi dưỡng lòng tự cao tự đại của 
họ... chưa ắt là người nhân, cũng như dùng lời chăm 
chích dùng lòng tự ái, nhưng với dụng ý làm cho ngừời 
tỉnh ngộ, chưa ắt là kẻ bất nhân. Tức là trường hợp của 
Dương Lễ đối với Lưu Bình ngày trước. 


+ 


* * 


Mục đích cuối cùng của Phật giáo, là Giải thoát, 
tức là đạt đến cảnh trí Niết Bàn '“”, theo danh từ nhà 
Phật. Và như vậy, bất cứ những hành vi, tư tưởng nào 
làm ngăn trở hay có lợi cho sự Giải thoát của ta đều gọi 
là Ác. Trái lại, những gì giúp cho ta đạt đến cảnh giới 
Niết Bàn, một cách dế dàng không ngăn ngại đều gọi là 
Thiện. 

Đó là tiêu chuẩn tối hậu về Thiện Ác của phật giáo. 

Ác là những trợ duyên giúp cho cái mầm Vô Minh, 
nơi ta càng thêm mạnh mẽ bành trướng; Còn 7hiện là 


những trợ duyên giúp cho ta thắng được Vô Minh và đau 
khô. Bởi vậy, người ta mới nhân cách hóa nó thành 


# Niết Bàn “Nirvara”: Niết bàn là Không. “Không” 
đây là Không Thiện, Không Ác. 
nhansinhquan.vn 249 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


những vị ác thần như Ma Vương (mara) với những hình 
thức cực kỳ mê hoặc xúi dục con người say đắm trong 


“sóng dục sông mê” mải chạy theo bóng trần và lăn lội 
trong dòng sinh tử luân hôi”. 


Với tiêu chuẩn trên đây, ta có thê hiểu được thế 
nào là thiện đạo, thế nào là ác đạo trên con đường tu tập. 
Thật vậy, cũng thời tụ tập mà có kẻ tu Thiện, có người tu 
Ác. Như tu tập đề nuôi dưỡng và đề cao Bản ngã, tru lục 
thông, tìm những quyền năng thiêng liêng huyền bí 
(Pouvoirs-occultes) với thâm ý được thiên hạ xem mình 
là bậc Tiên bậc Thánh để được làm những việc “phi 
thường” khác hắn loài người...đó là tu theo Ác đạo, 
nghĩa là không còn phải là con đường đưa đến sự “Diệt 
ngã” mà là để củng cô và làm cho bản ngã ngày càng 
thêm phì đại. Ngay những lối tu Quán Định: Tu Định mà 
không đưa đến tâm tạm “vô cầu”, “vô niệm” thì không 
còn phải là chánh đạo (Thiện đạo), mà là rà đạo (Ác 
đạo). Tĩnh tọa hay thiền tọa mà thật là theo chánh đạo 
(thiện đạo) là phái “vô cầu” nghĩa là “không chủ ở sự 
cầu cạnh ao ước gì cả. Tĩnh tọa mà còn mong vọng niệm, 
cầu sự khang kiện hay quyền phép... thì không đạt đến 
được cái diệu cảnh của phép tĩnh tọa... cực chỉ của tĩnh 
tọa là cốt nuôi thành nhân cách “chân không”. Tĩnh tọa 


393 66 


chăng những vô tướng”, “vô niệm”, lại tuyệt nhiên “vô 


cầu” 123 


thu Mystiques et_magiciens du Tier: A. DAVID NÉEL. 
nhansinhquan.vn 250 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Ngày xưa Phật cùng các đệ tử đi qua một khu 
rừng, vừa đến một mé sông, thấy có một đạo sĩ du già 
ngồi ở cột cây...Phật hỏi: “Ông ở đây bao lây và đã tu 
được gì? ” Đạo sĩ nói: “Tôi tu 40 năm và được phép 
khinh thân, đi qua con sông không cần phải ghe xuồng gì 
cả!”. Nói đoạn, đạo sĩ niệm chú, bước qua sông nhẹ như 
chiếc lá... trước những cặp mắt thán phục của đệ tử Phật. 
Phật nói với Đạo sĩ: “tưởng gì lạ chứ để đi qua con sông 
như thế mà phải tu luyện 40 năm, thật là uỗng phí công 
phu vô ích quá! chỉ với đồng tiền này, người đưa đò sẽ 
đưa chúng tôi qua bên kia sông một cách dễ dàng!...”. 

Phần đông những người tu Phật... thường dễ sa vào 
tà đạo... như vị đạo sĩ trên đây là vì chưa dứt được lòng 
tham dục, chưa nhận thức rõ mục đích cuối cùng của 
Phật giáo. Tất cả mọi pháp môn tu trì của Phật giáo cần 
phải được quán xét rõ ràng trước khi đem ra áp dụng. 


+ 


xk * 


Trước khi chấm dứt chương này, chúng tôi xin đề 


cập đến vấn đề tu “thiện nghiệp” mà một số đông người 
học phật cho là một giai đoạn của phật thừa. 


Thiện Ác “theo nghĩa thông thường” cần phải được 
nhìn với cặp mắt Đại Đồng, cần phải được xem như 2 
đứa trẻ sinh đôi cùng một vú mẹ, như một quả tim với 2 
buồng máu đỏ đen... hay nói theo triết học Kinh Dịch 


nhansinhquan.vn 251 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


của Trung Hoa. Thiện Ác giống như cặp Âm Dương, tuy 
thấy như mâu thuẫn nhưng chẳng hê bao giờ rời nhau. 
Sở đĩ được gọi là Dương, là vì phần Dương lắn phần 
Âm, được gọi là âm, là vì phần âm lắn phần dương. 
Thực ra không có một sự vật nào trên đời mà thuần Âm 
hay thuàn Dương, cũng như không có cái gì là thuần Ác 
hay thuần Thiện. Không có một đức hay nào mà không 
bị đeo theo một tật xấu của nó. Phải biết vượt lên trên cả 
Ác lần Thiện, thì mới mong siêu thoát luân hồi sinh tử, 
mà vào cảnh trí Niết bàn. 


Tu “hiện nghiệp” để phá trừ “ác nghiệp”, lại được 
một số đông người học phật cho là phương tiện đề đi lần 
đến Phật thừa. 


Họ lầm, họ lầm to. Họ đã quên rằng muốn được 
giải thoát, muốn vào được niết bàn, phải vượt lên trên 
cặp mâu thuẫn Thiện Ác mới cầu được Trí Huệ Bát Nhã. 
Một cái “ngã” mà to lớn tốt đẹp bao nhiêu, vẫn là 
“Ngã”, cũng như một sợi dây xích bằng sắt hay bằng 
vàng vẫn là sợi dây xích. Nó vẫn ràng buộc, cột chặt con 
người trong vòng sinh tử luôn hồi và đau khổ của họ. Cả 
2 đều Mê lầm như nhau, cả hai đều bị màn vô minh và 
ái, thủ, hữu... che lấp, bị tham, sân, si dày vò cầu xé tâm 
hồn. Cho nên tu “thiện nghiệp” tu cầu phúc... sẽ không 
bao giờ đưa đến giải thoát được! 


nhansinhquan.vn 2552) 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Người ta vì không nhận được rõ cái chân lí ấy nên 
thường tưởng làm rằng “tu” giải thoát, là lấy cái thiện 
mà trừ cái ác, không dè /hiện hay ác, đều do vô minh mà 
ra cả '“°. Bị ác nghiệp thì bị lăn trôi trong dòng sinh tử 
luân hồi, nhưng được thiện nghiệp, vẫn cũng bị lăn trôi 
trong đòng sinh tử luân hồi, như người bị Ác nghiệp nào 
có khác gì phương diện bị bó mình trong nghiệp báo. 


Tu Phật, là tu để chấm dứt dòng nhân quả nghiệp 
báo... là tu đê chứng nhập niết bàn, nếu lại tu theo cách 
phúc báo, tu theo thiện nghiệp đề rồi mãi bị trói buộc 
vào trong vòng sinh tử luân hồi, thì cái “tu” đó, là tu “Ác 
đạo”, Một nhà Đạo học Ấn Độ trứ danh hiện nay cũng 
cùng một nhận xét như trên khi ông nói: Kẻ đạo đức đầy 
đức tốt, cũng như người xấu xa đầy tật xâu đều không ai 
gần Chân Lý cả. Gần Chân Lý là kẻ đã vượt thoát khỏi 
cả hai. Đừng tìm cách để mà tạo cho mình những đức 
tốt, mà phải tìm cho ra cái nguyên nhân của sự phân 
chia, tức là cái gã hức... Đừng lấy cái đức tốt này mà 
đả phá cái tật xấu kia (nghĩa là đừng dùng một trong cặp 
mâu thuần Thiện Ác đề chết trí lẫn nhau), cũng đừng tìm 
cách lập lại quân bình giữa hai cái mâu thuẫn Ấy, vì làm 
thế thì làm cho bên đối phương càng mạnh thêm lên '“5. 


! Ác là do lòng ích kỷ mà ra; thì thiện cũng chỉ là 
một hình thức khác của “ngã chấp”, tức là lòng nghĩ 
có mình. (autre forme subitile de légotisme.) 

!2° Theo tiêu chuẩn Mê Ngộ như đã nêu trước đây. 

!2 So sánh với lời này của Lão Tử: "tương dục hấp 
chí, tất cố trương chỉ; tương dục nhược chỉ, tất cố 
nhansinhquan.vn 253 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Nếu bạn oán hận ai, đừng tìm cách phủ lên tâm hồn bạn 
một tắm màn nhân ái, mà hãy lo giải thoát tinh thần bạn 
khỏi cái ý niệm chia rẽ cá nhân... Nếu bạn vượt khỏi cả 
hai (đức tốt và tật xấu) bạn sẽ hiểu được cái lẽ Vô Biên 
Vô Tận... rất dễ dàng. Cái mà gây ra những sự chống đối 
nhau, chính là lòng ích kỹ, là cái ý niệm phân chia. (Chia 
phân THIỆN ÁC của cái TÂM SAI BIỆT của mình). Cái 
đối lập cũng chứa đựng ngay cái phần nó đối lập, nghĩa 
là cái phần mà nó trốn tránh '“7. 


Thậm chí trong kinh Dhammapada (Pháp Cú) 
thuộc về kinh sách Tiểu thừa mà ta có thể xem là đại 
diện chính thống của phật giáo nguyên thủy chuyên dạy 
về tu thiện nghiệp, cũng lưu ý người tu Tiểu thừa về sự 
cần phải thoát khỏi sự trói buộc của thiện nghiệp và ác 
nghiệp mới đi đến Giải thoát. Ở chương chót Phạm Chí 
Phẩm(The Brahamna Arhat) có ghi: 


U tội dữ phúc 


Lưỡng hạnh vĩnh trừ 


cường chi; tương dục phế chi, tất cố hưng chỉ; tương 
dục đoạt chi, tất cố dữ chi”.(Chương 36 Đạo Đức Kinh) 
(Nghĩa là: hòng muốn thu rút đó, lại sắp mở rộng cho 
đó; hòng muốn làm yếu đó, là sắp làm cho đó mạnh 
lên; hòng muốn vứt bỏ đó, là sắp làm cho đó hưng 
khởi lên; hòng muốn cướp đoạt đó, là sắp ban thêm 
cho đó). Xem "Lão Tử Tinh Hoa” (trang 131-132). 

17 Bulletin de I'Etoile (No 2) (Mars - Avril 1932) Paris, 


21, Avenue Montaigne, p45 (Causeries à OJai). 
nhansinhquan.vn 254 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Vô ưu vô trắn, 
Thị vị Phạm Chí. 


[Tạm dịch: Dù làm tội (ác) hay làm phúc (thiện), 
hai việc ấy phải sạch trừ vĩnh viễn, (thì mới mong) dứt 
được buôn phiền và bụi nhơ. Đó mới gọi là bậc Phạm 
Chíi. 


Chữ “Phạm Chí” là ám chỉ kẻ giải thoát, người đạt 
đến Trí huệ về Brahman nghĩa là về cái Chân Thể tuyệt 
đối, hay là Chân lý cao tột. Đó là kẻ đã “đáo bỉ ngạn” 
vượt thoát cảnh mộng huyễn bào ảnh của sinh tử luân 
hồi, tức là đã đạt đến bậc A la hán. 


Bà Alexandra David NESEEL cũng có viết : (....) 
Đại ý đoạn văn trên đây cũng muốn chỉ cho ta thấy rằng 
con đường Tu Phật của phần đông xưa nay là con đường 
tu “thiện nghiệp”, tu “phúc báo”... chỉ biết lo trau đồi 
những thiện tánh thiện đức để sau này được đầu thai lên 
các cõi “trời” đầy sung sướng hoan lạc... Đó là công việc 
la dồi mài “sợi dây xích vàng” (chaine đ”or)... Con 
đường “tiệm pháp” (voie graduelle), tức là con đường tu 
thập thiện (thiên thừa), con đường mãi lo trau đồi các 
đức tính hay tốt, mà ta gọi là “thánh đạo” (vole des 
saints) sẽ không bao giờ đưa ta đến Giải thoát được. 


“Bậc thánh” trên các bậc “thánh, dù họ có hi sinh 
cả nghìn lần những gì quý báu nhất của đời họ, có hi sinh 
cả tính mạng họ cho nhân loại, cho một đẳng thiêng liên 


nhansinhquan.vn 255 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


cao cả nhất của họ... họ cũng vẫn bị mãi giam hãm trong 
con đường luân hồi sinh tử nếu họ không hiểu răng tất cả 
cái đó, thực ra chỉ là những trò chơi con trẻ, những thứ 
“mộng, huyễn, bào, ảnh” do chính “hành tướng” '”Š của 


mình tạo ra và phóng lên bức màn vô tận của Hư Không! 


Có đúng với câu nói này của một vị thiền sư: 
“Đừng nghĩ đến Thiện, cũng đững nghĩ đến Ác, thì trong 
lục đó mới hiện tỏ ra được cái “Bản lai điện mục” của 
mình thôi”. Và “chỉ thiên một chút thôi bên thiện hay 
bên ác, cũng đủ làm cho mặt biển Chân Như nổi sóng, 


? `1 (51 0" ^ - ` ^ 2 .»» 12 
cả Trời Đát sẽ bị phân chia và chênh lệch”. 1 


128 Confections mentales 

!2 Xem “Một nghệ thuật Sống” (cùng một tác giả) 
trang 77, 78, 80-105, 106,107: “Hảo ly hữu sai, Thiên 
địa huyễn cách” (sai biệt một ly, cũng làm cho Trời 


Đất ngắn cách). (Tin Tâm Minh của TĂNG XÁN). 


nhansinhquan.vn 256 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


THẬP 
NGUU 
ĐÔ 


nhansinhquan.vn 257 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


TIỂU DẪN 


Phật giáo Thiền tông có chế ra Thập Ngưu Đồ, tức 
là mười bức họa để miêu tả công trình lo thu hồi Chân 
Tánh (Phật Tánh) vì Vô Minh che lấp... (Phục kỳ chân). 


` 


“Thập ngưu đô” lược thuật mười đoạn đường tu 
của con người tu Thièn... để đi từ Vô Minh đến “Kiến 
Tánh Thành Thật`. 


Chân Tánh hay Chân Ngã (Le Moi Reél), cũng gọi 
là cái “Ta không phải Ta” (le Moi Non-Mon) mà nhà 
Phật gọi là Phật Tánh... được tượng trưng bằng “con bò” 
có hai màu: màu đen và màu trắng. Màu đen đề ám chỉ 
“Bản tính bị Vô Minh che lấp”, nghĩa là “bò đen” và “bò 
trắng” ký thực chỉ có một, khác nhau một Mê một Ngộ. 
Cũng như Mê là chúng sinh, Ngộ là Phật. 


Nhờ các phép tu Quán Định mà người tu Thiền đi 
lần từ Mê đến Ngộ. 


Dù là tu theo Đốn Pháp (Thiền Tông) người tu 
Phật bao giờ cũng cần phải trải qua một thời kỳ “tâm 
trai”. Thời gian dự bị đó là thời gian tu Thiền (Quán 


Định) để lóng sạch thân tâm, dọn đường Đốn Ngộ) '?°. 


132 Pratique du ZEN (par Chang Chen Chi), Parts, 
Corréa, 1960. 
Đọc Essais sur le Bouddhisme Zen (D. T.SUZUKT), 


trang 470 Tome I. 
nhansinhquan.vn 258 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


* * 


A»* 


“Thập Ngưu Đồ” có nhiều bản khác nhau. Mỗi bản 
có mỗi cách giải thích, tuy khác nhau, nhưng không sai 
đường lối chính. Bản trình bày sau đây là bản được 
thông dụng nhất ở Trung Hoa, Nhật Bán... '”" Các bản 
ghi trong EssaIs sur le bouddhisme Zen, thì trùng với bản 
được đăng trong tạp chí Viên Âm. °° 


+ 


* * 


“Thập Ngưu Đồ” có thể chia ra làm 3 bộ phận, 
tượng trưng ba giai đoạn chính: 
-Tranh chấp với nội tắm (4 bản) 
-Sau khi tranh chấp (3 bản) 
-Kết quả (3 bản) 


1. Phần thứ nhất (gồm 4 bản: 1, 2, 3, 4): 


'%!' lean HERbEFRI; Les dix tableaux du Domestiquage 
de la Vache, Lyon, V,Derain, 1960. 

Bouddisme Zen (Le dressage de la Vache) dudo 
International par J. L. JaZarin. 

Paris, Ed. A.M.I, 1950 

1#“ Robert J.G@ODET: Les dix Etapes dans I'Art de 
garder La Vache. 


Paris, 1956. Fgodei Edit. 
nhansinhquan.vn 259 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Bản l1: Vj mục: chưa thu phục được con bò. 
Bản 2: Sở Điều: hai bên thuận với nhau. 


Bản 3: Thụ Ché: chịu mệnh lệnh của người chăn 
theo đúng giới luật. 


Bản 4: Hồi Thủ: bò ngoảnh lại nhìn người chăn và 
chịu đê người chăn cột vào cội cây một cách ngoan 
ngoãn. 


II_Phân thứ hai (gỗm 3 bản: 5, 6, 7) 


Bản 5: Tuần Phục: hoàn toàn thuần phục, không 
cự nự nữa. 


Bản 6: Vô Ngại: không còn ngăn cách nữa. 


Bản 7: Nhậm Vận: hết sức tin nhau, thành thực 
phục tùng. 


HH. Phân thứ ba (gỗm 3 bản: 8,9, 10). 


Bản 8: Tương Vong: cả hai đều quên nhau, không 
ai để ý đến ai mà vẫn không bao giờ rời nhau. 

Bản 9: Độc chiếu: Cả hai đã thành Một (Không 
thấy có Hai). 

Bản 10: Song Dẫn: Hoàn toàn tiêu diệt cả người 
lẫn vật, chỉ còn là Chân Không. 


nhansinhquan.vn 260 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


PHÂN THỨ NHẤT 


(Tranh chấp HỘI tâm) 


nhansinhquan.vn 261 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


BẢN I. VỊ MỤC 


Lâu nay bị Vô Minh che lấp, không biết được 
Chân Tánh. Nay nhờ Kinh Sách mới nhận thức rằng 
chúng sinh đều có Phật Tánh nên tìm... Gặp nó, nhưng 
nó còn “rừng rú” lắm... Sợi đây còn dính nơi cổ, chứng 
minh rằng “bò” không phải là bò hoang, mà có chủ... 


Bò “đen hắc” từ đâu đến đuôi (bị Vô Minh che 
lấp). Người chăn lấy cỏ lá mà “dụ” nó... 


Cảnh vật nặng nê... Nên trời đây mâu đen u ám... 


nhansinhquan.vn 262 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


BẢN II. SƠ ĐIÊU 


"3% 


Người chăn đã cột được cái môm con “bò”, và ø1ơ 
roi lên đê dọa nó phải thuận theo. 


Mây đen đã biến mắt, cảnh vật thấy mòi yên tịnh, 
quang đãng. Tuy vậy, mặt trời vẫn chưa mọc. 


Mồm con vật đã biễn “trắng”, tức là đã trị được 
“khẩu nghiệp” (tham ăn tham nói). Nên nhớ: “chánh 
ngữ” đứng đâu trong Tứ giới của Bát chánh đạo. Bước 
đầu tiên trên con đường tu hạnh. (7 giới: Chánh ngữ, 
chánh nghiệp; chánh mạng; chánh tỉnh tiến). 


nhansinhquan.vn 263 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


BẢN III. THỤ CHÉ 


“Bò” đã chịu phục tùng, nhưng chưa hoàn toàn 
nghe theo, còn cự nự. 


Người chăn không còn giơ roi... nhưng vẫn cầm hờ 
trong tay và ngó chừng con vật. 


Mặt trời đã mọc lên, nhưng trời còn mây... 


Trọn cái đầu của “bò” đã biến “trắng”: phần trí tuy 
đã được giác ngộ (hiểu bằng Trí) nhưng thân và giữa 
thân sau còn “đen”, nghĩa là chưa giác được phần tình 
cảm và sinh dục. Tâm và Trí còn chưa hòa nhau. 


nhansinhquan.vn 264 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


BẢN IV. HÒI THỦ 


Trời trong vắt... Mặt trời đã lên cao. 


“Bò” ngoảnh mặt lại trông người chăn, và thuận để 
cho cột vào thân cây. Phần trên (luôn cả hai chân trước) 
đều “trắng bạch” những tính tình cao thượng đều được 
chinh phục. 


Tâm và Trí bắt đầu hòa nhau; phần sinh dục chưa 
chinh phục. 


nhansinhquan.vn 265 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


PHÂN THỨ HAI 


(Sau khi tranh chấp HỘI tâm) 


nhansinhquan.vn 266 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


BẢN V. THUẢN PHỤC 


O Lí #1 


\ \ 


Người chăn không cân cột nữa: “Bò” vẫn theo 
người chăn một cách ngoan ngoãn. Tuy vậy, người chăn 
chưa hoàn toàn tin cậy, nên còn giữ cây roi và sợi dây... 


Nước trên nguôn chảy xuông, mát mẻ... 
Mặt trời lên cao, nhưng trời còn mây... 


Phân trên và phân thân giữa con “Bò” đã trô “trăng”. 


nhansinhquan.vn 267 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


BẢN VI. VÔ NGẠI 


“ Bò đã yên lặng và thần phục. Chỉ phía sau đuôi 
còn một vết đen (vấn đề sinh dục chưa hắn được chinh 


phục). 


Người không còn lo ngại, thung dung ngồi thôi sáo... 
“Bò” nằm yên, lắng nghe tiếng nhạc... Nền trời quang 
đãng... Người, vật và cảnh vật đều hòa đồng. Hoa trô 
hương thơm ngào ngạt. 


nhansinhquan.vn 268 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


BẢN VII. NHIỆM VẬN 


Dù đã được thả lỏng, tự do, “ Bò” vẫn lần quân 
bên người chăn, không rời... 


Người không cần dùng nhạc để thoa dịu... cũng 
chả cần nhìn chừng con vật nữa... lại ngủ đi, cũng không 
sao. Hoa lá mọc đầy, “ Bồ” tha hồ ăn. 


Mặt trời lên cao đứng đâu non. 


“Bò” đã trở thành “trắng” lốp ! Hoàn toàn thần 
phục. Trong và ngoài đã hòa đồng. Sự tranh chấp trong 
nội tâm đã dứt. 


nhansinhquan.vn 269 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


PHÂN THỨ BA 


(Kết quả của công phu tu định) 


nhansinhquan.vn 270 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


BẢN VIII. TƯƠNG VONG 


Mặt đất đã mất dạng... 


Người và vật như mây khói cùng ngao du trên cõi 
trời mây... không còn đê ý đên nhau nữa... 


Chòm sao Bắc đâu đã lộ nửa phân... Có cả mặt trời 
hiện lên. 


Tôi và Sáng xen nhau, ngày và đêm một màu, 
Thiện và Ác không phân... hòa đông. 


nhansinhquan.vn 271 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


BẢN IX. ĐỘC CHIẾU 


dÁ lệ 2 cá 
ĐO] JY LÀ 


Không thầy “Bò” nữa: Người và Chân Thê là một. 

Trở về với cõi trân, và bây giờ “núi đã trở thành 
núi, và sông đã trở thành sông”: Tâm thức con người đã 
cùng tâm vũ trụ. Không có hai. 


Chòm sao Thất tinh Bắc đầu mọc lên đủ. Mặt trời và 
chòm sao thành một. 


nhansinhquan.vn 37/2) 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


BẢN X. SONG DÂN! 


Trạng thái của “ Chân Không”: 


Không còn thấy có mình, không còn thấy cõi đời: 
Không có một nữa. 


133 DẪN: Tận diệt (cũng đọc là MÃN). 


nhansinhquan.vn 273 


~ 


Phật học Tỉnh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


Lá 


Hắn----- 


274 


nhansinhquan.vn 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


SÁCH THAM KHẢO 
A. HÁN VĂN. 
PHẬT GIÁO KHÁI LUẬN Tưởng Duy Kiều 
PHẬT HỌC ĐẠICƯƠNG Tạ Mông 
PHẬT HỌC CƯƠNGYÊU Tưởng Duy Kiều 
PHẬT HỌC NGHIÊN CỨU Lương Khải Siêu 
PHẬT GIÁO KHÁI LUẬN Hoàng Sĩ Phục 
PHÁP BỬU NGHĨA LÂM 
THIÊN HÀI LÊ TRÁC Nam Hoài Cần 
TRUNG QUỐC TRIẾT HỌC SỬ Phùng Hữu Lan 


CƯƠNG YÊU Tưởng Duy Kiều 


k®% 


ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN 

DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH 

DUY THỨC TAM THẬP TỤNG LUẬN 
ĐẠT BÁT NIÉT BÀN KINH 


KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẠT ĐA KINH 
nhansinhquan.vn 275 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


VIÊN GIÁC KINH 
THỦ LĂNG NGHIÊM KINH 


LỤC TÔ ĐẠI SƯ PHÁP BỬU ĐÀN KINH 


+ 


VIỆT NGỮ 


BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH VIỆT 
GIẢI 


Của Chánh Trí MAI THỌ TRUYÊỀN (saigon 1962) 


PHÁP HOA HUYN NGHĨA CỦA Chánh Trí MAI 
THỌ HUYÉN (SaiGon 1964) 


PHẬT GIÁO TRIẾT HỌC CỦA PHAN VĂN HÙM 
(Hanoi, 1942) 


VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LƯỢC của MẬT THẺ 
(Hanol 1943) 


DUY THỨC HỌC của THẠC ĐỨC (Saigon 1958) 


nhansinhquan.vn 276 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


MỤC LỤC 
Thay lời tựa 

Lời nói đầu 

CHƯƠNG THỨ NHÁT 

Lược Sử Phật Thích Ca: 


Đời sống của Đức Thích Ca là cuộc sống gương mẫu 
và điển hình cho giáo lý của Ngài- Phật giáo nguyên là 
một học thuyết Vô ngã, lâu ngày đã trở thành một giáo lý 
hữu ngã, lâu ngày đã trở thành một giáo lý hữu ngã, hữu 
thần-tức là số phận chung của của những giáo lý cao 
siêu, vượt tầm hiểu biết trung bình của con người. —- Tứ 
Diệu Đế-Đại Hùng-Đại Lực-Đại Bi. 


CHƯƠNG THỨ HAI 
Những điều kiện tinh thần của người học Phật: 
I1. Không nên có tinh thần Ý lại nơi tha lực. 
2. Phải có óc hoài nghi và can đảm đặt lại tất 
cả mọi vẫn đề mà từ trước đến giờ ta quen 
Suy cảm. 
3. Tinh thần khoan dung và phá trừ kiến chấp 


4. Phật giáo có phải là tôn giáo hay triết học. 


nhansinhquan.vn 21/7) 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


5. Không nên tin gì cả, nêu tự mình chưa 
chứng nhận. 


6. Tinh thần bất chấp trước của người học 
Phật. 


7.. Phật pháp rất thực tế, không ưa trừu 
trượng.. 


8. Phật học là một đạo học thiết yếu ở chỗ 
kinh nghiệm bản thân, nghĩa là hành đạo. 


CHƯƠNG THỨ BA 
A. Kinh điển Phật Giáo 


Nam tông và Bắc tông là hai bộ phận không hề có sự 
chia rẽ nhau, nhưng về giáo lý và nhận thức có điều dị 
biệt. 


- Sau khi phật pháp Niết bàn- Kinh điển Tiểu thừa 
thường viết bằng Sanskrit- Những cuộc kiết tập 
sau khi Phật tịch diệt- Hệ thống Pali được truyền 
qua phương Nam- còn hệ thống Sans Krit truyền 
qua phương Bắc- Bắc tông bị bắt buộc phải dựa 
vào Kinh điển viết bằng Hán văn của Trung Hoa- 
Muốn hiểu Phật học phải kiếm cả hai bộ phận 
Tiểu thừa và Đại thừa- Bắc tông gồm cả kinh 
điển Nam tông, còn Nam tông không có kinh 
điển Bắc tông chen vào. 


nhansinhquan.vn 278 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


B. Tiểu thừa và Đại Thừa 


Danh từ Nam, Bắc tống là danh từ đại lý- còn danh 
từ Tiểu Thừa, ĐẠi¡ thừa là danh từ chỉ phầ tư tưởng 
và giáo lý bất diệt- Lúc ban đầu,không có danh từ 
Tiểu thừa, Đại thừa, chỉ đến thời hưng thịnh nhất của 
Đại thừa mới có nói đến — Tiểu thừa, gọi là Phật giáo 
Nguyên thủy- Tiểu thừa là phái bảo thủ, Đại thừa là 
phái cấp tiễn. Phái bảo thủ chủ trương hữu luận; phái 
cấp tiễn chủ trương không luận- Phái trung đạo: phi 
hữu phi không. 


C. Giáo lý của Đại thừa và tiểu thừa: 
a) Tiểu thừa: Giáo lý căn bản của TT là chủ thuyết 
vô thường vô ngã 


1. Vô thường: bất cứ hiện tượng nào, hễ có sinh có 
tử- Sống đề mà chết; Chết đề mà sống 


2. Vô ngã: Tâm của Phật và Tâm của chúng sinh- 
Ta là gì ? Giả là gì ? 


b) Đại thừa: Giáo lý căn bản của ĐT đại để cũng 
giống Tiểu thừa ở phạm vi nhận thức về hiện 
tượng- Đại thừa khuynh hướng về Bản THê học- 
Sự khác nhau giữa Ð.T và T.T: 


1. Tiểu thừa lo tự độ, tự giác, Đại thừa ló tự giác và 
tự tha 


nhansinhquan.vn 279 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


2.. Tiểu thừa lo phá ngac chấp, Đại thừa kiểm cả phá 
pháp chấp 


3.. Tiểu thừa cầu chứng Niết bàn, Đại thừa không trụ 
nơi nơi niết bàn, chgo sinh tử Niết bàn là Một. 


4. Quả vị Tiểu thừa là La Hán, quả vị Đại thừa là 
Phật 


5.. Tiểu thừa chủ trương hữu; Đại thừa có quyền 
Đ.T và Thực Đ.T- Tinh hoa Phật học ở chỗ thực 
hiện được cái Tâm Bình Đăng 


6. Tiểu thừa lệ thuộc kinh điển- Đại thừa bất chấp 
văn tự. Tiểu thừa và Đại thừa chỉ là vấn đề trình 
độ và giai đoạn- Ngũ thời Phật Giáo: Tùy bệnh 
mà cho thuốc- Thời hoa Nghiêm- Thời A Hàm- 
Thời Phương Đăng- Thời Bát Nhã- Thời Pháp 
Hoa- Bản đồ Phật giáo từ Tiểu thừa đến ĐẠi¡ 
thừa- Lối hoăng pháp của Thích Ca: phủ địnhvà 
phủ định đến không còn phủ định nữa- Nhất 
Thừa pháp. 


CHƯƠNG THỨ TƯ 
Duyên Sinh Quan: 


Duyên sinh quan: Tinh hoa của Phật giáo Thiêu thừa 
nguyên do sinh ra vạn tướng- Thuyết Nhân Duyên: cắt 
nghĩa Mười thứ Nhân, mà thực sự cũng là Duyên, vig 
không có một cái Nhân nào là cái Nhân đầu tiên và 


nhansinhquan.vn 280 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


không có cái Quả nào là cái Quả sau cùng. Có, do nhân 
duyên; Không, cũng do nhân duyên. Luận nhân quả 
không bị sự hạn chế của thời gian: có cái đời trước tròng 
nhân mà đến đời hiện tại gặp nhân duyên mà thành... Tại 
sao kiếp hiện tại làm nhiều việc ác, lại được hưởng nhiều 
may mắn hạnh phúc ? Chính mình làm, mình chịu không 
ai gánh vác cho ai được- Muốn đi sâu vào Hiện Tượng 
giới, cần phia nghiên cứu kỹ về Duy Thức Luận- Sự vật 
đều giả tướng- Bát Thức. 


A. A lại đa thức là gì ? 


Thức nay có kinh nghiệm gìn giữ tất cả mọi kinh nghiệm 
của cả nhân, không cho lạc mất. A lại đa thức của ta 
cùng với A lại đa thức của vạn pháp là một. 


B. Công Nghiệp và tư Nghiệp- A lại đa thức 
là vô kỷ, không thiện ác. Sự huân sinh và 
huân tập. Các phép quán tưởng niệm Phật 
đều căn cứ vào sự huân tập của A lại đa 
thức. 


C. Cái lẽ “Hằng” và “Chuyên” của A lại đa 
thức, không phải Tịnh, mà Động. 


D. Thiện Ác- Động lực chính là tạo ra 
nghiệp là Ý Thức (thức thứ 6)- Túc 
nghiệp và hiện nghiệp- Sự cần thiết của 
các phép Tu Định để tiêu trừ ác tập. 


nhansinhquan.vn 281 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


E. Thuyết Thập Nhị Nhân Duyên- Vô Minh 
là gì ? Phật giáo phủ nhận sự trường tồn 
của linh hồn- Thiện nghiệp và Ác nghiệp 
đều là trói buộc- Thuyết Thập Nhị Nhân 
Duyên và Ngũ Uẫn cốt đề phá những trị 
kiến sai lầm của ngã chấp và Pháp chấp- 
Thập nhị nhân duyên có 2 phép: Pháp 
môn lưu chuyền và pháo môn hoán diệt. 


€. Nhân Duyên Quán: Có 3 phép quán 


1. Quán Không; 2. Quán Vô Sinh; 3. Quán Như 
huyên- Quán Không có 2 cách: Tích quán và Thê 
quán- Quán Vô sinh: chẳng có pháp nào tự sinh cả Là 
tại sao ? Quả không đồng tánh với nhân- Quán như 
huyên: dùng thuyết nhân duyên để giác ngộ kẻ khác. 


CHƯƠNG THỨ NĂM 
A. Bình Đẳng Quan: 


Tinh hoa của Phát giáo đại thừa. Pháp Thực Tướng 
Ấn Đại thừa của Đại Thừa- Bịnh Đăng cùng với Tê 
Vật của Trang Tử giống nhau- Thực tướng là gì ? 
Chân Như Vạn Pháp- Sắc tức không- Lầa cái Hữu, 
chăng có Không; lìa cái không: chẳng có Hữu- Ba cái 
chân vạc của Thực Tướng Ấn: Thẻ, Tướng, Dụng- 
Vạn Pháp Chân Như- Phép Tam Quản của Thiên Thai 
Tông: Không, Giả, Trung- Phật và Chúng sinh- Niết 


nhansinhquan.vn 282 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


bàn và sinh tử- Nhân sinh quan của Phật giáo ĐẠI 
thừa: bất ly thế gia tướng. 


B. Trí Huệ Bát Nhã 


Cái thứ Trí Huệ- Ba la mật là gì ?— Trí Huệ Ba là 
mật là gì ?— Phủ định, là khăng định; Khẳng định là 
Phủ định- Bát Nhã là Vô niệm- Vô niệm, Vô tướng và 
Vô Trụ: căn bản của Phật đại thừa- Phật học và khoa 
học: Không thê dùng lý trí của khoa học mà giảng 
minh bản thể luận- Vượt thời gian- Trí Huệ và Từ Bi- 
Lỹ sự vô ngại- Sưu sự vô ngại- Phái Hoa Nghiêm với 
thuyết Lục Tướng và các môn “tương nhập”, “tương 
tức”- nhất đa tương dung. 


- Cầu được thường trụ trong đời là ngu- Hãy chấp 
nhận Vô Thường đề thoát Vô thường- Trí Huệ bát 
Nhã vừa vượt lên trên, vừa nằm trong lý trí- Bát Nhã, 
không phải là Bát Nhã, nên gọi là Bát Nhã- Giải thoát 
là lật ngược lại tất cả: tri giác, cảm giác, tư tưởng của 
lề lối cũ- Bồ thí Ba la mật- Cái “ngộ” nằm trong cái 
“mê”- Chỉ có chấp nhận luân hồi mới có thê thoát 
khỏi luân hồi- Câu chuyện lão già Hồ ly- câu chuyện 
mùa hạ và mùa ðông- Đề tạm kết luận: Đạo phật là 
Vô niệm- Bởi Vô niệm nên Vô tướng- Bởi Vô tướng 
nen Vô Trụ- Bởi vô trụ nên Vô Trước và nhowfthss 
mà Phật giáo muôn màu muôn vẻ... và không bị cố 
định trong một giáo lý, một hệ thống hay hình thức 
nào cả- Phật giáo nhờ thế mà tồn tại vĩnh viễn. 


nhansinhquan.vn 283 


Phật học Tinh hoa - Cụ Nguyễn Duy Cần 


C. Niết Bàn 

Đối với Tiểu thừa và đối với Đại thừa- Phép tu Tiểu 
Thừa vì sao chủ trương Giới, Định ? Lời đại nguyên 
của Bồ Tát: Không chịu nhập Niết Bàn- Hành động 
của Bồ Tát: vô niệm và tự nhiên. 


Giải thoát không thế gian tướng- Huyền nghĩa của câu 
“trụ vô trụ” của Phật Đại thừa. 


Tạm kết luận: Đạo Phật có thể tìm thấy được bóng 
dáng... ở những nơi nào không có Phật giáo. 


PHỤ LỤC: 
L Những phương thức tu hành 
IL. Vấn đề Thiện Ác trong Phật giáo 
HIL Thập ngưu đồ 


IV. Sách tham khảo. 


nhansinhquan.vn 284 


